


SÔNG 
` LÀ z 
DÂN CHẾT 


Làm Thé Nào đề Chuân Bị cho 
lúc Cạn Tử, Chét, và Sau Khi Chét 


Dzongsar jJ amyang Khyentse 





Sống Là Dân Chết 


Làm Thế Nào để Chuẩn Bị 
cho lúc Cận Tử, Chết và Sau Khi Chết 


Hình Minh Họa Trang Bìa: 
Cuộn Tranh Vẽ Cảnh Giới Ngạ Quỷ, 
Viện Bảo Tàng Quốc Gia Kyoto, Nhật Bản 


Kênh âu 


Quyển sách này được lưu hành dưới sự bảo hộ của Creative 
Commons CC BY-NC-ND (Phát Hành-Phi Thương Mại-Phi Lợi Nhận) 
bản quyền 3.0. 

Quyển sách này có thể được sao chép hoặc in ấn để sử dụng với mục 
đích hợp lý, nhưng phải phát hành đầy đủ nội dung, và không vì bất 
kỳ lợi ích thương mại hoặc lợi lộc của cá nhân nào. 

Vui lòng xem giấy phép Creative Commons 


để biết đầy đủ thông tin chỉ tiết. 


Mục Lục 


Tôi Sẽ Chết Sao? 

Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 

Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 
Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 
Thực Hành Nguyện Ước 

Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 

Câu Hỏi Về Cái Chết 

Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 

Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 

Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


6 
38 
65 
74 
S8 

105 
142 
153 
170 
183 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết207 


Làm Gì Sau Khi Chết? 
Câu Hỏi Về Những Thực Hành Cho Người Đã Chết 
Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 
Hành Giả Kim Cương Thừa Chuẩn Bị Cho Cái Chết 
Những Bài Nguyện và Thực Hành 
Thực Hành Tonglen Như Thế Nào? 
Chutor: Pháp Cúng Dường Nước 
Tăng Trưởng Thọ Mệnh và Thịnh Vượng: 
Một Phương Pháp Thực Hành Phóng Sinh 
Tagdrol: “Giải Thoát Nhờ Xúc Chạm” 
Cách Làm Tsatsa 
Hình Minh Họa 
Chú Giải 


230 
246 
252 
270 
277 
271 
282 
287 


302 
309 
317 
324 


Lời Tựa 


Lời Tựa 


Cái chết không trái ngược đời sống, mà là một phần của 
cuộc đời.' 
Haruki Murakami 


NHỮNG CHỈ DẪN dành cho Phật Tử sẽ là giống nhau 
trong suốt quá trình trình hấp hối, tại thời điểm chết và 
sau khi chết, cho dù một người ở độ tuổi cao chết bình an 
trong giấc ngủ hay một người chết đột ngột vì những 
nguyên nhân và điều kiện đưa đến cái chết đã chín muồi. 

Thông tin đối với quá trình hấp hối, chết và những gì 
xảy ra sau khi chết được đề cập trong quyển sách này 
được trình bày rất đơn giản theo lối đặc trưng và truyền 
thống lâu đời của Phật Giáo. Mặc dù có nhiều truyền thống 
Phật Giáo xác tín khác đưa ra những lời khuyên tương tự, 
nhưng mỗi truyền thống phát triển dựa trên những thuật 


ngữ và ngôn từ riêng, do đó một vài chỉ tiết có thể được 


1 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


diễn đạt theo cách khác. Xin đừng hiểu lầm và cho rằng 
những điểm khác biệt này là mâu thuẫn. Những giáo lý về 
cái chết và các trạng thái Bardo (các trạng thái trung gian, sẽ 
được làm rõ trong nội dung của sách] đã được lưu truyền qua 
một dòng truyền lâu dài từ những nhà tư tưởng Phật Giáo 
lỗi lạc, mỗi vị đã dành những khoảng thời gian khá lâu của 
cuộc đời để nghiên cứu tiến trình này chỉ tiết đến từng 
phút, cũng như ở tất cả mọi góc độ. 

Những lời khuyên này có thể đặc biệt hữu dụng đối với 
Quý vị Phật Tử hoặc những ai bị cuốn hút bởi Giáo Lý của 
Đức Phật, nhưng cũng phù hợp ở mức độ tương đương 
đối với bất kỳ ai - bởi vì cuối cùng, ai rồi cũng sẽ chết. Như 
vậy, dù không phải là Phật Tử, nhưng nếu bạn là người có 
Tâm trí rộng mở, có sự tò mò, hay thường suy tư về cái 
chết của chính mình hoặc của người thân yêu, thì có thể 
bạn sẽ tìm thấy được điều hữu ích trong những trang sách 
này. Mọi việc xảy ra trong khi chúng ta còn sống hay chết 
hoàn toàn phụ thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện 
[nhân và duyên] mà chúng ta đã tích tập. Vì thế, mỗi người sẽ 
kinh nghiệm cái chết vật lý và sự tan rã của thân tứ đại 
hoàn toàn khác nhau. Hành trình của mỗi người trong các 
giai đoạn Bardo cũng khác biệt. Như vậy, bất kỳ sự mô tả 
nào về quá trình hấp hối, chết và trạng thái Bardo chỉ là 
những nội dung được khái quát hóa. Tuy nhiên, khi tiến 
trình chết bắt đầu xảy ra, việc có những ý tưởng phỏng 


đoán những gì đang diễn biến không những làm an dịu nỗi 


Lời Tựa 


lo lắng tồi tệ nhất, mà còn giúp chúng ta đối mặt cái chết 
bằng Tâm định tĩnh và buông xả. 
* 

Đối với các bạn thích chú ý đến tiểu tiết, tôi nên nói về 
sự không nhất quán trong việc viết và đặt dấu trọng âm 
của tiếng Phạn trong sách này. Thông thường, khi tiếng 
Phạn chuyển sang bảng chữ cái La tỉnh thay vì hệ thống 
chữ viết DevanägarT [một hệ thống chữ viết chính dùng để ghi lại 
tiếng Hindi chuẩn, tiếng Marath và tiếng Nepal. Từ thế kỷ 19, nó trở 
thành kiểu chữ viết thông dụng nhất để viết tiếng Phạn <theo 
Wikipedia>], dấu trọng âm được dùng để giúp người đọc 
phát âm chuẩn xác. Ngày nay, việc học tiếng Phạn trở nên 
tương đối hiếm, càng lúc càng ít người có thể đọc được các 
dấu, và đối với một số khác, nhìn vào những dấu ngoằn 
ngèo hay chỉ một dấu chấm cũng đủ khiến họ bối rối ở 
một mức độ nào đó. Vì vậy, những dấu nét không đặt trực 
tiếp vào từ tiếng Phạn xuất hiện trong nội dung chính của 
sách hoặc tên của các vị Thần thủ hộ, Bồ Tát, v.v... nhưng 
một số sẽ được giữ nguyên trong nội dung trích dẫn. 
Tương tự, nếu những nội dung trích dẫn bằng tiếng Phạn 
nhưng được viết phiên âm theo kiểu tiếng Tạng - thí dụ 
“HUNG” thay vì “HUM” - thì những phiên âm như vậy cũng 
được giữ lại. 

* 
Trớ trêu là khoảng thời gian này tôi rất bận rộn, nhưng 


thật ra, thường ngày tôi cũng không phải là kẻ biếng nhác. 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Cố gắng chơi trò tung hứng giữa hai thái cực [để giữ cân 
bằng giữa cảm giác quá bận rộn và nhàn rỗi] thật sự là thử 
thách, đây là lý do tôi đã hoàn thành quyển sách này thông 
qua một ứng dụng của mạng xã hội. Nếu như tiếng Anh 
của tôi chí ít có thể đọc [hiểu] được, thì tôi xin gửi lời cảm 
ơn đến Janine Schulz, Sarah K. C. Wilkinson, Chimé Metok, 
Pema Maya và Sarah A. Wilkinson. 

Khuôn khổ nội dung của quyển sách chủ yếu dựa vào 
gần một trăm câu hỏi rất hay liên quan đến Cái Chết và 
được nhiều người bạn của tôi tập hợp lại. Xin đặc biệt cảm 
ơn các bạn Trung Quốc Jennifer Qi, Jane W. and Dolly V. T.; 
Philip Philippou và nhóm Chăm Sóc Tâm Linh (Spiritual 
Care team) tại Sukhavati ở Bad Saarow, nước Đức; Chris 
Whiteside nhóm Chăm Sóc Tâm Linh tại Dzogchen Beara; 
Miriam Pokora đến từ Bodhicharya Hospice tại Berlin; và 
tất cả những ai đã tham dự buổi giảng thuyết tại Schloss 
Langenburg. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sự chia sẻ những kinh 
nghiệm thâm sâu từ Orgyen Tobgyal Rinpoche, Pema 
Chödrön, Khenpo Sonam Tashi, Khenpo Sonam Phuntsok, 
Thangtong Tulku and Yann Devorsine; sự rộng lượng chia 
sẻ những bản dịch từ Adam Pearcey, Erik Pema Kunsang, 
John Canti và Larry Mermelstein; sự giúp đỡ và đưa 
những lời khuyên từ Jane W., Chou Su-chỉing and Vera Ho, 
Florence Koh, Kris Yao, Paravi Wongchirachai, Seiko 


Sakuragi, Rui Faro Saraiva; sự tử tế và lòng hiếu khách 


4 


Lời Tựa 


nồng nhiệt từ Cecile Hohenlohe cùng gia đình của cô, Veer 
Sinph và tất cả mọi người ở Vana; cảm ơn Andreas Schulz 
đã thiết kế và sắp chữ cho “Sống là Dần Chết” Tựa sách gốc: 
Living ls Dying]; và nghệ sĩ Arjun Kaicker, Tara di Gesu với 


việc góp vào những bức tranh thật đẹp của họ. 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


TRONG BA MƯƠI NĂM ĐẦU, Thái Tử Tất Đạt Đa đã 
sống một cuộc đời với đầy đủ những thú vui đằng sau bức 
tường trong cung điện rộng lớn của cha mình. Được tất cả 
mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, hoàng tử thanh tú kết 
hôn cùng nàng công chúa xinh đẹp, họ sinh ra một đứa 
con trai, và ai ai cũng đều hạnh phúc. Nhưng trong suốt 
khoảng thời gian đó, hoàng tử chưa lần nào bước ra khỏi 
cổng hoàng cung. 

Vào năm ba mươi tuổi, Tất Đạt Đa bảo người đánh xe 
trung thành của mình, Channa, hãy đưa chàng đi tham 
quan thành phố lớn của cha, và đấy là lần đầu tiên, Thái 
Tử thấy một xác chết. Đó là cú sốc khủng khiếp. 

“Liệu những gì xảy ra với người đàn ông đó sẽ xảy đến 
với Ta sao?” hoàng tử hỏi Channa. “Ta cũng sẽ chết sao?” 

“Vâng, Thưa Thái Tử,” Channa trả lời, “Mọi người đều 


chết. Ngay cả những vị Hoàng Tử.” 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


“Quay cỗ xe lại, Channa,” Thái Tử lệnh. “Hãy đưa Ta về.” 

Trở lại cung điện, Thái Tử Tất Đạt Đa suy nghĩ về 
những gì Ngài vừa chứng kiến. Ý nghĩa của việc trở thành 
một vị Quốc Vương là gì nếu như không chỉ gia đình của 
mình mà tất cả mọi người trong thế giới này phải sống 
dưới cái bóng khiếp đảm của nỗi sợ hãi về cái chết? Ngay 
lúc đó, Thái Tử quyết định, vì lợi lạc cho tất cả, Ngài sẽ 
dành hết cuộc đời để tìm ra cách làm thế nào giúp cho 
nhân loại có thể vượt ra ngoài cả Sinh và Tử. 

Câu chuyện nổi tiếng này hàm chứa nhiều giáo lý vĩ đại. 
Sự thật mà Thái Tử Tất Đạt Đa nêu ra, “Tôi sẽ chết sao?” 
không chỉ là một câu hỏi ngây ngô đầy thống thiết, mà còn 
chứa đựng một sự dũng cảm đặc biệt. “Tôi sẽ chết sao? 
Thái Tử Tất Đạt Đa, vị Vua tương lai của dòng tộc Thích 
Ca, người mang vận mệnh trở thành “Đấng thống lĩnh Vũ 
Trụ, rồi sẽ phải chết sao?”. Bao nhiêu người trong số 
chúng ta, xuất thân từ gia đình Hoàng Tộc hoặc bình 
thường như bạn và tôi, sẽ nghĩ đến việc đặt ra những câu 
hỏi như vậy? 

Can đảm đặt ra câu hỏi, nhưng phản ứng của Thái Tử 
lại là, “Hãy đưa Ta về!”, thoạt nghe có vẻ hơi trẻ con. 
Những người trưởng thành thường được kỳ vọng phải có 
khả năng đối phó với một thông tin gây bối rối ở mức độ 
chín chắn hơn, có phải không? Nhưng nếu vậy, liệu bao 
nhiêu người trưởng thành sẽ bận lòng đối với câu hỏi, 
“Tôi sẽ chết sao?” Và bao nhiêu người sẽ dám rút ngắn 


7 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


một chuyến đi chơi thú vị ngoài trời để dành thời gian cho 
việc tự nghiên cứu và suy ngẫm về câu trả lời? 

Con người nghĩ rằng mình rất thông minh. Hãy nhìn 
vào tất cả những hệ thống và mạng lưới chúng ta đã tạo 
dựng. Hầu như mỗi người đều có một địa chỉ riêng để có 
thể nhận thư và bưu kiện gửi đến, có những tài khoản 
ngân hàng để cất giữ tiền bạc thật an toàn. Có người phát 
minh ra đồng hồ đeo tay để tất cả chúng ta có thể theo dõi 
được thời gian; một người khác lại sáng chế ra iPhone 
giúp chúng ta giữ liên lạc với các nhóm bạn bè, người 


quen, đối tác kinh doanh và gia đình. 





Thái Tử Tất Đạt Đa được người đánh xe Channa đưa ra bên ngoài 


cung điện của Vua cha. 


Con người phát triển cả những hệ thống để đảm bảo xã 


hội hoạt động trôi chảy: cảnh sát duy trì trật tự công cộng, 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


đèn giao thông kiểm soát lượng xe lưu thông trên đường, 
và chính phủ quản lý hệ thống an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, dù con người dành hết thời gian của cuộc 
đời vào việc nỗ lực tổ chức, thiết kế và cấu trúc mọi khía 
cạnh của thế giới, thì bao nhiêu người trong chúng ta tò 
mò và đủ can đảm để tự hỏi, “Tôi sẽ chết sao?” Tại sao tất 
cả chúng ta không thử suy ngẫm về Cái-Chết-không-thể- 
né-tránh của chính mình ít nhất một lần trong đời? Đặc 
biệt bởi vì ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết - đây là thông 
tin vô cùng quan trọng. Có nghĩa lý gì nếu bạn không bỏ ra 
chút ít nỗ lực nào vào việc xử lý một sự thật không thể 
trốn tránh về cái chết của chính mình? 

Khi chết đi, điều gì sẽ xảy ra với tất cả những địa chỉ 
nhà cửa, doanh nghiệp hay những nơi nghỉ dưỡng của 
chúng ta? Chuyện gì sẽ xảy đến với những chiếc đồng hồ 
đeo tay, iPhone hay tất cả những đèn giao thông kia? Với 
những khoản bảo hiểm hay kế hoạch trợ cấp? Cả những 
cuộn chỉ nha khoa mà bạn vừa mua sáng nay? 

Phật Giáo tin rằng tất cả chúng sinh trên hành tỉnh này, 
đặc biệt, loài người là những sinh vật sẽ đặt câu hỏi này 
nhiều nhất, “Tôi sẽ chết sao?” Bạn có thể tượng tưởng nổi 
một con vẹt sẽ suy nghĩ, “Tôi nên ăn những quả và hạt này 
ngay bây giờ vì e rằng tôi có thể chết tối nay? Hay tôi nên 
liều lĩnh để dành số hạt này cho sáng mai nhỉ?” -Những 
con vật không suy nghĩ được như vậy. Và chắc chắn rằng 


chúng cũng không suy nghĩ về những nguyên nhân và 


9 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


hoàn cảnh nhân và duyên]. 

Thực tế, Phật Pháp có đề cập rằng, chư Thiên hoặc 
những chúng sinh thuộc cõi Trời thậm chí chẳng bao giờ 
nghĩ đến câu hỏi “Tôi sẽ chết sao?” Chư vị ở Trời cảm thấy 
hứng thú hơn với những chiếc đĩa sứ bóng mịn, tỉnh xảo 
và những chiếc thìa bạc, các loại trà ủ men thanh tao, và 
những điệu nhạc mê đắm. Chúng sinh cõi Trời được cho là 
thích nhìn ngắm những đám mây khổng lồ nhiều hình 
dạng, một cách kỳ diệu, họ tạo nên những hồ bơi hay đài 
phun nước ngay giữa khối mây rộng lớn và mịn màng 
nhất, sau đó họ dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, chỉ để 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Những hoạt động này chỉ 
phối đời sống những vị Trời và nó thú vị hơn rất nhiều so 
với câu hỏi, “Tôi sẽ chết sao?” Tôi sẽ cảm thấy nghi ngờ 
nếu một suy nghĩ như thế thoáng xuất hiện trong đầu họ. 

Chúng sinh ở cõi người, mặt khác, lại có năng lực tự 
vẫn, tuy nhiên cái chết bất khả kháng hiếm khi xảy đến với 
chúng ta. Khi nào người ta thường nghĩ đến cái chết? Có 
phải khi chúng ta đang trải qua những đau khổ tồi tệ? - 
Không. Hay khi chúng ta đang ở giữa trạng thái cực kỳ 
hạnh phúc? -Một lần nữa, câu trả lời là Không. Thông 
minh và có ý thức, chúng ta có những điều kiện khuyến 
khích cho việc trực nhận rõ ràng câu hỏi trên, nhưng 
chúng ta lại dành tất cả thời gian và năng lượng của mình 
để chống đỡ cho việc tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng mình 


sẽ không bao giờ chết. Chúng ta tự làm tê liệt bản thân 


10 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


trước nỗi đau của những thực tế không thể tránh khỏi 
bằng cách giữ cho Tâm trí luôn bận rộn hay luôn gắn liền 
với các hoạt động giải trí, tiêu khiển, và bằng cách phát 
triển hơn nhiều những kế hoạch cho tương lai. Theo cách 
nào đó, đây chính xác là những điều khiến cho đời sống 
con người trở nên tuyệt vời, nhưng đây cũng chính là cái 
bẫy bởi vì chúng ta đang tạo ra những cảm giác an toàn sai 
lầm. Chúng ta quên mất rằng cái chết của chính mình cũng 
như của tất cả những người mình quen biết và yêu thương 
là không thể trốn tránh được. 

Hãy suy nghĩ về nó: vào thời điểm mà mỗi người đã trải 
qua một phần tư thế kỷ, chúng ta đã mất đi ít nhất một 
người bạn thân hoặc một thành viên trong gia đình. Một 
ngày bạn đang ăn tối với bố mẹ, sang hôm sau họ đã chết 
và bạn không bao giờ thấy được họ lần nữa. Loại kinh 
nghiệm này buộc chúng ta phải đối mặt với sự thật về cái 
chết - và đối với một số người, đó là sự thật vô cùng cay 


đắng và đáng sợ. 


Nỗi Sợ Về Cái Chết 


Nỗi sợ hãi về Cái Chết, thưa Quý Ngài, không có gì khác 
hơn là một người nghĩ mình thông thái, những điều không 
biết lại cho rằng mình biết. Không ai biết nếu Cái Chết có 
phải là ân phước lớn lao dành cho một người hay không, 
nhưng người ta sợ hãi Cái Chết như thể họ biết chắc đó là 
thảm họa khủng khiếp nhất. Và rõ ràng, đây là điều ngu 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


dốt đáng trách nhất khi tin vào kẻ đang tự cho mình biết 
những gì hắn không biết. ? 


Socrafes 


Tại sao tất cả chúng ta lại cảm thấy sợ hãi cái chết? 

Có nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu bởi vì cái chết 
là một địa phận hoàn toàn không được nhận biết. Không 
có ai trong số những người quen trở về từ cái chết để nói 
cho chúng ta biết chết là gì. Và nếu như có người nào đã 
làm như vậy, liệu chúng ta có tin họ không? 

Cái chết là một điều bí ẩn, mặc dù chúng ta không có 
bất kỳ ý tưởng nào về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, 
chúng ta vẫn tự tạo nên tất cả những giả thuyết xung 
quanh nó. Chúng ta cho rằng khi đã chết thì không thể trở 
về nhà; rằng sau khi chết, ta sẽ không bao giờ có thể ngồi 
lại trên chiếc tràng kỷ yêu thích. Chúng ta nghĩ: nếu tôi 
chết, tôi sẽ không thể xem Thế Vận Hội kế tiếp hoặc khám 
phá ra ai sẽ là diễn viên chính cho bộ phim Trinh Sát mới. 
Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của mỗi người. Điểm mấu 
chốt, đơn giản là, ta không biết gì cả. Và chính sự không 
biết khiến chúng ta khiếp sợ. 

Khi cái chết đến gần, nhiều người nhận thấy mình 
hướng suy nghĩ về cuộc đời đã qua và cảm thấy xấu hổ, tội 
lỗi về những gì đã làm hoặc chưa thực hiện. Không chỉ sợ 
mất đi tất cả mọi thứ đã trở nên quá gắn bó và bám luyến 
trong cuộc đời này, vào tất cả những mối quan hệ, chúng 


ta còn sợ bị đánh giá về những hành động đáng hổ thẹn 


12 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


của mình. Cả hai cách nhìn này khiến cho ý tưởng về cái 
chết còn trở nên khủng khiếp hơn. 

Không có việc trở về từ cái chết và cũng không thể nào 
trốn khỏi nó. Có lẽ, đây là sự kiện duy nhất trong đời 
chúng ta không thể lựa chọn ngoại trừ việc phải đối mặt. 
Đơn giản là chúng ta không thể né tránh nó. Thậm chí cố 
gắng đẩy nhanh quá trình bằng việc tự tử cũng không có 
kết quả, bởi vì, con người tuy có thể chết nhanh hơn [nhờ 
tự tử], nhưng nỗi sợ hãi thì không có “nút tắt. Chúng ta 
vẫn phải trải qua nỗi khiếp sợ không thể tưởng tượng 
được trong suốt tiến trình chết bởi vì không ai có thể tự 
biến mình thành những vật vô tri giác, như sỏi đá, để bảo 
đảm mình không có cảm giác gì. 

Tiếp theo, làm thế nào để chúng ta giải thoát mình khỏi 


sự tê liệt, chết lặng người trước nỗi sợ về cái chết? 


Một lần nọ, tôi, Trang Tử, nằm mộng thấy mình trong 
thân thể bươm bướm, một chú bướm hạnh phúc. Tôi ý 
thức và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bản thân, nhưng 
không biết mình là Trang Tử. Đột nhiên thức giấc, tôi 
nhận ra mình rõ ràng là Trang Tử. Khi đó, tôi không biết 
có phải Trang Tử đã nằm mộng thấy mình hóa thành 
bươm bướm hay chú bướm nằm mộng và thấy mình là 
Trang Tử. Giữa Trang Tử và chú bướm chắc chắn phải 
có những điểm khác biệt. Điều này gọi là phép biến đổi 
của sự vật." 


Câu hỏi của nhà triết học Trung Quốc nổi tiếng này rất 


13 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đáng để suy ngẫm. Khi nhìn vào con bướm [trong câu hỏi 
trên], làm sao biết rằng bản thân bạn không phải chỉ là 
một phần nhỏ trong giấc mơ của con bướm đó? Điều gì 
khiến bạn nghĩ rằng mình “đang sống" ngay trong hiện tại 
này? Làm thế nào bạn có thể chắc chắn mình [thật sự] 
'đang sống”? -Không thể chắn chắn. Tất cả những gì bạn có 
thể làm là tạo ra một giả định. 

Hãy suy nghĩ về điều đó! Làm thế nào có thể chứng 
minh cho bản thân việc bạn đang sống và tồn tại? Bạn có 
thể làm gì? Một trong những phương pháp thông thường 
để chắc rằng mình không nằm mơ là tự cấu véo mình. 
Ngày nay, để cố gắng cảm thấy mình đang sống một cách 
'thật hơn, một số người cắt thịt của họ, hoặc cắt cả cổ tay. 
Ít kịch tính hơn, nhiều người khác đi mua sắm, kết hôn, 
hoặc kích động một cuộc chiến với vợ hoặc chồng. Không 
có gì ngăn cản bạn thử tất cả các phương pháp này. Bạn có 
thể gây gỗ với mọi người, tự cắt và cấu véo thân thể mình 
cho đến khi thỏa mãn, nhưng không có gì bạn làm sẽ 
chứng minh một cách dứt khoát rằng bạn đang sống. Song, 
cùng với hầu hết những người khác, bạn tiếp tục sợ chết. 

Đây là điều Đức Phật gọi là “chấp thử. Bạn bám chấp 
vào các phương pháp có thể sử dụng để cố gắng chứng 
minh với bản thân rằng mình đang tồn tại. Tuy nhiên, mọi 
thứ bạn tưởng tượng về bản thân và mọi việc bạn cảm 
nhận, nhìn, nghe, nếm, chạm, đánh giá, phán xét và 


v.v..đều được quy gán - nghĩa là, nó được xác lập dựa 


14 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


trên môi trường, văn hóa, gia đình và những giá trị loài 
người đặt ra. Bằng cách chế ngự những điều ngụy tạo và 
hoàn cảnh đã xác lập của mình, bạn sẽ có thể chế ngự 
được nỗi sợ về cái chết. Đây là điều Phật Giáo mô tả như 
cách thức tự giải phóng bản thân khỏi những phân biệt 
nhị nguyên - một việc đòi hỏi chút ít nỗ lực và hoàn toàn 
không có phí tổn. 


Tất cả những gì bạn phải làm là tự hỏi mình: 


Tôi chắc chắn đến mức nào về việc, ngay bây giờ, tôi 
thật sự ở đây? 
Tôi chắc chắn đến mức nào về việc mình thật sự tồn 


tại? 


Chỉ cần tự vấn hai câu hỏi này, tất cả những niềm tin 
ngụy tạo của bạn sẽ bắt đầu bị chọc thủng. Càng nhiều lỗ 
hỏng xuất hiện, bạn sẽ càng sớm có thể lách ra khỏi những 
hoàn cảnh bó buộc của mình; và bằng cách đó, bạn sẽ dịch 
chuyển rất nhiều, tiến gần hơn đến những gì mà Phật Giáo 
mô tả như là “ sự hiểu biết về Tánh Không”. Tại sao bạn cần 
hiểu biết về Tánh Không? - Bởi vì bằng việc hiểu và trực 
nhận Tánh Không, cuối cùng bạn sẽ chiến thắng được 
không chỉ nỗi sợ hãi lặng người trước cái chết mà còn 
vượt thoát được cả những giả định vụng về đối với việc 


bạn đang sống. 


15 


F22 

bị ‡ ⁄.\ | | 

j ; ( \ ì 
'j 





Giấc Mơ của Trang Tử về Chú Bướm 


Không có bất kỳ giả định nào liên quan đến vấn đề: bạn 
là ai, mẫu người bạn muốn trở thành, hoặc những danh 
hiệu bạn tự gán đặt cho mình “thật sự là bạn”; tất cả đều là 
phỏng đoán. Và những công việc mang tính phỏng đoán 
như giả định, tưởng tượng, gán ghép và v.v..- tạo nên 
những ảo tưởng của Luân Hồi. Mặc dù thế giới xung quanh 
bạn và những chúng sinh trong thế giới này “hiển hiện, 


nhưng không có gì “hiện hữư; tất cả đều là những ảo 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


tưởng giả tạo. Một khi hoàn toàn chấp nhận được sự thật 
này - không phải trên phương diện tri thức mà là thực 
chứng - bạn sẽ trở nên không còn sợ hãi. Bạn sẽ thấy rằng 
cuộc sống này chỉ là ảo tưởng, và cái chết cũng như vậy. 
Thậm chí nếu bạn thấu triệt hoàn toàn quan điểm này, làm 
cho nó trở nên quen thuộc, thì nỗi sợ của bạn đối với cái 
chết sẽ giảm nhanh theo cấp lũy thừa. 

Điểm này đáng nên nhắc lại. Sợ hãi là một điều vô lý và 
không cần thiết, đặc biệt là nỗi sợ về cái chết, và việc hóc 
búa này sẽ tan biến ngay tức khắc khi bạn thật sự chấp 
nhận rằng tất cả mọi thứ đang hiển hiện và tồn tại chỉ là 
những ảo tưởng được tích tập và giả tạo. 

Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể chấp nhận 


rằng Luân Hồi chỉ là một sự ảo tưởng? 


Cuộc Sống Chỉ Là Ảo Vọng 

Có vài phương pháp sẵn có để áp dụng cho những ai 
tha thiết muốn trực nhận hoàn toàn bản tính hư ảo của 
đời sống và cái chết. Trên thực tế, mục tiêu duy nhất trong 
toàn bộ Giáo lý của Đức Phật là để nhận ra mỗi mỗi và tất 
cả hiện tượng sinh diệt đều là ảo tưởng. Bắt đầu bằng cách 
lắng nghe thật nhiều thông tin nhất có thể, với nội dung 
giải thích về “sự sống' và “cái chết thực chất chỉ là những 
ảo tưởng - đây là chủ đề tôi tin chắc không một ai trong 
chúng ta có thể nghe đến mức độ có thể cho là “ đử”. Và 


đừng sai lầm nghĩ rằng chú tâm lắng nghe và việc nghe 


17 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đơn thuần thì không phải là thực hành Giáo Pháp đích 
thực, bởi vì, điều ngược lại mới đúng. 

Tiếp theo, suy ngẫm về những gì bạn đã nghe và nghiên 
cứu thêm bằng cách đọc nhiều sách. 

Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, cố gắng làm cho 
những gì đã học trở nên quen thuộc. Bằng cách nào? -Có 
nhiều cách để làm quen với ý tưởng rằng cuộc sống chỉ là 
một giấc mộng. Cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất 
là đặt ra vài câu hỏi. Chỉ hỏi. Không cần thiết phải đưa ra 


câu trả lời. 


Làm Theo Trang Tử 
Như Trang Tử, nhìn vào một chú bướm và tự hỏi: 
Có phải chú bướm đang nằm mơ và biến thành Tôi? Có 


phải Tôi chỉ hiện ra trong giấc mơ của chú bướm? 


Tự Cấu Véo Mình 
Cấu véo chính bạn - nhẹ nhàng hay thô bạo, tùy bạn - 
và tự hỏi mình, ai đang làm hành động cấu véo? Ai đang 


cảm giác về cái véo? 


Chỉ Nhận Biết và Theo Dõi những Suy Nghĩ của Bạn 

Vào mỗi khoảnh khắc, bạn chắc chắn phải đang suy 
nghĩ điều gì đó. Vì bạn suy nghĩ, chỉ cần nhận biết bạn 
đang có những suy nghĩ như vậy. 


Nếu đang có một ý nghĩ xấu, đừng để nó dẫn dắt bạn 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


đến những ý nghĩ nối tiếp - dù [ý nghĩ nối tiếp] là tốt hay 
xấu. Bất kỳ suy nghĩ xấu nào khởi lên đầu tiên, chỉ quan 
sát nó. 

Nếu như bạn có một ý nghĩ tốt, chỉ quan sát nó. 

Nếu đang nghĩ về những chiếc chìa khóa xe ô tô, chỉ 
nhận biết rằng bạn đang suy nghĩ về những chiếc chìa 
khóa xe ô tô. 

Nếu đang nghĩ về những chiếc chìa khóa xe ô tô, bỗng 
dưng bạn muốn một tách trà, chí nhận biết rằng bạn đang 
suy nghĩ về tách trà. Đừng cố gắng phải suy nghĩ cho xong 
phần kết thúc của những chiếc chìa khóa xe ô tô. 

Nếu bạn cảm thấy ngột ngạt bởi nỗi sợ về cái chết, chỉ 
cần quan sát trạng thái đó. Đừng suy nghĩ về những gì mà 
bạn cho rằng mình nên thực hiện hoặc suy nghĩ xem bạn 
nên làm việc đó như thế nào. Bài tập này ít nhất sẽ giúp 
bạn hiểu rằng một phần lớn thuộc thế giới bên ngoài và 
bên trong của bạn chẳng là gì ngoài những giả định và sự 


phóng chiếu [của Tâm thức]. 


Nới Lỏng Những Kỳ Vọng 

Nếu bạn không có thời gian lẫn khuynh hướng giúp bản 
thân dần trở nên quen thuộc với cách nhìn nhận Luân Hồi 
chỉ là ảo tưởng, hãy cố gắng, trong khi đang còn sống và 
khỏe mạnh, không quá bị dính mắc vào những kế hoạch, 
hy vọng và kỳ vọng. Tối thiểu, hãy chuẩn bị cho việc chính 


bạn sẽ ở trong tình trạng khi chẳng có điều gì tiến triển cả. 


19 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống bạn, chỉ nháy 
mắt, trở nên đảo ngược hoàn toàn; và tất cả những gì bạn 
từng cho là giá trị, thoáng chốc trở nên vô dụng. 

Hãy tưởng tượng, nếu người bạn thân nhất của bạn 
chuyển nhà đến bờ kia của đất nước, bạn hiếm khi gặp lại 
và cảm xúc của cả hai dần xa cách theo thời gian. Một ngày 
nọ, anh ta viết gì đấy trên trang xã hội truyền thông khiến 
bạn cảm thấy bị xúc phạm cực kỳ sâu sắc, và như thế, bỗng 
nhiên anh ta trở thành kẻ thù xấu xa nhất của bạn. Cuộc 
sống đầy những tình huống có tính kiểm chứng thực tế 
tương tự ví dụ này. 

Trở nên ý thức về cách mọi thứ đổi thay là hình thức 
hữu ích để rèn luyện Tâm; và buông xả tất cả những bám 
chấp vào việc lên kế hoạch, lịch trình và kỳ vọng có thể 
làm giảm đáng kể nỗi sợ hãi của bạn về cái chết. Nếu chưa 
bao giờ bạn kinh qua cảm giác thất vọng hay thất bại khi 
còn sống, thì lúc nhận ra mình đang ngấp nghé nơi cửa 
chết, bạn sẽ khiếp sợ. Đương nhiên, thời điểm đó đã quá 
trễ để bạn có thể kịp làm gì cho bản thân. Thật may mắn 
nếu bạn bè hoặc gia đình sẵn sàng nhận gánh trách nhiệm 
tập hợp những nhân và duyên lành để dỗ dành, động viên 
bạn [trước lúc lâm chung]. Và sẽ rất may mắn, nếu họ 
không cố gắng dối gạt bạn ở những giây phút cuối cùng để 
khiến bạn vẫn tin rằng mình sẽ sống mãi mãi. Bởi vì, điều 
tốt nhất chúng ta có thể làm cho một người sắp chết là 


không lừa dối về những gì đang xảy ra với họ. 


20 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


Giảm Bớt Tính Vị Kỷ 

Vị kỷ và tham lam gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt 
nhất. Tất cả chúng ta đều chết một mình, nhưng nếu bạn 
thường bị ám ảnh về tự thân và hành động luôn bị chỉ 
phối bởi lượng người hâm mộ xung quanh, bạn sẽ không 
thể chịu đựng nổi sự cô độc của cái chết. Nếu quá quen 
thuộc với sự ngưỡng mộ từ những người nịnh hót - kẻ 
khiến bạn cảm thấy thỏa mãn trước bất kỳ ý thích nào bạn 
chợt nảy ra, thì khi nhận ra mình phải hoàn toàn đơn độc, 
bạn sẽ choáng ngợp bởi một nỗi sợ không thể tưởng 
tượng được. Như vậy, bằng cách giảm đi tính vị kỷ, bạn có 


thể giảm bớt cường độ của nỗi sợ. 


Giảm Bót Sự Bám Chấp Vào Đời Sống Thế Gian 

Một số người sợ cái chết vì họ sợ những cơn đau thể 
xác. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chết trong 
những cơn đau. Bạn có chết trong đau đớn hay không sẽ 
tùy thuộc vào nghiệp của bạn. Vì nghiệp của mỗi cá nhân 
là hoàn toàn khác nhau, kinh nghiệm về cái chết của mỗi 
người cũng là duy nhất. Một số người sẽ không nhận ra 
mình đang chết. Một số khác thậm chí có thể không nhận 
ra mình đã chết, thậm chí đã chết vài ngày hay hàng tuần 
rồi. Cái chết có thể tấn công thật đột ngột, giống như tia 
chớp, hoặc cũng có khi xảy đến một cách chậm chạp và 
khó nhọc. Và phần lớn các cơn đau phải chịu đựng lúc chết 


xuất phát từ cảm xúc của nỗi bám chấp vào cuộc sống, vào 


21 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


những vật mình sở hữu, bạn bè, gia đình, tài sản và cả sự 


bực dọc đối với công việc kinh doanh chưa hoàn tất. 


Sống Là Dần Chết 
Vì đã sinh ra 
Tôi phải chết đi, 
và cứ thế ...! 


Kisei 


Không gì có thể trợ giúp khi cái chết xảy đến? 

Tất cả những gì nhân loại đang làm, đang suy nghĩ và 
cảm nhận khi sống bị điều khiển bởi sự vô minh, cảm xúc 
và nghiệp. Và khối kết hợp của vô minh, cảm xúc và 
nghiệp của mỗi người là để đảm bảo tất cả chúng ta sẽ 
phải hoàn toàn đơn độc đối mặt với cả Sinh và Tử. Không 
một ai có quyền lựa chọn. Khi đã sinh ra đời, không gì và 
cũng không ai có thể ngăn chặn chúng ta thoát khỏi việc 
chết đi. Tính chắc chắn xảy ra của cái chết bắt nguồn ngay 
tại thời điểm sinh ra đời và chúng ta hoàn toàn không có 
chút sức mạnh nào để cưỡng lại. 

Nếu không muốn trải nghiệm nỗi bất lực và cô đơn của 
cái chết và tái sinh, bạn phải tích tập những nguyên nhân 
và điều kiện đưa đến chấm dứt tái sinh ngay trong lúc 
đang còn sống. 

Tại thời điểm lâm chung, người thân và bạn bè có thể 


sẽ ở xung quanh bạn, nhưng một điều chắc chắn là không 


22 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


ai trong số họ có thể giúp ích cho bạn - thậm chí, họ có thể 
khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra, 
nếu như khi trút hơi thở cuối cùng bạn nhận ra rằng, 
giống như thứ chim kền kền, những người họ hàng tham 
lam của bạn đang bắt đầu đánh nhau để tranh dành những 
thứ họ có thể sở hữu? Ngay cả trước khi thân xác bạn trở 
nên cứng lạnh, những người thân sẽ tước đoạt ngôi nhà 
xinh đẹp của bạn và tất cả những đồ vật quý giá trong nhà, 
đột nhập vào tài khoản thư điện tử /emzilJ của bạn và phá 
vỡ những ngăn két an toàn chứa đầy tiền tiết kiệm. Mọi 
người đứng ngay cạnh giường bạn trong giờ phút cuối, 
nhưng lại có thể đang cãi nhau về việc sở hữu chiếc bàn 
làm việc Louis Quinze vô giá của bạn [những chiếc bàn cổ từ 
thế kỷ thứ 15], và đứa cháu trai xấu tính đang dòm ngó một 
trong những chiếc bàn quý và cổ nhất. Ngược lại, sự hiện 
diện của những người bạn yêu thương và những người 
thật sự yêu thương bạn lúc sắp chết có thể làm cho nỗi 
đau của việc chia lìa trở thành quá sức chịu đựng. 

Tâm thức thô thiển của con người có xu hướng suy 
nghĩ về cái chết như là sự chia tách cuối cùng giữa thể Xác 
và Tâm thức. Diễn tả chính xác hơn, cái chết đánh dấu sự 
kết thúc một khoảng thời gian. Trong suốt thứ gọi là “đời 
sống”, chúng ta đang liên tục trải nghiệm dòng chảy của 
những sự diệt đi'. Kết thúc của Cái Chết là sự Sinh Ra; kết 
thúc của Sinh Ra là sự Tồn Tại; kết thúc của Tồn Tại lại là 


sự sinh khởi của Cái Chết. Mọi thứ bạn trải nghiệm đều ẩn 


23 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


chứa đồng thời sự Diệt đi và Sinh khởi, và nếu bạn bị chi 
phối bởi hiện tượng [được xã hội quy ước] gọi là 'thời 
gian', thì bạn cũng sẽ bị chỉ phối bởi cái chết. 

Điều mọi người thường biết đến như “cuộc sống" hoặc 
'đời sống" chứa đầy những biến cố bất ngờ, nhưng cái chết, 
có lẽ là sự kiện quan trọng và ý nghĩa nhất trong mỗi cuộc 
đời thì hoàn toàn mang tính trái ngược. Nếu tối nay bạn 
chết, bạn sẽ mất đi danh tính và toàn bộ của cải, không 
một kế hoạch nào của bạn sẽ trở thành hiện thực. Đây là lý 
do vì sao cái chết là một vấn đề lớn lao. Hầu như đối với 
tất cả chúng ta, sinh ra là điều cần phải lo lắng ít nhiều và 
chắc chắn không có gì đáng sợ bằng cái chết. Thực tế, 
chúng ta yêu thích sự ra đời. Khi một đứa bé chào đời, 
chúng ta chúc mừng các bậc sinh thành, sau đó không 
ngừng kỷ niệm sinh nhật cho đến hết phần còn lại của 
cuộc đời. Nguyên một ngành công nghiệp hiện nay được 
dành riêng để phục vụ cho ngày sinh nhật: những ổ bánh 
sinh nhật, tiệc sinh nhật, những điều bất ngờ cho ngày 
sinh và, đương nhiên, những chiếc thiệp sinh nhật cũng 
luôn sẵn sàng được gửi đi chỉ bằng một nút nhẫn [hình thức 
gửi thiệp qua mạng internet]. Không cần nhấc ngón tay, mạng 
xã hội truyền thông còn giúp chúng ta không quên sót bất 
kỳ một ngày sinh nhật nào, thậm chí sinh nhật của một 
con mèo. 

Không giống chúng ta, những vị Đạo Sư Đại Thừa nghĩ 


rằng sinh ra đời là một chướng ngại vô cùng khó khăn và 


24 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


to lớn cần phải vượt qua, hơn là cái chết. Đức Long Thọ, 
Đại học giả và cũng là Đại thành tựu giả người Ấn Độ, nói 
với bạn của Ngài, một Quốc Vương5, rằng đối với người có 
xu hướng tâm linh, sinh ra là việc đáng lo ngại nhiều hơn 
và chứa đầy những vấn đề to lớn hơn so với những gì cái 
chết có thể mang đến. 

Vậy thì, tại sao những người có chiều hướng tâm linh 
lại xem trọng cái chết hơn sự ra đời? Chào đời là một sự 
kiện của cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn không thể kiểm 
soát. Một người thình lình chui ra khỏi thân mẹ mà không 
đợi bất kỳ một câu hỏi nào. Chúng ta cũng không thể có ý 
kiến về nơi mình được sinh ra, ai là cha mẹ, ngày và giờ 
sinh, ngay cả việc liệu liệu mình có nên ra đời hay không. 
Mọi khía cạnh đều nằm ngoài tầm tay. 

Những hiểu biết liên quan đến sự chào đời chẳng có 
chút hữu ích gì đối với bất kỳ giai đoạn sống nào, trong khi 
hiểu được việc không thể tránh khỏi cái chết sẽ không 
ngừng thôi thúc chúng ta phải trân trọng những gì đang có 
ngay lúc này. Biết mình phải chết giúp ta tận dụng tối đa 
cuộc sống. Biết rằng cái chết sắp xảy đến và chắn chắn xảy 
đến giúp chúng ta có thể yêu thương và duy trì những 
điều lành mạnh. Nó cũng ngăn chúng ta trở nên lãnh cảm 
và trơ lỳ đối với đời sống thế gian. Phần lớn chúng ta bị 
cuộc đời làm cho say đắm; việc suy nghĩ về cái chết có lẽ là 
cách duy nhất có thể giúp chúng ta tỉnh táo trở lại. 


Nếu bạn đã sinh ra, bạn sẽ phải chết; nếu bạn đang sắp 


25 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


chết, bạn sẽ phải tái sinh. Làm sao chúng ta có thể cắt đứt 
trò chơi tuần hoàn của sinh và tử? - Chính là bằng cách 
trực nhận được trạng thái của sự tỉnh thức. Một khi bạn 
thức tỉnh' hoặc trở nên “giác ngộ”, bạn sẽ không còn tập 
hợp những nguyên nhân và điều kiện đưa đến kết quả của 
cái chết và tái sinh. Nhưng đến khi đạt được trạng thái đó, 
bạn vẫn sẽ tái sinh, sẽ chết, hết lần này đến lần khác và 
nhiều lần nữa. 

Sinh và Tử - không thể tách rời nhau, chúng ta nên 
khóc than đối với việc sinh ra nhiều như than khóc đối với 
cái chết. Đặc biệt trong thời đại này. Hãy thử dành một 
giây để suy nghĩ về những gì con bạn phải trải qua khi 
chúng trưởng thành. Một hôm, con gái bạn bước vào khu 
mua sắm và bị mê hoặc bởi tất cả những cách thức trớ 
trêu của mọi sự vật - không gian bóng bẫy hào nhoáng, 
những cây son môi đỏ cũng khiến con bạn hoàn toàn xúc 
động, chưa nhắc đến những món đồ văn phòng phẩm. Sau 
đó, con bạn sẽ không thể nào tránh khỏi thế giới của 
những người sành sỏi về cà phê và Starbucks, hoặc chủ đề 
thời trang và những khu nghĩ dưỡng tiện nghị, sang trọng, 
hay những số dư ngân hàng cùng những khái niệm khác 
về tiền bạc. Chà, cuộc sống của con gái bạn chắc sẽ khá gay 


gol 


26 


Tôi Sẽ Chết Sao? 
Cái Chết Có Lợi Ích Gì Không? 


Đối mặt với cái chết giúp chúng ta trân trọng mọi thứ 
tạo nên đời sống, nhưng hiếm có người suy nghĩ được như 
vậy trong thời đại này. Hầu như những con người hiện đại 
đều đang sống một cách mù quáng, hoàn toàn phớt lờ sự 
thật về một cái chết không thể thoát khỏi và không thể 


tiên đoán. 


Phật Tánh 

Theo Phật Pháp, cái chết dạy cho chúng ta một sự thật 
vô cùng tích cực: bản chất Tâm thức của mỗi mỗi và tất cả 
chúng sinh là Phật Tánh; bản chất Tâm thức của tôi và bản 
chất Tâm thức của bạn là Phật. 

Phật Tánh không phải là một lý thuyết lạ kỳ thuộc Thời 
Đại Mới hoặc hiện tượng huyền bí gì. Bởi vì bạn có Phật 
Tánh, bất kể điều gì bạn làm, bất kể nơi nào bạn ở, bản 
chất Tâm của bạn là Phật. 

Cảm nhận xúc chạm khi bạn cầm một cuốn sách hay 
một thiết bị nào đó, lắng nghe những gì đang xảy ra xung 
quanh, cảm giác mềm mại của tấm đệm dưới mông hay 
sức nặng toàn thân đặt trên hai lòng bàn chân. Suy nghĩ về 
những câu chữ bạn đang đọc: bản chất Tâm của bạn là 
Phật. 

Tâm làm nên tất cả mọi chuyện mà tôi vừa đề cập, Tâm 


thức rất đỗi bình thường của bạn - là Phật. Không chỉ Tâm 


27 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


thức của bạn là Phật, mà Tâm thức bình thường của tất cả 
chúng sinh nơi có sự nhận thức, đọc, thấy, nghe, nếm và 
v.V..., cũng là Phật. 

Hãy suy nghĩ về một cái ly chứa đầy nước bùn. Mặc dù 
bản chất của nước là tỉnh khiết và trong sạch, nhưng khi bị 
khuấy động, nước trộn lẫn với bùn và tất cả những gì 
chúng ta thấy là nước bùn. Tương tự, ở mức độ căn bản, 
chúng ta thiếu sự chú tâm và tỉnh giác, từ đó khuấy động 
tất cả những hành xử từ trong suy nghĩ đến cảm xúc, trộn 
lẫn và đang xen vào nhau khiến cho Tâm thanh tịnh, trong 


sáng trở nên đục ngầu, hỗn độn. 


Quan Sát Tâm 
Bạn có thể trải nghiệm cách thức những điều đó diễn ra 
ngay bây giờ. Hãy ngừng đọc trong vòng ba phút và quan 


sát Tâm của bạn. 
Bây giờ, hãy tự hỏi: 


Trong khoảng thời gian bao lâu thì một suy nghĩ đã 
hiện khởi trong Tâm bạn? 

Trong khoảng thời gian bao lâu thì bạn bạn bắt đầu suy 
nghĩ về ý niệm đó? 

Và trong bao lâu thì bạn hoàn toàn đi lạc trong những 


suy nghĩ liên quan đến ý niệm đầu tiên? 
Việc một ý niệm dẫn đến một ý niệm khác là tiến trình 


28 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


quen thuộc. Tưởng tượng bạn đang đợi người bạn đến 
đón để cùng tham dự buổi tiệc. Bạn bắt đầu cảm thấy hào 
hứng ngay lúc nghe tiếng còi xe ô tô vang lên. Ai sẽ tham 
dự buổi tiệc? Những món ăn gì sẽ được chiêu đãi? Sẽ có 
những trò chơi trong buổi tiệc chứ? Liệu nó có vui không? 
Và thậm chí, trước khi bước chân ra khỏi cửa, chưa tính 
đến lúc bạn thật sự đến nơi, thì bạn đã lạc trong những 
suy nghĩ. 

Hầu hết chúng ta thiếu những hình thái của sự chú tâm, 
và vì vậy chúng ta không bao giờ nhận ra Tâm mình bị 
vướng mắc vào những những mối bận tâm thô thiển của 
cảm xúc và thân thể đối với các vấn đề liên quan đến bạn 
bè, gia đình, các giá trị, triết lý, hệ thống chính trị, tiền tệ, 
tài sản và những mối quan hệ. Toàn bộ cuộc đời của chúng 
ta, sự nhận biết về Phật Tánh trở nên mù lòa, mờ nhạt, 
ngớ ngẩn, mơ hồ và tăm tối bởi những suy nghĩ phóng 
túng, cho đến khi bị sa lầy vào mớ cảm xúc hỗn loạn, 
những kỳ vọng và rối reng thì chúng ta mới nhận ra 
dường như bản chất của Tâm chưa bao giờ tồn tại trước 
đó. 

Tại thời điểm cái chết xảy đến, dù bạn là một Phật Tử 
có kinh nghiệm thực hành dày dạn, hay Giám Đốc Điều 
Hành của Google, một nhân viên thương mại Phố Wall hay 
một người sống theo chủ nghĩa vật chất, thì quá trình tự 
nhiên của sự chết sẽ buộc Tâm bạn phải lìa bỏ tất cả mọi 


thứ bạn từng biết. Rõ ràng, điều này đồng nghĩa với sự 


29 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


chia lìa những người bạn, gia đình, nhà cửa, công viên và 
phòng tập gym, nhưng nó cũng đồng nghĩa với sự chia lìa 
một thứ đã từng ở với bạn trong suốt cuộc đời, 24 giờ mỗi 
ngày, bảy ngày một tuần, và ngay cả trong lúc ngủ: thể Xác 
của bạn. Khi chết, toàn bộ thân thể của bạn, bao gồm 
những yếu tố vi tế nhất (đất, nước, lửa, gió, không gian) và 
tất cả những giác quan phải bị bỏ lại phía sau. 

Trong khi sống, tất cả những gì bạn cho rằng mình đang 
thấy, nghe, nếm, chạm và v.v... được tiếp nhận thông qua 
các bộ lọc tức là các giác quan - mắt, tai, lưỡi, thân thể của 
bạn và v.v... Khi Tâm của bạn trải nghiệm một nhận thức, 
điều này không chỉ truyền qua các bộ phận giác quan và ý 
thức, mà nó còn được xác lập dựa trên sự giáo dục và nền 
văn hóa mà bạn thừa hưởng. Tiến trình đi qua các bộ lọc 
khiến cho hầu hết các hoạt động của đời sống được tiếp 
diễn. Hãy tưởng tượng, bạn thức dậy vào buổi sáng và 
thấy mình ở một nơi xa lạ. Trước mặt bạn là một bức 
tường màu kem, trên đó có hai nửa vòng tròn và hai vòng 
tròn đều được sơn màu đen. Ngay lập tức, dựa trên trình 
độ học vấn và hoàn cảnh tiếp cận với hình quảng cáo, Tâm 
sẽ diễn dịch những hình ảnh bạn thấy là “COCO'. (Đặc biệt, 
nếu bạn là “người mới phất nguyên bản tiếng Anh: nouveau 
riche: người trở nên giàu một cách đột ngột và hay khoe của, nhà 
giàu mới nổi] và không biết gì về nước hoa. Do chưa từng 
nghe qua các nhãn hiệu như D.S. & Durga, bạn có thể vẫn 


tin rằng Coco Chanel là nhãn hiệu nước hoa hàng đầu thế 


30 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


giới.) 

Khi còn sống, tất cả những gì chúng ta nhận thức đều 
được diễn dịch dựa trên vị thế xuất thân và nền giáo dục, 
hoặc do thiếu những điều kiện này. Đây là cách chúng ta 
có thể gọi tên những loại mùi quen thuộc, ví dụ như mùi 
gỗ chiên đàn, hoa oải hương và mùi khai của nước tiểu 
trong nhà vệ sinh công cộng. Đây cũng là cách để ta có thể 
nhận dạng mọi thứ. Nếu như những chiếc lá rụng của cây 
sồi bị vò nát để làm trông giống như lá trà, sau đó đem 
đóng gói ở Fortnum, gói vào hộp Mason và dán một nhãn 
hiệu lạ trên đấy, chắc sẽ có nhiều người đổ xô đến mua 
sản phẩm này mà không cần phải cân nhắc mùi vị của nó 
ra Sao. 

Khi chết, quy luật của tự nhiên sẽ làm biến dạng các 
giác quan vật lý trên cơ thể, còn Tâm thức bạn trở nên 
trần trụi và hoàn toàn đơn độc. Bạn không còn cặp mắt 
cấu tạo bằng da thịt nữa, tất cả những gì nhận thức được 
đều ở trạng thái nguyên bản sống động, không còn được 
tiếp nhận thông qua các bộ lọc [tức là không còn các giác 
quan]. Không còn đôi mắt để tiếp thu nhận thức, 'COCO” 


trên bức tường màu kem sẽ trông hoàn toàn khác trước. 


31 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





Tôn Tượng Đức Phật tại Công Viên Quốc Gia Seoraksan, 


Hàn Quốc. 
Phật Giáo cho chúng ta biết rằng đối với một hành giả 
tâm linh, đây là thời điểm của sự hoàn toàn trần trụi - thời 


điểm của cái chết - là cực kỳ quý giá. Khi chết, các lực tự 


32 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


nhiên sẽ thật sự giúp chúng ta hiểu rõ giá trị, nhận ra và 
nắm bắt bản tánh nguyên sơ, thứ luôn luôn hiện hữu nơi 
ta - là Phật. Khoảnh khắc của cái chết đặc biệt quý giá đối 
với những hành giả nào đã trở nên quen thuộc với bản 
tánh của Tâm. Đây là lý do vì sao những Phật Tử phát 
triển các kỹ năng và khả năng cần thiết khi còn đang sống 
để có thể tận dụng những cơ hội mà cái chết tự động mang 
đến. 

Khoảnh khắc của cái chết đặc biệt quan trọng đối với 
những người thực hành Mật Điển bởi vì nếu bạn không 
đạt được Giác Ngộ ngay trong lúc sống, thì bạn cũng đã 
phát triển được những kỹ năng cần có để đạt được Giác 


Ngộ tại thời điểm chết. 


Tính Chắc Chắn và Không Chắc Chắn của Cái Chết 

Dù tốt hơn hay tồi tệ hơn, một khi đã sa chân vào đời 
sống thông qua tiến trình “sinh', điều duy nhất chúng ta có 
thể chắc chắn đó là mình sẽ chết. Nhưng không một ai 
trong chúng ta biết chính xác khi nào thì cái chết sẽ xảy ra 
- đây là hai điểm bận tâm nối tiếp nhau làm cho Cái Chết 
trở thành chủ đề vô cùng hấp dẫn để nghiền ngẫm. Tính 
chắc chắn về việc chúng ta sẽ chết đã đủ tồi tệ, nhưng tính 
không chắc chắn về thời điểm chết còn tồi tệ hơn - giống 
như việc mua một vòng đeo cổ Tiffany đắt tiền nhưng bạn 
lại không biết rằng liệu mình có cơ hội nào để đeo nó hay 


không. 


33 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thật nghịch lý khi chính sự không chắc chắn về thời 
điểm của cái chết lại thôi thúc chúng ta lập nên những kế 
hoạch. Đó là do cảm giác không xác thật và khó chịu khiến 
mỗi người cảm thấy cần phải lấp đầy những ngày tháng 
của mình bằng các cuộc hẹn. Nhưng dù đã cẩn thận lên kế 
hoạch, cũng không gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ thật sự xảy 
ra. Như khi bạn đồng ý gặp một người bạn tại Luân Đôn 
vào Thứ Sáu không có nghĩa là cuộc hẹn sẽ diễn ra - bất kỳ 
tình huống không thể lường trước nào đều có thể thay thế 
vào. Không điều gì trong kế hoạch có thể xảy ra chính xác 
như bạn kỳ vọng; tương lai của con bạn, hoặc kế hoạch 
nghỉ hưu của ông bà, hay căn hộ mới của bạn, hoặc một 
thỏa thuận kinh doanh hoàn hảo, một kỳ nghỉ trong mơ. 
Những điều này có thể hoàn toàn thất bại, hoặc thành 
công vượt trên cả những ước mơ cuồng nhiệt nhất - cuối 
cùng thì, những điều không mong đợi xảy đến cũng không 
hẳn đều là xấu. Điểm mấu chốt là bất kể những gì bạn làm, 
dù rất nỗ lực khi lập kế hoạch và lịch trình, bạn cũng 
không bao giờ có thể chắc chắn rằng một trong những 
điều đó sẽ xảy ra. Dù bạn cố chấp vào niềm tin mù quáng 
cho rằng mọi thứ sẽ luôn luôn diễn ra theo hướng tốt đẹp 
nhất, thì thực tế cũng hiếm khi được như vậy. Như thế, 
bạn sẽ cảm nhận đau khổ khi các kế hoạch bị đổ vỡ, tổn 
thương này hoàn toàn do chính bạn gây ra. 

Lập kế hoạch và cuộc hẹn là cách rất hiệu quả để điều 


phối tương lai. Hãy suy nghĩ điểm này. Mỗi khi bạn chốt 


34 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


thời gian cho một cuộc họp hoặc một hoạt động nào thì 
những suy nghĩ liên quan đã tiếp diễn trong một khoảng 
thời gian dài trước khi sư kiện bắt đầu. Nhờ lên lịch hẹn, 
bây giờ bạn sẽ có thêm nỗi khổ vì phải đảm bảo những kế 
hoạch của mình đạt được kết quả. 

Một trong những nguyên nhân chúng ta thực hành 
Pháp là để tự chuẩn bị cho cái chết chắc chắn sẽ xảy đến. 
Đối với một số người, đây là lý do duy nhất để thực hành - 
nhưng chỉ riêng lý do này thôi cũng khiến cho việc thực 
hành Pháp trở nên đáng giá. Ngày nay, có nhiều phương 
diện khác nhau của Pháp, ví dụ như Chánh Niệm, trở nên 
ngày càng phổ biến, nhưng lại hiếm thấy những nội dung 
chuẩn bị cho cái chết, và hiển nhiên sẽ rất khó tìm thấy 
những nội dung liên quan đến những gì vượt sau cái chết. 
Con người hiện đại thực hành thiền định vì mọi lý do trên 
đời, trừ lý do quan trọng nhất. Có bao nhiêu thiền sinh 
thực hành thiền quán để chuẩn bị cho cái chết? Và bao 
nhiêu người thực hành vì họ muốn chấm dứt vĩnh viễn 
vòng tròn sinh tử? Hầu như mọi người hành thiền vì họ 
muốn trở thành những người quản lý tốt hơn, hay tìm 
kiếm bạn đời, hoặc để cảm thấy hạnh phúc, hoặc bởi vì họ 
mong ước có được sự điềm tĩnh, giải tỏa những căng 
thẳng trong Tâm và cuộc sống. Đối với họ, thiền định là 
một phương pháp để chuẩn bị cho cuộc sống, chứ không 
phải cái chết và như vậy, điều này mang tính thế tục 


không kém những gì họ đang đeo đuổi trong đời sống thế 


35 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


gian, ví dụ như mua sắm, ăn uống, luyện tập thể dục hoặc 
các hoạt động xã hội.” 

Nếu tất cả những gì bạn quan tâm là học cách thư giãn 
và nghỉ ngơi, thiền định chắc chắc không phải là lựa chọn 
tốt nhất. Thay vào đó, hãy hút một điếu thuốc, tự rót cho 
bạn cốc bia mạch nha ngon, hoặc lướt qua những trang 
truyền thông xã hội. Đây là những cách thư giãn dễ dàng 
hơn, hiệu quả hơn, và hữu hiệu ngay tức thời, nếu so sánh 
với thiền định. Ngồi với tư thế chân bắt chéo /kiết già], lưng 
thẳng, sau đó theo dõi hơi thở ra vào không những gây 
chán nản cực độ cho nhiều người, mà còn nhanh chóng 
tạo ra những cơn đau trên thân thể. Hầu hết các “thiền giải 
kết thúc buổi hành thiền bằng việc dành nhiều thời gian 
để lo lắng liệu mình có thật sự tiến triển về khả năng chú 
tâm một trong những kết quả xuất hiện khi hành thiền tốt], hơn là 
thực hành thiền định một cách chân thật. Và nỗi lo ngại 
khởi lên thường sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho vấn đề 
huyết áp của bạn, phải thế không? 

Cuộc đời đầy những bất ngờ. Nếu bạn đang đọc quyển 
sách này để chuẩn bị cho cái chết của một người thân yêu 
đang phát bệnh trong giai đoạn cuối, dù bạn trẻ và khỏe 
hơn, thì cũng không gì đảm bảo rằng bạn không phải là 
người chết trước. Vì vậy, cuộc cá cược tốt nhất chính là 
bạn hãy thật sẵn sàng cho mọi điều xảy đến và cố gắng 
nhận thức đầy đủ về những sự thật của Luân Hồi. Nhưng 


nếu như, thay vào đó, bạn cố bám chấp vào những kỳ vọng 


36 


Tôi Sẽ Chết Sao? 


mù quáng và những giả định, nếu bạn vẫn mù tịt đối với 
bản chất thật sự của mọi vật, nếu bạn tham lam, ung dung 
một cách xuẩn ngốc, và tiếp tục đặt niềm tin vào những kế 
hoạch thế tục, cho rằng nó sẽ diễn ra một cách hoàn hảo, 
thì khi điều xấu nhất xảy ra, nỗi đau khổ của bạn sẽ trở 
nên cùng cực và bạn sẽ không còn khả năng nào để giải 


quyết nó nữa. 


37 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết 
Và Sau Chết 


4A ⁄^ 
~,A 


ĐỨC PHẬT TỪNG THUYẾT rằng Chánh Niệm Tối Thượng 
chính là việc nhớ nghĩ về cuộc sống vô thường và cái chết 
thì không thể tránh khỏi. 


Trong tất cả dấu chân 
Chân Voi là tối thượng; 
Giữa hết thảy Chánh Niệm 
Tối thượng niệm Vô Thường.ê 


Bằng trực giác, một số người biết được cuộc sống của 
họ chuẩn bị kết thúc. Mặc dù còn trẻ, khỏe mạnh và không 
có nguyên nhân hợp lý nào cho thấy họ sắp chết, nhiều 
người vẫn cảm giác được cái chết đang đến gần. Nhiều 
trường hợp khác biết mình sẽ chết vì được chẩn đoán mắc 


phải những căn bệnh vô phương cứu chữa, và đang ở giai 


348 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


đoạn cuối. Trừ khi là những hành giả tâm linh, thì đây là 
lúc con người cảm thấy hoảng sợ nhất, họ trở nên trầm 
cảm và mất hy vọng. Thay vì hoảng loạn, hầu hết những 
hành giả tâm linh nhận ra rằng cái chết là cơ hội to lớn để 
tiến lên, để nâng cao sự thực hành Pháp, và rời bỏ tất cả 
những hoạt động vô nghĩa đang tràn ngập đời sống thế 
tục. 

Cho dù bạn biết mình chỉ còn vài tháng để sống hay 
nghĩ rằng mình còn cả một cuộc đời dài phía trước, cái 
chết là sự thật bạn sẽ phải đối diện, không sớm thì muộn. 
Và cho đến khi những giáo lý của Đức Phật được nhớ nghĩ 
đến, thì đối mặt với sự thật này càng sớm sẽ càng tốt với 


bạn. 


Đối Diện Với Sự Thật Bạn Sẽ Chết 


Cái Chết hủy hoại một người: [nhưng] ý niệm về Cái Chết 
lại cứu sống anh ta. 
E.M. Forster 


Việc đầu tiên để làm là bạn phải thuyết phục bản thân 
rằng, dù bạn không hề có ý kiến nào về thời điểm cái chết 
xảy ra, thì bạn vẫn sẽ chết. 

Con người chết đi mỗi ngày. Chúng ta đều thấy chính 
mình đã đứng kế bên giường của người thân yêu đang hấp 
hối vài lần trong cuộc sống. Tuy vậy, bao nhiêu người 


trong số chúng ta tin rằng cái chết sẽ xảy đến với mình? 


39 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Một phản ứng chung khi nhận được tin báo chúng ta 
sắp chết là cảm giác giống như bị lừa dối và điều đó thật 
khó chấp nhận được. Trong tiềm thức, chúng ta suy nghĩ 
“Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Và tại sao lại là lúc 
này? Tôi còn trẻ, không phải 99 tuổi! Nếu tôi già thì điều 
này thật dễ hiểu bởi vì hiển nhiên già là thời điểm để chết. 
Nhưng tại sao lại là bây giờ? Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới 
bắt đầu!” 

Như vậy bước chuẩn bị đầu tiên cho cái chết chính là 
thuyết phục bản thân rằng, dù bạn không có ý tưởng nào 
về thời điểm cái chết xảy ra, thì chắc chắn tuyệt đối rằng 
bạn vẫn sẽ chết. 

Thứ hai, bạn không phải là người duy nhất phải đối mặt 
với cái chết. Tất cả chúng ta ai cũng phải chết, như vậy thì 
không có gì là không công bằng về cái chết cả. 


... bất cứ khi nào con nghĩ, “Mình đang chết!” hãy quán 
tưởng vị Đạo Sư, Đức Thế Tôn ngự trên đỉnh đầu con và 
phát khởi một niềm tin mãnh liệt. Sau đó nghĩ rằng: “Không 
phải một mình con: tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi 
quy luật của cái chết, không ai được miễn thoát. Mặc dù 
chúng con không ngừng trôi lăn trong vô lượng kiếp với Sinh 
và Tử của Luân Hồi, giờ đây con mới hiểu được rằng những 
khổ đau đến từ cái chết và tất cả những lần được sinh ra là 
hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng bây giờ xin xác quyết, con sẽ 
làm cho cái chết đang xảy đến với mình ngay lúc này tràn 
đầy ý nghĩa!? 
Dilgo Khyentse Rinpoche 


40 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Quá trình chết bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta được 
sinh ra. Không ai trông đợi một đứa bé vừa trượt ra khỏi 
bụng mẹ sẽ viết ngay một tờ di chúc. Nhưng khi bạn già đi 
- có lẽ ở độ tuổi 50, hay tốt hơn là khoảng 40 tuổi - bạn 
nên suy nghĩ cẩn thận về những gì muốn thực hiện và viết 


ra chúc thư trước khi bạn chết. 


Sống Cuộc Đời Trọn Vẹn. 

Cố gắng tận hưởng cuộc sống. Đến Machu Picchu, hoặc 
Madagascar, hay bất cứ nơi nào mà bạn mơ ước được đặt 
chân đến. Hãy thực tế đối với những gì bạn cần mua và sở 
hữu. Tự hỏi mình, rằng Tôi có thật sự cần một chiết 
Ferrari khác không? Tôi có cần một khoảng tiền lớn như 
thế trong ngân hàng không? Việc luôn nhắc nhở bản thân 
phải trông nom những món đồ chơi đắt tiền và những tài 
khoản ngân hàng thường tạo ra nhiều căng thẳng hơn 
niềm vui - trừ khi là bạn có niềm vui thích lớn lao đối với 
những hoạt động từ thiện và đang có kế hoạch đặt một 
khoảng tiền lớn vào những mục đích tốt. 

Bắt đầu quan sát và liên hệ tất cả mọi thứ, mọi người 
xung quanh bạn như thể bạn sẽ thấy họ lần cuối trong đời. 

Xử lý tất cả những vấn đề tồn đọng hoặc tranh cãi trong 
gia đình và với bạn bè; đây chính là thời điểm để giải 
quyết những hiểu lầm và xua tan những cảm xúc tiêu cực 
kéo dài. 

Hơn hết, sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết là sống cuộc 


4I 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đời thật trọn vẹn. Thưởng thức chén trà ngon nhất thế 
giới, pha trà đúng cách và không uống trà trong một cái 
tách nhựa. Mặc những bộ quần áo mà bạn luôn chờ có dịp 
mặc. Đọc những cuốn sách bạn đã luôn muốn đọc. Làm tất 
cả những gì bạn đã luôn muốn làm, tuy nhiên không ở 
mức độ thái quá hay khả ố. Và hãy thực hiện ngay bây giờ, 


bởi vì bạn có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác nữa. 


Mua Sắm Có Ý Thức Và Lập Chúc Thư 

Con người chúng ta yêu thích những gì tiện nghi, đồ ăn 
ngon, quần áo đẹp và ai ai cũng đều mong muốn hạnh 
phúc. Đó là lý do vì sao chúng ta đặt rất nhiều nỗ lực vào 
việc dự trữ tiền, hàng hóa vật chất. Thật nực cười khi mỗi 
điều chúng ta làm đều hướng về sự an nhàn và thoải mái, 
nhưng lại thường nhận lãnh kết thúc với những nguồn 
cơn căng thẳng bất tận hoặc những cơn đau tim. 

Nếu bạn có tiền và tài sản, hãy quyết định chúng nên 
được sử dụng như thế nào sau khi bạn chết; dàn xếp 
những mối bận tâm về vật chất và lập di chúc. Có lẽ bạn có 
thể cho con bạn những thứ tài sản thế gian và nhà cửa, 
hoặc những đứa cháu gái, hay họ hàng? Hoặc cho tổ chức 
cứu trợ báo đốm? Hay hỗ trợ những nghiên cứu về bệnh 
ung thư? 

Cố gắng hành động một cách có ý thức hơn. Khi bạn 
mua sắm, hãy giữ cho đầu óc sáng suốt. Ngừng mua và tích 


trữ những đồ vật vô dụng - đừng trở thành “một con chuột 


42 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


thích tha về nhiều thứ' fpackrat: người thích thu thập nhiều đồ 
vậtJ. Nếu muốn lập kế hoạch và đầu tư dài hạn, hãy thực 
hiện, nhưng phải hoàn toàn nhận biết được rằng bạn có 


thể chết trước khi những khoản đầu tư chín muồi. 


Những Ràng Buộc Gia Đình 

Phần đông, những mối quan hệ gia đình gây ra nhiều 
nhất các vấn đề, đặc biệt khi chúng ta tiến dần đến cái 
chết. Ở những nơi như Trung Quốc, gia đình vẫn là một 
đơn vị xã hội đầy quyền lực. Đến nay, quan điểm truyền 
thống về vai trò các thành viên trong gia đình vẫn còn 
cứng nhắc và thường có xu hướng hà khắc về văn hóa với 
nhiều kỳ vọng từ xã hội. Người cha trong gia đình phải 
hoàn thành nghĩa vụ mà những người làm cha tại Trung 
Quốc vẫn luôn thực hiện, và những đứa trẻ phải sống theo 
cách mà những đứa trẻ Trung Quốc đã luôn sống để làm 
hài lòng cha mẹ của chúng. Những gia đình vướng vào 
hoàn cảnh này có lợi ích gì không? 

Cha mẹ được yêu cầu phải cấp dưỡng cho con cái, bất 
kể điều gì. Nhưng liệu điều này có trở thành nỗi ám ảnh 
của các bậc phụ huynh trong việc tận tụy phục vụ cho nhu 
cầu của con cái? Việc này có tốt cho chúng? Hy sinh cho 
con ít nhất trong vòng hai mươi năm, nhiều bố mẹ người 
Trung Quốc tiếp tục phải đối phó với những dính mắc của 
gia đình ở một cấp độ khác - khi những đứa cháu bắt đầu 


xuất hiện. Tại sao không nên đặt ra ngày-chấm-dứt- dính- 


43 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


mắc đến những việc gia đình hay những gì tương tự như 
thế nhỉ? Bởi vì, đó dường như là những bổn phận khiến 
tiêu tốn toàn bộ thời gian của một đời người. 

Những đứa trẻ Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực sống 
dưới kỳ vọng của xã hội, ví dụ như từ cha mẹ chúng, bao 
gồm cả trách nhiệm đối với cha mẹ khi họ dần già đi. 
Nhưng thực tế, bất kỳ ai mong muốn trở thành người tử tế 
nên sẵn sàng làm tất cả điều họ có thể để chăm sóc cho 
cha mẹ, gia đình và bạn bè. 

Đương nhiên, không có lý do nào bảo rằng chúng ta 
không nên tận hưởng cuộc sống gia đình, nhưng đối với 
vấn đề chuẩn bị cho cái chết, hãy cố gắng đảm nhận trách 
nhiệm gia đình một cách có ý thức. Luôn luôn nhớ rằng 
không sớm thì muộn, bạn sẽ chết, và với sự hiểu biết rõ 
ràng như thế, hãy cố gắng quan sát bản thân, bởi vì bạn 
chính là người đưa ra định hướng cho đời sống gia đình 
của bạn. Nếu như “người quan sát luôn luôn ý thức về 
cách hành xử, cho đến cách suy nghĩ và hành động như thế 
nào, thì những bổn phận và sự gắn bó của bạn với gia đình 
sẽ ít bị hạn chế hơn. 

Bất kỳ việc gì bạn làm, hãy luôn nhớ đến cái chết - điều 
không thể báo trước nhưng lại chắc chắn xảy ra, chỉ rất 
gần thôi, và khi chết, bạn chết đơn độc. Như vậy, hãy thử 
sử dụng “người quan sát để giúp bạn tránh bị sa lầy vào 
quá nhiều những nút thắt, những phức tạp của cảm xúc 


gia đình. 


44 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 
Trì Tụng OM MANI PADME HUM 


Sự chuẩn bị lý tưởng cho cái chết là nghiên cứu mọi 
giáo lý của Đức Phật, về Quy Y, Bồ Đề Tâm và Lý Duyên 
Khởi ở mức độ thấu đáo. Thật không may, hầu hết những 
con người thời hiện đại không có thời gian cho việc này. 
Như thế, bạn có thể làm gì? Bạn có thể trì tụng OM MANI 
PADME HUM. Đối với những ai gần gũi hơn với truyền 
thống Phật Giáo Trung Quốc có thể trì tụng NAM MÔ QUÁN 
THẾ ÂM BỒ TÁT; hoặc nếu bạn ưa thích truyền thống Phật 
Giáo Nhật Bản, ON ARORIKYA SOWAKA. Nếu nghiêng về 
truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy từ Thái Lan, bạn có 
thể trì tụng BUDDHO9. 

Cho dù bạn có phải là những tín đồ Phật Giáo hay không, 
thì thời khắc chết là điều quan trọng hơn cả. Đây là lúc bạn 
cần thực hành những bài tập đơn giản nhất và có năng lực 
mạnh mẽ nhất, chính là trì tụng OM MANI PADME HUM. Vậy 
thì, để chuẩn bị cho giờ phútchếtcủa chính bạn, tại sao không 
bắt đầu trì tụng OM MANI PADME HUM ngay bây giờ. Nếu 
muốn, bạn có thể gợi ý phương pháp này đến những người 
cũng muốn chuẩn bị cho cái chết của họ. Nó thật sự hữu ích. 

Điều gì khiến cho câu minh chú OM MANI PADME HUM lại 
mang năng lực mạnh mẽ đến vậy? Nguyên nhân của tất cả nỗi 
đau và sự thống khổ trong cõi người chính là việc không thấu 
hiểu được rằngsựsốnghay cái chếtchỉlànhữngảo tưởng;hay 


nói cách khác, những Bardo giữa sự sống và cái chết chỉ 


45 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đơn thuần là những phóng chiếu [của Tâm]. Chúng ta 
tưởng rằng tất cả những gì mình thấy và kinh nghiệm đều 
thật sự tồn tại, sau đó những nhận thức được diễn dịch 
theo cách sai lầm và kết quả là, chúng ta gánh lấy khổ đau. 
Sáu từ OM MANI PADME HUM kết nối trực tiếp với “sáu 
cánh cửa phóng chiếu" ương ứng với sáu giác quan: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý thứcj. Và thông qua sáu cánh cửa này, 
chúng ta tạo nên những phóng chiếu làm thành những ảo 


tưởng đẹp đẽ của sự sống, cái chết và những Bardo. 


“Bardo' là gì? 

“ardo' là một từ thuộc Tạng Ngữ, nghĩa là “ở giữa' và 
có khi được dịch là trạng thái trung gian'. Theo cách đơn 
giản, một bardo là những gì nằm giữa hai ranh giới huyễn 
ảo. Ví dụ, khoảnh khắc hiện tại nằm giữa ranh giới của 
'quá khứ và 'tương laï; ví dụ khác là, hôm nay' nằm giữa 
“hôm qua và “ngày mai'. Cùng lúc, chúng ta phải luôn nhớ 
rằng tất cả mọi thứ đều là huyễn, không thật, kể cả những 
trạng thái trung gian, bởi vì không có đường ranh nào 
thật sự tồn tại để phân chia “quá khứ” với “hiện tại hay 
“hiện tại' với “tương lai. 

Đây là điểm quan trọng. 

Một trong những bardo rạng thái trung gian] đầy ý nghĩa 
và sâu sắc nhất trong tất cả các bardo chính là khoảng thời 
gian tính từ lúc chúng ta hoàn toàn không có ý thức về sự 


hiện hữu của Phật Tánh nguyên thủy bên trong mình cho 


46 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


đến thời điểm chúng ta trở nên tỉnh thức về sự hiện diện 
của nó, Phật Giáo mô tả đây là “Giác Ngộ”. Một cách nói 
khác, mọi thứ xảy ra ở giữa trạng thái không nhận biết 
cho đến khi “trực nhận được' Phật Tánh gọi là một “bardo'. 
Trong bardo “to lớn, vĩ đại này có vô số những bardo nhỏ 
hơn, gồm cả “bardo của kiếp sống hiện tại. Bardo của đời 
sống cực kỳ quan trọng đối với những người bình thường 
như chúng ta bởi vì trong trạng thái này, chúng ta có 
nhiều cơ hội để lựa chọn và thay đổi phương hướng nhất. 
Sáu cánh cửa phóng chiếu tạo nên những trải nghiệm 
về mỗi cảnh giới trong Sáu cảnh giới luân hồi». Những 
phóng chiếu và trải nghiệm được hình thành bởi dục vọng 
và ham muốn sẽ đưa đến cõi Người; kiêu mạn dẫn đến cõi 
Trời; đố ky dẫn đến cõi A-tu-la; hoảng loạn và mê mờ dẫn 
đến cảnh giới Súc Sinh; keo kiệt và tham lam dẫn đến cảnh 
giới Preta - cõi của “Quỷ Đói; và sân hận dẫn đến cõi Địa 
Ngục. Khi còn sống, con người chúng ta liên tục trải 
nghiệm mỗi loại phóng chiếu này, vì vậy không cần phải 
hình dung việc tái sinh ở các cảnh giới khác sẽ như thế 


nào. 


47 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





Thánh Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tháp Đại Giác, 


Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. 


Quy Y 


Nếu xu hướng tâm linh của bạn thiên về Đạo Phật, tiến 
hành Quy Y sẽ là sự chuẩn bị vô cùng hiệu quả và quan 
trọng cho cái chết. Hãy Quy Y /quay về nương tựa] nơi Đức 
Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn - lý tưởng nhất là từ ngay 
bây giờ cho đến khi đạt được Giác Ngộ. 

Thỉnh thoảng có người hỏi rằng liệu họ có cần phải đến 
Ấn Độ hay dãy Hy Mã Lạp Sơn để tìm một vị Đạo Sư, sau 
đó tiến hành buổi lễ Quy Y hợp thức? -Không, không cần 


thiết như vậy. 


48 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Quy Y nghĩa là gì? Điểm trọng tâm của Quy Y chính là 
niềm tin. Bạn thực hiện Quy Y bằng cách đưa ra quyết 
định có ý thức trong việc tin rằng Phật Pháp là sự thật 
không thể chối bỏ. Bạn lựa chọn tin tưởng vào chân lý 
rằng tất cả những gì được cấu hợp thành đều không tồn 
tại thường hằng, tất cả mọi cảm xúc là khổ đau và v.v..." 
Và bạn lựa chọn hoàn toàn quy phục trước những chân lý 
của Giáo Pháp, trước Đức Phật (người truyền dạy chân lý), 
và Tăng Đoàn (những hành giả đồng hành và cũng là 
những người hoàn toàn quy phục trước chân lý). Một khi 
bạn quy phục toàn tâm và vô điều kiện trước những sự 
thật về Tam Bảo, thì như vậy bạn đã thực hiện Quy Y. 

Nếu không muốn, bạn không cần phải trải qua những lễ 
Quy Y truyền thống, nhưng nhiều người cảm thấy được 
trân trọng hơn nếu được dự vào một buổi lễ Quy Y chính 
thức. Nghi thức cũng cho bạn thêm sự tin cậy để cảm nhận 
chắc chắn rằng bạn đã thật sự quy phục trước chân lý. 
Nhưng trừ khi bạn đặc biệt muốn tiến hành lễ, bạn không 
nhất thiết phải thực hiện Quy Y trước sự có mặt của một vị 
Thầy tu theo Đạo Phật - một vị Tăng hay Ni nào. Nhân 
chứng của bạn có thể là bất kỳ ai đã thực hiện Quy Y - ví 
dụ người hàng xóm của bạn. Tất cả những việc nhân 
chứng phải làm là đọc bài kệ Quy Y, bạn sẽ lập lại theo sau 
một cách to rõ. Khía cạnh chính yếu của nghỉ thức là khi 
đọc bài kệ, bạn phải có ý nghĩ nghiêm túc với những gì bạn 


nói ra. Dĩ nhiên là, sự hiện diện của một nhân chứng hay vị 


49 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thầy có thể làm cho sự quyết tâm học và thực hành của 
bạn được mạnh mẽ hơn, nhưng sự tham gia của họ thì 
không hoàn toàn cần thiết. Nếu muốn, bạn có thể thực 
hiện Quy Y một mình. Tất cả những gì bạn phải làm là đọc 
bài kệ Quy Y trước một tôn tượng hoặc tranh vẽ Đức Phật, 
hoặc đơn giản là hình dung Đức Phật đang hiện diện phía 


trước bạn và bạn thầm Quy Y Tam Bảo. 


Cách Thức Quy Y Đơn Giản 

Khởi đầu bằng việc đặt một bản Kinh Phật, ví dụ như Vi 
Diệu Pháp hoặc Bát Nhã Tâm Kinh, trên mặt bàn sạch. Nếu 
như bạn có tôn tượng của Đức Phật, hãy đặt cạnh bản 
Kinh. 

Nếu muốn, bạn có thể quỳ trước tôn tượng và Kinh 
Phật, hai tay chấp lại trong tư thế cầu nguyện. Đây chỉ là 
gợi ý và hoàn toàn không bắt buộc. Nếu như việc quỳ gối 
theo cách này là một sự lăng nhục theo truyền thống nơi 
bạn sinh ra, hoặc bạn chỉ đơn thuần không muốn thực 
hiện, vậy thì đừng làm. 

Bạn có thể phát triển nghi lễ, nếu muốn, bằng cách cúng 
dường một bông hoa hoặc đốt một que nhang. Nhưng một 
lần nữa, việc cúng dường như thế hoàn toàn không bắt 


buộc. 


Tự suy nghĩ và hãy đọc to rõ: 


50 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Con hoàn toàn quy phục trước những sự thật: 

Tắt cả những gì do duyên hợp thành đều vô thường - thân thể 
này của con rồi sẽ chết, 

Tất cả những cảm xúc là khổ đau - vì mỗi cảm xúc của con 
đều bị ô nhiễm bởi hy vọng và sợ hãi, chẳng đáng tin cậy; 

Tắt cả mọi hiện tượng, từ bản chất vốn không tồn tại - bất kể 
những gì con nghĩ mình thấy biết chỉ là những phóng chiếu 
và đó không phải mọi thứ thực chất đanglà. 


Con xin quy phục trước những chân lý, chính là Giáo Pháp; 
Con xin quy phục trước Người đã giải bày chân lý này, 
chính là Đức Phật; 

Và con xin quy phục đến hội chúng gồm những ai tôn trọng 
và gìn giữ đúng những chân lý này, chính là Tăng Đoàn. 


Nếu bạn cảm tưởng yên tâm hơn khi thực hiện Quy Y 
theo nghỉ thức truyền thống, hãy đọc câu kệ nào bạn thích 


nhất, hoặc tất cả các câu sau đây, tùy ý bạn: 


Namo Buddhäya guruve 
Namo Dharmäya tãy¡ne 
Namo Samghäya mahate 
Tribhyopi Satatam namah'? 


Con xin kính lễ Đức Phật, Đắng Đạo Sư; 

Con xin kính lễ Giáo Pháp, Đắng Bảo Hộ; 

Con xin kính lễ Tăng Đoàn cao quý- 

Quy hướng về Tam Bảo, con không ngừng đảnh lễ cúng dường. 


Buddham sharanam gacchãmi 
Dharmam sharanam gacchãmi 


51 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Samgham sharanam gacchãmi'3 


Con xin quay về nương tựa nơi Đức Phậit. 
Con xin quay vê nương tựa nơi Giáo Pháp. 
Con xin quay vê nương tựa nơi Tăng Đoàn. 


Nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn cao quý, 

Con xin nguyện Quy Y cho đến ngày chứng đạt Giác Ngộ. 
Nương theo công đức có được nhờ thực hành bố thí và các 
hạnh khác, 

Nguyện con đạt được Niết Bàn vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.“ 
Cho đến khi tinh túy của Giác Ngộ được liễu tri, 

Con nguyện Quy Y tất cả chư Phật, 

Cũng Quy Y nơi Giáo Pháp Và tất cả tập hội chư Bồ Tát.!# 


Dành cho những ai thích truyền thống Phật Giáo Đài Loan 


Kê từ nay cho đến cuối đời sống này, con {tên của bạn}, 
Xin quay về nương tựa nơi Phật, 

Xin quay về nương tựa nơi Pháp, 

Xin quay về nương tựa nơi Tăng. (3 lần) 


Con đã quay về nương tựa Phật. 
Con đã quay về nương tựa Pháp. 
Con đã quay về nương tựa Tăng. (3 lản) 


Dành cho những ai thích truyền thống Phật Giáo Đại Lục Trung Hoa: 


52 


Con xin quay về nương tựa Đức Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh 
Thấu triệt Con Đường cao thượng, phát khởi tâm nguyện Bồ Đà. 
Con xin quay về nương tựa Chánh Pháp, nguyện tất cả chúng sinh 
Thâm nhập Kho Tàng Kinh Tạng, Trí Tuệ rộng phát như biển. 

Con xin quay về nương tựa Tăng Đoàn, nguyện tất cả chúng sinh 
Lập Đại Hội Chúng, hòa hợp một như tất cả. 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Quy Y nơi Đức Phật, con sẽ không đọa vào cõi Địa Ngục. 
Quy Y nơi Chánh Pháp, con sẽ không đọa vào cõi Ngạ Quỷ. 
Quy Y nơi Tăng Đoàn, con sẽ không đọa vào cõi Súc Sinh. 


Con nguyện sẽ không tìm kiếm dục lạc nơi cõi Người hay cõi 
Trời, không cầu Quả vị Thanh Văn hay Bích Chi Phật, cũng 
không cầu các Địa Bồ Tát thiện xảo, duy chỉ cầu chứng đạt 
Giác Ngộ tối thượng cùng với tất cả chúng sinh. 


Con xin Quy Y Phật, Pháp, Tăng, cho đến ngày đạt thành 
Giác Ngộ. Nhờ công đức con tích tũy được thông qua thực 
hành viên mãn hạnh bố thí và các hạnh khác, nguyện cho 
con đạt được Giác Ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. 


Nguyện cho đất nước được hòa bình và những cuộc chiến 
thương đau đều dập tắt. 

Nguyện cho mưa thuận gió hòa, mọi người tận hưởng an 
lạc và thanh nhàn. 

Nguyện cho Tăng Đoàn trì Giới nghiêm minh, tiến tu viên 
mãn không chướng ngại. 

Nguyện cho mọi chúng sinh vượt qua hàng Thập Địa Bồ 
Tát chẳng khó khăn. 


Chúng sinh vô biên, con thệ nguyện độ thoát tất thảy; 
Phiền não vô tận, con thệ nguyện đoạn dứt sạch; 

Pháp Môn vô lượng, con thệ nguyện học tất cả; 

Phật Đạo vô thượng, con thệ nguyện chứng đạt thành. 


Nguyện cho công đức và phẩm hạnh này 


Trước tiên, báo đền bốn ân lớn [Tứ trọng Ân], 
Sau, cứu khổ đồ chúng đọa ba cõi thấp. 


25 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Nguyện cho tất cả những ai khi thấy hoặc nghe những điều này, 
đều phát khởi Tâm Bồ Đề Vô Thượng. 

Dành cho những ai thích truyền thống Phật Giáo Nhật Bản: 


ON SARABA TATAGYATA HANNA MANNANO NAU KYAROMIS 
Con xin đảnh lễ nơi chân tất cả các Đắng Như Lai. 
ON BOCHI SHITTA BODA HADA YAMI!” 


OM 
Con xin phát khởi Tâm Bồ Đề 'nguyện chứng đạt Giác Ngộ'. 


NAMO 

Cho đến khi con và tất cả chúng sinh đạt được Giác Ngộ Con 
xin nương tựa ba gốc. 

Để đạt được Quả vị Phật vì lợi lạc tắt cả chúng sinh, 

Con xin phát khởi Bồ Đề Tâm Nguyện, Hạnh và Tối Thượng. 


Dành cho những ai thích truyền thống Pali: 


Buddham sharanam gacchãmi 
Dharmam sharanam gacchãmi 
Samgham sharanam gacchãmi 


Dutiyampi Buddham sharanam gacchãmi 
Dutiyampi Dharmam sharanam gacchãmi 
Dutiyampi Samgham sharanam gacchämi 


Tatiyampi Buddham sharanam gacchãmi 


Tatiyampi Dharmam sharanam gacchämi 
Tatiyampi Samgham sharanam gacchami 


54 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Con tìm về Đức Phật như nơi nương tụa. 
Con tìm về Chánh Pháp, những Lời Dạy, như nơi nương tựa. 
Con tìm về Tăng Đoàn, tắt cả Hội Chúng, như nơi nương tựa. 


Lần thứ hai, Con tìm vê Đức Phật như nơi nương tựa. 

Lần thứ hai, Con tìm về Chánh Pháp, những Lời Dạy, như 
nơi nương tựa. 

Lần thứ hai, Con tìm vê Tăng Đoàn, tắt cả Hội Chúng, như 
nơi nương tựa. 


Lần thứ ba, Con tìm về Đức Phật như nơi nương tựa. 

Lần thứ ba, Con tìm về Chánh Pháp, những Lời Dạy, như 
nơi nương tựa. 

Lần thứ ba, Con tìm về Tăng Đoàn, tắt cả Hội Chúng, như 
nơi nương tựa. 





Bát Nhã Đại Tâm Kinh từ Pho Kinh Tạng thuộc đền Chũ Sonji 


55 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Giới Nguyện Bồ Tát 


Nếu bạn đã quyết định Quy Y, tại sao không tận dụng 
tối đa cơ hội này để cùng lúc có thể nhận lãnh Giới Nguyện 
Bồ Tát? Bồ Tát là vị trong ý thức luôn khao khát đưa tất cả 
chúng sinh đạt đến bờ Giác Ngộ và an hưởng hạnh phúc 
tối thượng, vì vậy Bồ Tát hy sinh nhiều đời kiếp của họ để 
cố gắng biến mục đích lâu dài này thành hiện thực. Tất cả 
những vị Đại Bồ Tát thời quá khứ đã nhận lãnh Giới Bồ 
Tát, đây là cách mạnh mẽ hơn nhiều so với với việc Quy Y 
trong công cuộc chuẩn bị cho cái chết. Bằng cách thệ 
nguyện dẫn dắt tất cả chúng sinh đạt đến Giác Ngộ, bạn 
trở nên tích cực đặt Tâm trí của mình vào quan điểm 
thuộc chiều hướng tâm linh ở mức rộng lớn nhất. Không 
quan trọng cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành, bất kể 
khó khăn bạn phải đối mặt nhiều như thế nào, bạn sẵn 
lòng thệ nguyện chết và tái sinh hàng tỷ lần chỉ để hoàn 
thành mục tiêu này. Lập Giới Nguyện Bồ Tát cũng giúp 
bạn nhận thấy chắc chắn mình đang bước đi trên con 
đường của Bồ Tát. Thông thường, chúng ta nhận giới này 
một cách trịnh trọng, trước những người chứng giám, 
nhưng bạn cũng có thể thực hiện một mình - tùy ý bạn. 

Nếu quyết định lập Giới Nguyện một cách trang trọng, 
hãy ngồi trong tư thế hai chân bắt chéo /xiết già] và lưng 
thẳng. Nếu muốn thực hiện một cách bình thường và 


không muốn bắt tréo chân, hãy để chân ở tư thế thoải mái 


56 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


hay giống như khi bạn ngồi trong văn phòng. Một lần nữa, 
tùy vào cách nào bạn muốn. 

Bắt đầu bằng việc phát khởi trong Tâm hai phương 
diện quan trọng của Bồ Đề Tâm: mục đích tối thượng - 
đánh thức tất cả chúng sinh thức giấc khỏi vô minh, bằng 
cách đưa họ đến Giác Ngộ; và sự quyết tâm không bao giờ 
ngừng dứt những hoạt động để biến mục tiêu Giác Ngộ 
cho tất cả chúng sinh thành hiện thực. 

Hứa nguyện toàn Tâm ý rằng bạn sẽ không bao giờ 
ngừng nghỉ các hoạt động hướng về sự giác ngộ Bồ Đề 
Tâm và tuyên bố rõ ràng rằng không có điều gì hay bất cứ 
ai có thể cản trở bạn - kể cả cái chết và sự tái sinh. Dù 
nhiệm vụ này vô cùng to lớn, nhưng bạn phải hoàn toàn 
xác quyết việc đem đến Giác Ngộ cho tất cả chúng sinh, bất 
kể điều gì xảy ra. Sự quyết tâm của bạn thật vĩ đại, rồi khi 
cái chết của chính bạn xảy đến khi đời sống kết thúc, nó sẽ 
trở nên nhỏ bé như một cái nấc cụt trong suốt cả quá 
trình, nên sẽ không chút mảy may ảnh hưởng gì đến kế 


hoạch tổng thể. 


Giới Nguyện Bồ Tát 


Như tất cả chư Phật thời quá khứ 

Theo cách chư Vị thủ chứng Tâm Giác Ngộ, 
Nhờ thọ trì những giới nguyện Bồ Tát, 

Từng bước gìn giữ và rèn luyện, 


Cũng vậy, vì lợi lạc chúng hữu tình, 


57 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Con sẽ khiến Tâm Giác Ngộ khởi sinh, 
Và với những giới nguyện, xin từng bước, 
Giữ trọn và tôi luyện bản thân. '° 


Trên thực tế, phần lớn tất cả chúng sinh đều hoàn toàn 


sợ hãi cái chết, vậy thì tại sao không chuyển nỗi sợ này 


thành con đường thực hành. Bạn hãy tự nghĩ: 


58 


Tắt cả chúng sinh đang sống dưới cái bóng của nỗi sợ chết. 
Con nguyện nhận về mình tắt cả những sợ hãi của chúng sinh. 


Con biết cuộc sống này sắp kết thúc, 

Sinh mạng con sẽ sớm chấm dứt, và 

Con biết trong tương lai 

Con sẽ lại trải qua cái chết hàng triệu lần. 

Nhưng bắt kể điều gì xảy ra, 

Xin nguyện cho mục đích đưa chúng sinh sang bờ Giác Ngộ, 
Cùng những hoạt động noi theo chư Bồ Tát, 

mãi không bao giờ suy tàn. 


Con là Bồ Tát. 

Con là con Phật. 

Cũng như tất thảy chúng sinh Con có Phật Tánh; 

Điểm khác biệt duy nhất là con biết mình có Phật Tánh, Trong khi 
hầu khắp tất cả chúng sinh vô minh chẳng hay rõ. 


Có Phật Pháp quý báu làm hành trang, 
Con hoan hỷ hoàn thành bổn phận một Bồ Tát, 
Và đưa tất cả chúng sinh sang bờ Giác Ngộ. 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


Cùng cách thức như vậy, có nhiều bài nguyện Quy Y 
theo truyền thống khác nhau để lựa chọn, và cũng có 
nhiều cách thực hành Bồ Đề Tâm, như nội dung bên dưới 


là bài thực hành theo truyền thống Đài Loan. 
Phát Khởi Bô Đê Tâm 


Trong “Đợi Trí Độ Luận” (Mahaprajnapäramitäsästra), lòng Từ 
ái và Bi mẫn nằm trong Tứ Vô Lượng Tâm, lần lượt gọi là 'vô 
lượng tâm Từ”, vô lượng tâm Bí”. Tứ Vô Lượng Tâm là thực hành 
hòng ngày rất quan trọng đối với Phật Giáo Tây Tạng. Có nhiều 


Phật Tử người Tạng đọc tụng bài kệ này suốt cả cuộc đời. 


Tư Vô Lượng Tám 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc và nhân 
của hạnh phúc. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân 
gây đau khổ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa khỏi 
hạnh phúc, chẳng vướng khổ đau. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ tâm bình đẳng, xả ly 
khỏi bám luyến và ghét bỏ. 


Giới Nguyện Bỏ Tát 
Tỉnh yếu của Giới Nguyện Bồ Tút là phút khởi lại lời nguyện Bồ Đề Tâm 


tối thượng. Nội dung chính của Bồ Đề Tâm là: 


59 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


60 


Bốn Thệ Nguyện Rộng Lón: 

Chúng sanh vô lượng; con thệ nguyện đưa tắt cả sang bờ Giác Ngộ. 
Phiền não vô tận; con thệ nguyện đoạn diệt gốc rễ sâu. 

Phương tiện Giáo Pháp vô biên; con thệ nguyện thấu triệt tất thảy. 
Phật Đạo vô thượng; con thệ nguyện viên thành. 


Luôn Bước Đi trên Con Đường Bồ Tát 

Nguyện ba che chướng và tất cả mọi phiền não được trừ diệt. 
Nguyện con đạt được Trí Tuệ và thấu biết chân thật. 

Nguyện tất cả che chướng do suy nghĩ và hành động tiêu cực được 
tịch trừ. 

Nguyện con luôn bước trên Con Đường của Bồ Tát, kiếp này 

và những kiếp về sau. 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 





Chư vị Bồ Tát hóa hiện dưới nhiều hình tướng, kích thước, 


chủng loại...trong mọi mặt của đời sống...và cả lúc chết. 


61 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Hồi Hướng 
Nguyện mang công đức và những phẩm hạnh tích lũy được 
từ hoạt động này hiến dâng cho {tên của người mắt, 
Bên trên, báo đền bốn ơn sâu nặng /Tứ Trọng Ân] 
Bên dưới, cứu khổ chúng sinh đọa ba đường dữ. 
Nguyện cho tất cả ai thấy và nghe bài nguyện này đều 
khởi phát Bồ Đề Tâm, 
Và khi thân thể đầy tội lỗi này tàn hoại, tất cả cùng tái 
sinh về Cõi Phúc Lạc Thù Thắng. 


Phục Nguyện 
Con nguyện tái sinh về Cõi Tịnh Độ Tây Phương. 
Con nguyện xem chín phẩm hoa sen như phụ mẫu. 
Khi sen nở, là lúc con diện kiến Đức Phật 
Và chứng ngộ Vô Sanh Tánh của vạn Pháp. 
Nguyện đồng hành cùng tất cả chư Bồ Tát với Tâm bắt thoái. 


* Bản dịch Anh Ngữ Nghỉ Thức Giới Nguyện Bê Tát theo truyền thông của 
Patul Rinpoche được đăng tải tại www.lotsawahouse.org/tibetan- 
masfters/patrul-rinpoche/bodhisaftva-vow 





Tư Duy Rộng Lớn 


Theo quan điểm Phật Giáo, cách tốt nhất để chuẩn bị 
cho cái chết là tiếp nhận “tầm nhìn cao thượng của Tâm Bồ 
Đề' và “tư duy rộng lớn. Làm như thế, sức mạnh từ việc 
thực hành của bạn sẽ tăng tiến theo cấp số nhân. 

Một trong những vấn đề chính về quan điểm đối với sự 
sống và cái chết chính là chúng ta không “tư duy rộng lớn. 


Quá nhiều người - thậm chí nhiều Phật Tử sở hữu tâm 


62 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết Và Sau Chết 


thức nhỏ nhen và tầm thường. Bằng cách phát khởi và áp 
dụng Tâm Bồ Đề, nhận thức hạn hẹp đối với thế giới và tất 
cả mọi thứ chứa trong nó trở nên lớn rộng hơn rất nhiều. 
Người có tâm thức nhỏ nhen thì chỉ nghĩ về bản thân, về 
cuộc sống này và những hoàn cảnh tức thời. Chỉ ở một vài 
thời điểm, họ cố gắng suy nghĩ về những gì ngoài bản 
thân, nhưng cũng hiếm khi vượt ra ngoài giới hạn gia đình 
mình. Chỉ khi cái chết đến gần, những người này bắt đầu 
nhận ra rằng họ đã sống nhỏ nhen và ích kỷ trong suốt 
quãng đời vừa qua như thế nào, chỉ đạt được một vài 
thành tích có giá trị thật sự và lâu dài, còn những dự án 
lấy đi phần lớn thời gian và năng lượng thì lại chẳng có ý 
nghĩa gì hoặc cũng nhận lãnh kết cục thất bại. Từ quan 
điểm này, nếu như chỉ có một kiếp sống, cái chết sẽ là sự 
kiện diễn ra 'ngay bây giờ hoặc không bao giờ”. Và có lẽ, có 
người sẽ muốn biết liệu những người có tâm trí nhỏ hẹp 
[nghĩ rằng chỉ có duy nhất một kiếp sống] có chịu chấp 
nhận nếu cuộc đời của họ bị buộc phải gắn với sự thất bại 
vĩnh viễn không? -Điều họ thiếu ngay đây chính là một 
tầm nhìn dài hạn và một mục đích lớn trải dài qua nhiều 
kiếp sống. Nếu họ phát triển sự quyết tâm đưa tất cả 
chúng sinh đạt đến Giác Ngộ, dù cần phải trải qua nhiều 
kiếp sống, họ sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác. 

Vì vậy hãy cố gắng suy nghĩ vượt ra ngoài vòng kết nối 
của gia đình và bạn bè thân quen. Phát triển mối quan tâm 


thật sự đến lợi lạc của tất cả chúng sinh đang tồn tại, bao 


63 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


gồm những người lạ và đặc biệt là kẻ thù của bạn. Và ghi 
nhớ rằng, trong bối cảnh hướng đến mục đích tối thượng 
của một Bồ Tát, chăm lo cho hạnh phúc của người khác thì 
lớn lao hơn nhiều so với việc bảo đảm cho mọi người có 
đủ thức ăn hay nơi ở. Chăm sóc cho người khác là mong 
ước và cầu nguyện nhiệt thành cho mỗi một chúng sinh 
đều đạt được Giác Ngộ. Bằng việc lập lại ước nguyện nhiều 
lần, tầm nhìn của bạn sẽ càng ngày càng rộng lớn hơn. Bạn 


cần học cách “nghĩ lớn' như vậy. 


64 


Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


Những Thực Hành Đơn Giản 
Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


,ˆ^~A  A ^^ 
š.¬^ ^^ + 


WOODY ALLEN thường trích dẫn câu nói: 


Tôi không e ngại cái chết — Tôi chỉ không muốn ở đó khi 
nó diễn ra. 

Thật không may cho Woody Allen, anh ta chắc chắn 
phải 'ở đó' và phải ý thức ngay tại thời điểm chết nhiều 
hơn những thời điểm khác trong cuộc đời. Như vậy, tôi sẽ 
nói điều gì với những người giống như Woody Allen về 
cách thức chuẩn bị cho cái chết? 

Nếu anh ta có phần cởi mở, tôi sẽ đề cập đến Bồ Đề 
Tâm, với tầm nhìn to lớn về lòng từ ái, bi mẫn và mong 
ước giải thoát tất cả chúng sinh hữu tình. Tôi cũng sẽ nói 
với anh ta rằng tất cả những thứ mà chúng ta thấy, nghe, 
xúc chạm và v.v... - kể cả sự sinh ra và chết đi - chỉ là 


những điều phóng chiếu từ Tâm thức của mỗi người. 


65 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Thực Hành Chánh Niệm 


Woody, hãy nhìn cốc cà phê của anh. Chỉ quan sát nó. 

Nếu như, khi quan sát cốc cà phê, bạn nhận ra mình lại 
đang suy nghĩ về chiếc xe ô tô, hãy chỉ đem Tâm trở lại với 
cốc cà phê. Hãy thử làm như vậy vài lần. 

Nếu muốn, bây giờ bạn có thể thực hiện thêm một số 
bước nữa. 

Thay vì tập trung vào cốc cà phê, hãy quan sát những ý 
nghĩ đang lướt qua Tâm bạn ở mỗi khoảnh khắc. 

Chỉ chăm chú nhìn vào ý nghĩ đó. Đơn thuần là quan sát 
nó. 

Không để ý nghĩ đó vướng víu vào những ý nghĩ kế tiếp. 
Không phân tích ý nghĩ, không chối bỏ, không tán đồng và 
không đặt nặng ý nghĩ đó. 

Quan sát một ý nghĩ, không nhất thiết là ý nghĩ đó phải 
thú vị. Thậm chí, nếu như ý nghĩ đó quá trần tục, sáo rỗng 
và tẻ nhạt nhưng chỉ cần nó xuất hiện trong Tâm bạn, chỉ 
cần nhìn rõ nó, đừng cố gắng chỉnh sửa hoặc cải thiện ý 
nghĩ đó. 

Đây là những gì tôi sẽ nói với Woody Allen. Và tôi sẽ lập 
đi lập lại nhiều lần. 

Bằng cách đưa những lời khuyên của tôi vào thực hành, 
Woody, bạn sẽ nhận ra năng lực của Tâm bạn thật sự 
mãnh mẽ đến dường nào. Chính bản thân bạn cũng sẽ 


nhận thấy rằng Tâm thức không ngừng tạo ra những 


ó6 


Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


phóng chiếu, nhưng Tâm cũng ngay tức khắc quên đi 
những gì nó vừa thực hiện. Bạn sẽ thấy Tâm thức bắt đầu 
tin rằng tất cả những gì nhận thức được, bên ngoài Tâm, 
nó đều cho là thật và nghĩ rằng mọi thứ 'ở đó, sau đó quên 
rằng chính nó vừa tạo ra những sự phóng chiếu. 

Một khi Tâm tin chắc rằng mọi thứ ở 'bên ngoài' và 
'riêng biệt, Tâm bắt đầu học cách tách nó ra khỏi những 
phóng chiếu do chính nó tạo ra. Cam đoan rằng Tâm thức 
hoàn toàn tách biệt khỏi những gì nó thấy, Tâm phóng 
chiếu tất cả những ý tưởng và khái niệm để rồi sau đó, nó 
quay lại tìm kiếm. Chẳng hạn như, Tâm phóng chiếu ra 
khái niệm “Thượng Để, sau đó luẩn quẩn trong vòng tròn 
để cố gắng tìm kiếm Thượng Đế đó. Tâm thức như một kẻ 
bạo dâm! Trong lúc Tâm muốn cảm thấy bị Thượng đế xa 
lánh, nó cũng cảm thấy cần một đối tượng để hướng về 
cầu nguyện. 

Một khi nhận ra mọi sự bạn thấy chỉ là phóng chiếu của 
chính Tâm thức, bạn đang tiến rất tốt trên con đường dẫn 
đến sự thấu hiểu rằng “mọi thứ” tất yếu bao gồm sự sinh 
ra, chết đi, tiến trình sống và chết. Kết hợp thông tin này 
và thực hành sẽ giúp nới lỏng những tư tưởng chấp chặt 
của bạn về những gì 'cuộc sống' thật sự đang là. Bạn sẽ bắt 
đầu nhận ra rằng đời người và cuộc sống chỉ đơn thuần là 
những phần của ảo tưởng mà thôi. 

Nói ra tất cả những điều này, Woody, tôi mạnh mẽ đề 


nghị bạn, bây giờ hãy đến một câu lạc bộ nhạc Jazz yêu 


67 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


chuộng và nghe bài nhạc bạn thích. Đừng lãng phí thời 
gian! Hãy chi tiền vào những gì bạn luôn luôn muốn thực 
hiện. Và cũng cố gắng làm cho người khác hạnh phúc, bởi 
vì làm người khác hạnh phúc sẽ giúp bạn hạnh phúc. Đây 


là những điều tôi sẽ nói với Woody Allen. 


Ứng Dụng Sự Tỉnh Giác 


Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều bao hàm một cái 
chết nhỏ, chính cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều cơ 
hội để thoáng thấy được cái chết. Ngày nay, hầu hết mọi 
người đều quá bị phân tâm nên chỉ một số ít cố gắng tận 
dụng những cơ hội này. Tuy nhiên, có một con đường liên 
quan đến những cái chết nhỏ của cuộc sống sẽ giúp bạn 
chuẩn bị cho cái chết của thân thể bạn vào cuối đời sống 
này. 

Tất cả những việc bạn cần làm là lưu ý để thấy rằng có 
một sự chấm dứt trong mọi việc bạn làm và trong mỗi 
khoảnh khắc - trong một mối quan hệ, hôn nhân, một cách 
sống, một cốc cà phê gần cạn. 

Về nhiều mặt, phương pháp này nghe có vẻ quá đơn 
giản để mang lại hiệu quả thật sự. Nhưng, Tỉnh Giác Đơn 
Thuần chính là chìa khóa để hiểu rằng cái chết là một 
phần của mọi khoảnh khắc trong đời sống. 

Học cách làm thê nào để ý thức mà không cảm thấy rằng 


mình luôn luôn phải /vm điều gì đó. Chỉ việc lưu ý. 


68 


Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


Trớ trêu thay, những thay đổi và những kết thúc chúng ta 
trải nghiệm trong cuộc sống thường đem đến nhiều điều tốt 
đẹp hơn khó chịu. Dù vậy, chúng ta lại luôn tạo ra những vở 
kịch lớn về mọi thứ, đặc biệt với những thay đổi được gán 
nhãn “xấu, tồi”. Như vậy, hãy học cách tận hưởng và trân 
trọng cuộc sống thay vì rầu rĩ suy nghĩ về những việc mà 


chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được. 


Thực Hành Với Giấc Ngủ 


Bất kể niềm tin hay thực hành tâm linh của bạn là gì, 
hãy luôn nguyện rằng bạn có thể nhận ra những cơn mộng 
thật sự chỉ là mộng. Nhận biết mình mơ khi bạn đang mơ. 
Sai lầm lớn mà mỗi chúng ta đều mắc phải trong nhiều đời 
kiếp chính là tưởng rằng mọi thứ ta trải nghiệm đều là 
thật. Đừng phạm sai lầm này nữal 

Khi ngủ, hãy mô phỏng khoảnh khắc chết bằng cách 
buộc mình tin rằng bạn sắp chết. Nếu muốn bạn có thể thử 
cách sau đây, đây là cách dựa trên thực hành lập nguyện 


ước. 


69 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





Tôn Tượng Đức Phật nằm 


Dành cho người không theo Đạo Phật 


Khi nằm xuống ngủ, bạn hãy nghĩ: đêm nay, có thể tôi 
sẽ chết. Điều này có thể xảy ra. Tôi có thể sẽ không bao giờ 
thức dậy một lần nào nữa. 

Tha thứ cho những ai cần bạn tha thứ. 

Quên tất cả mọi thứ mà bạn nên quên. 

Gợi lên trong Tâm bạn bất cứ điều gì khiến bạn cảm 
thấy an dịu và thư giãn - có thể là một chiếc lá rơi hay 
tiếng kêu “quạc quạc' của một chú vịt. Quan trọng hơn là, 
bạn hãy nguyện ước rằng mình và tất cả chúng sinh hữu 
tình sẽ có và trải nghiệm được tất cả những điều tốt đẹp. 
Thực tế, nếu bạn có thể tập trung vào việc chăm sóc cho 


mọi người hơn bản thân mình, điều này không những đem 


70 


Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


lại cho bạn niềm vui lớn lao, mà còn đồng thời đảm bảo 
rằng bản thân bạn sẽ được chăm sóc tốt. 

Khi dần chìm vào giấc ngủ, sự ý thức của bạn về thân 
thể - những điều mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm được và 
v.v... - đều dần bị mất đi bởi giấc ngủ. 

Trong lần thức dậy tiếp theo, tưởng tượng rằng bạn 
vừa được tái sinh và một cuộc sống mới bắt đầu. 

Quan sát làm thế nào mà bạn kết nối lại được với các 
giác quan và các đối tượng của giác quan. 

Để ý tiếng chim hót, ngửi mùi hơi thở thối vào buổi 
sáng của mình, nếm lại vị giác trong miệng sau một đêm 
dài. 

Hãy tự suy nghĩ: 

Thế giới mà tôi vừa thức tỉnh trở lại này sẽ không tồn tại mãi 

mãi. 

Nhìn vào cái bàn mới của bạn và những gói đồ dùng 
văn phòng phẩm đầy tỉnh tế sản xuất từ Nhật Bản còn 
chưa mở. Hãy sử dụng cả hai ngay bây giờ với sự trân 


trọng, bởi đây có thể là lần cuối cùng bạn dùng nó. 


Dành cho Phật Tử 


Nếu bạn muốn, hãy làm theo truyền thống Phật Giáo 
xưa và tưởng tượng rằng tất cả chư Phật và chư Bồ Tát 
đều tụ hội phía trên gối bạn. Vì vậy, trước khi nằm xuống 


ngủ, hãy cúng dường lễ lạy lên chư Vị. 


7l 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Nếu bạn muốn bắt chước tự thế nằm nghiêng nổi tiếng 
của Đức Phật, thì hãy nằm nghiêng bên phải khi ngủ. 
Suy nghĩ: 


Con muốn tận dụng giấc ngủ đêm nay. 

Con quy ngưỡng hoàn toàn trước Đức Phật, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn. 

Con muốn giấc ngủ này sẽ lợi lạc và ý nghĩa cho bản thân và 
người khác. 


Khi dần chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ: 


Con đang dần chết; 
Ý thức của con về các giác quan đang tan rã. 


Khi bạn thức dậy, suy nghĩ: 


Con vừa được tái sinh. 
Con khao khát tận dụng cuộc sống mong manh này vì lợi lạc 
cho bản thân và người khác. 


Với hành giả Kim Cương Thừa 


Ước nguyện bạn sẽ nhận thức và kinh nghiệm trạng 
thái sáng rõ của tánh biết đơn thuần. Tiến trình ngủ sẽ cho 
chúng ta cơ hội tuyệt vời để nhận ra sự sáng rõ này, hãy 
lập lời nguyện ước mạnh mẽ hướng về “nhận thức' thuần 
tịnh. Khi chết, tất cả những cơ chế cảm quan của bạn sẽ 
tan rã, nghĩa là “sự nhận biết đơn thuần' sẽ hoàn toàn 


không bị phiền nhiễu bởi những giác quan hoặc những 


72 


Những Thực Hành Đơn Giản Để Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


phản ứng của bạn trước những đối tượng của giác quan. 
Tất cả những gì còn lại chỉ là Tâm thức. 

Như vậy, hãy ghi nhớ trong Tâm phần thực hành về 
giấc ngủ vừa được mô tả, quán tưởng một bông hoa sen ở 
chính giữa tim bạn, trên đó vị Đạo Sư đang an tọa, Đạo Sư 
chính là hiện thân của tất cả chư Phật. Sau đó, khi dần 


thiếp đi, hãy chỉ nghĩ đến vị Đạo Sư của bạn. 


73 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Người Phật Tử 
Chuẩn Bị Cho Cái Chết 
Như Thế Nào? 


,“ˆ^A “A 
,ˆxA  ^A 


Bước vào đời, hai bàn tay trắng, 
Rời bỏ thế giới với đôi chân trần. 
Như thế, Tôi đến, và đi — 
Chỉ hai sự đơn giản, 
Nhưng sao quá rối bời. '° 

Kozan lchikyo 


Phật Giáo nhìn nhận cái chết là một cơ hội tâm linh lớn 
lao, tại sao như vậy? 

Nếu như không làm bất kỳ điều gì, những tiến trình trải 
qua một cách tự nhiên khi chết sẽ đưa chúng ta đối diện 
trực tiếp với Nền Tảng Của Sự Giải Thoát. Đạo Sư 
Chogyam Trungpa Rinpoche vĩ đại có sự mô tả rất nổi 
tiếng về Nền Tảng này như là “Bản Tánh Thiện Lành Của 


Một Con Người”. Tại thời điểm lâm chung, Tâm thức tách 


74 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


rời khỏi cơ thể, và vào giây phút phân tách, tất cả mọi 
người kinh nghiệm sự trần trụi của Phật Tánh, Như Lai 
Tạng. Trong giây phút chia tách đó, nếu như Nền Tảng Của 
Sự Giải Thoát được chỉ ra và trực nhận, chúng ta sẽ được 
giải thoát. 

Nói cách khác, nếu bạn chết trong hoàn cảnh thuận lợi, 
nếu có một người đủ khả năng hiện diện ở phút lâm chung 
để khai mở Phật Tánh của bạn, và nếu bạn lĩnh hội được 
sự khai mở này, bạn có thể được giải thoát. Chính như vậy 
mà nói rằng, khoảnh khắc lâm chung ban tặng cho chúng 
ta một cơ hội to lớn. 

Hành động trực chỉ Nền Tảng Giải Thoát gây nên một 
ấn tượng mạnh mẽ vào A-lại-da thức của bạn. Nếu như 
bạn không giải thoát tại thời điểm chết, khi bạn nghe 
những từ như “Phật Tánh' trong đời sống kế tiếp, hoặc 
“Như Lai Tạng”, Bản Tính Thiện Lành Của Một Con Người” 
và “Nền Tảng Giải Thoát, bạn sẽ có cảm giác quen thuộc 
hoặc có cảm giác như “déjà vu' [đdéớà vu: cảm thấy quen thuộc 
như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ khi ở trong một môi 
trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ 
lúc nào <theo Wikipedia>] - cả hai hiện tượng này đều là dấu 
hiệu cho việc bạn có thể là “bình chứa tốt đối với thực 
hành Đại Toàn Thiện. 

Ngây bây giờ, Phật Tánh đang được bọc trong lớp vỏ 
kén - chính là thân vật lý của bạn, những nhẫn mác và tên 


gọi bạn gán đặt cho tất cả sự vật hiện tượng, những phân 


75 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


biệt bạn tạo ra, những thói quen, văn hóa, giá trị và cảm 
xúc. Toàn bộ mục đích và mục tiêu mà Giáo Pháp của Đức 
Phật muốn nhắm đến chính là phóng thích và giải thoát 
chúng ta khỏi sự bao bọc của lớp vỏ kén. Nhưng để thấu 
hiểu hoàn toàn sự giải thoát này, đầu tiên chúng ta cần 


phải biết về Nền Tảng Của Sự Giải Thoát. 


“Nền Tảng Của Sự Giải Thoát là gì? 


Giống như thế này. Tưởng tượng rằng bạn đang ngồi 
trên một chiếc ghế bành trong một phòng khách nhỏ. 
Bỗng nhiên, tất cả những gì bạn muốn là đứng lên nhảy 
múa, vì vậy bạn dời chiếc ghế bành sang phòng ăn. Bạn có 
thể dời chiếc ghế bành, không cần biết cái ghế nặng và 
kềnh càng như thế nào, bởi vì chiếc ghế có thể di chuyển 
được, và có sẵn một không gian để dời cái ghế đến. 

Xét theo một cách khác, Nền Tảng Của Sự Giải Thoát - 
cũng được biết là “Nền Tảng Của Sự Tỉnh Thức - đó là 
trạng thái giống như thức tỉnh khỏi giấc mộng. Khi gặp 
phải ác mộng, dù cho có trải qua những điều vô cùng 
khủng khiếp, nhưng chẳng có gì thật sự xảy ra cả và khi 
chúng ta thức dậy, cơn ác mộng tan biến mà không để lại 
chút dấu vết nào. Sự thật về việc không có gì thực chất xảy 
ra được gọi là “Nền Tảng Của Sự Giải Thoát, Phật Tánh.. 


Nếu như không có con nhện nào trong giường trước khi 


76 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


bạn trèo lên giường ngủ, khi bạn ngủ, trong lúc ngủ và khi 
tỉnh giấc, dù con nhện xuất hiện trong cơn ác mộng có lớn 
và đầy lông lá, thì cũng không bao giờ có con nhện thật 
nào xuất hiện trên giường. Nói cách khác, bạn không ở 
trong giấc mộng của mình. Không có ai nằm mơ liên tục, 
mà chỉ thỉnh thoảng, và vì bạn không sống trong giấc mơ 
của mình nên bạn có thể thức dậy - nếu bạn thật sự sống 
trong giấc mơ, bạn sẽ không thể nào tỉnh giấc. 

Đó chính là “Nền Tảng Của Sự Giải Thoát giúp chúng ta 
có thể tỉnh dậy khỏi cơn ngủ - đầy những ảo tưởng của 
cuộc đời này. Đối với người Phật Tử sắp chết, nhận biết 
rằng chúng ta đang được trao cho một cơ hội để thức tỉnh 
trên Nền Tảng Của Sự Giải Thoát thì cái chết trở nên cực 
kỳ khích lệ. Nó nhắc nhở chúng ta về thời khắc cái chết 
xảy đến chính là cơ hội to lớn để tỉnh dậy và giải thoát. 

Nhưng dĩ nhiên, tất cả những ví dụ và tranh luận này 
dựa trên những khái niệm riêng của Phật Giáo. Tôi thường 
tự hỏi nếu những người không phải Phật Tử, không có 
những hiểu biết về những thuật ngữ Phật Giáo dùng để 
mô tả các phương pháp này, thì liệu họ có thể tận dụng 
thời cơ cái chết mang đến hay không? Cái chết có thể chỉ 
được xem là một cơ hội khi được nhìn từ quan điểm của 
Phật Giáo. 


T7 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Cắt Đứt Tất Cả Những Vướng Mắc Của Đời Sống Thế 


Gian 


Những hành giả vĩ đại của Đạo Phật trong quá khứ, ví 
dụ như Ngài Milarepa, đã thường ao ước bằng tất cả tâm 
thành để được chết tại một nơi cô độc và hoàn toàn đơn 


độc. 


Không cần ai thăm hỏi khi bệnh, 
Không cần ai tiếc thương khi chết: 
Chết một mình nơi chốn hiu quạnh 
Là những gì một hành giả ước ao.” 


Giá như chẳng ai biết về cái chết của ta, 

Và những chú chim chẳng thấy thân xác ta thối rửa. 
Nếu có thể chết nơi núi non ẩn dật, 

Thì sẽ toại nguyện ước mong của kẻ hèn mọn này.” 


Là người thực hành theo Phật Pháp, dù biết rất rõ cái 
chết sắp xảy ra và không thể trốn thoát, nhưng dường như 
trong cuốn số tay của bạn lại ghi đầy những cuộc họp bàn 
kinh doanh và sự kiện xã hội. Bất kỳ Tôn Giáo của bạn là 
øì, sẽ luôn có những kỳ nghỉ hè trong kế hoạch, hoặc đón 
Giáng Sinh cùng gia đình, hay bữa tối trong ngày Lễ Tạ Ơn, 
một bữa tiệc sinh nhật... Nhưng, như tôi đã đề cập, không 
có gì đảm bảo rằng một kế hoạch nào đó của bạn sẽ thật 


sự xảy ra và đạt đến kết quả. Bám víu vào niềm tin rằng 


78 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


mọi thứ diễn ra theo cách tốt đẹp nhất chỉ là đang nhóm 
lên ngọn lửa của sự thất vọng - hãy nhớ điều này, đây là 
điểm quan trọng. Hầu hết những vấn đề rất nghiêm trọng 
của phần đông con người phát xuất từ một niềm tin mù 
quáng và những giả thuyết vô lý. 

Cái chết đang đến gần, hãy cố gắng từ bỏ những mối 
bận tâm của thế gian. Ngừng lo lắng về gia đình. Ngừng lập 
những kế hoạch. Ngừng suy nghĩ về những điều bạn đã 
không cố gắng để hoàn thành và tất cả những cuộc hẹn 
trong sổ tay. 

Nếu bạn dũng cảm, can đảm và nếu như hoàn cảnh cho 
phép lựa chọn, thông thường, điều tốt nhất là bạn không 
nên thông báo rộng rãi đến bạn bè và người quen rằng 
bạn sắp chết. Đặc biệt quan trọng đối với những người 
thực hành tâm linh, để có thể tự tách họ ra khỏi những 
mối bận tâm thế tục không cần thiết - tách khỏi những 
điều có thể gây nên sự bất an và lo lắng cho bản thân vào 
lúc chết. Một hành giả thực hành Kim Cương Thừa nên, 
đương nhiên, nói với vị Đạo Sư của mình và những người 
bạn tâm linh thân thiết - là những người có thể dành cho 
bạn sự giúp đỡ tâm linh và hỗ trợ trong tiến trình chết và 
sau khi chết. Nhưng hãy cố gắng rút khỏi những mối quan 
hệ bạn bè và gia đình thế tục. Đối với những đứa trẻ 
không biết về Phật Pháp, anh chị, cha mẹ, những người có 
vẻ không hiểu rõ giá trị đối với những khía cạnh tâm linh 
về cái chết của bạn, thì nỗi buồn khổ và tiếc thương của họ 


79 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


có thể dễ dàng khiến bạn bị phân tán và bất an. 

Giáo lý của Đức Phật đề nghị rằng khi cái chết đến gần, 
chúng ta nên hành xử như hình ảnh của một chú nai bị 
thương và cố gắng tìm về nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, trong 
thế giới trần tục hiện nay, rất khó để chúng ta chọn cho 
mình cái chết đơn độc. Hãy tưởng tượng xu hướng công 
kích công khai trên những phương tiện truyền thông, 
những thuyết âm mưu và các vụ kiện theo sau việc phát 
hiện một cái xác đã phân hủy được vài tuần! Với hầu hết 
chúng ta, một cái chết hoàn toàn đơn độc sẽ là điều bất 
khả thi. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được những 
người sẽ biết về cái chết sắp xảy đến của mình và những ai 


không nên biết. 


Sám Hối 


Hãy gợi nhắc trong Tâm mình những điều đáng xấu hổ, 
tính ích kỷ, những suy nghĩ và hành động tiêu cực, hãy thú 
nhận tất cả. Nếu bạn là hành giả Kim Cương Thừa, hãy gợi 
nhớ và thú nhận tất cả những thệ nguyện bị bể gãy, giới 
luật và những cam kết. Nếu có thể, hãy tiến hành sám hối 
trực diện, với một vị Lạt Ma hay một anh chị em Đạo hữu. 
Nếu không thể thực hiện được với hai đối tượng vừa nêu, 
hãy thú nhận tội lỗi trong Tâm thức. Sau đó tiến hành Quy 


Y và nhận lại giới nguyện Bồ Tát. Lý tưởng nhất, hành giả 


80 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


Kim Cương Thừa nên hỏi anh chị em Kim Cương Hữu, 
người có cùng vị Đạo Sư với mình để làm chứng nhân cho 
việc xác lập lại giới nguyện Bồ Tát và giới nguyện Kim 


Cương Thừa. 


Tự Nhắc Nhở Bản Thân về Những Gì Sắp Xảy Đến 


Hãy bắt đầu nhắc mình về những gì xảy ra trong 'trạng 
thái trung gian đầy đau đớn lúc cận tử. Những giai đoạn 
tan rã được mô tả ở trang 185. Tự nhắc nhở bản thân rằng 
các giai đoạn này có thể xảy ra cùng lúc, hoặc kế tiếp nhau, 
hoặc theo một trật tự khác, dựa vào hoàn cảnh riêng biệt 
của mỗi cá nhân. Như vậy, điều cần thiết là bạn làm cho 
mình trở nên quen thuộc với tất cả những chi tiết này 
trước khi bạn chết. Nếu biết rằng cái chết sẽ xảy đến sớm 
với mình - ví dụ, bạn bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nan 
y biến chứng rất nhanh trong giai đoạn cuối - thì bạn nên 
ngay lập tức tìm hiểu thật nhiều lần những lời giảng này 


để đến khi chết, bạn biết điều gì đang diễn ra. 
Quy Y Và Phát Khởi Bồ Đề Tâm 

Đối với Phật Giáo, câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi, 
“Tôi nên chuẩn bị cho cái chết như thế nào?” chính là Quy 


Y và phát khởi Bồ Đề Tâm. 


Nền tảng của sự chuẩn bị cho cái chết chính là Quy Y, 


81 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


điều này sẽ dẫn dắt bạn đến nhiều thứ bạn cần biết và 
thực hiện. Bằng cách phát khởi Bồ Đề Tâm và “nghĩ lớn, 
bạn sẽ có can đảm và quyết tâm để tiếp tục hành động 
hướng về mục tiêu giải thoát cho tất cả chúng sinh, trong 
đó có chính bạn, dù có xảy ra điều gì đi nữa. Tinh thần sẵn 
sàng chết và tái sinh hàng tỷ lần để tiếp tục giúp đỡ những 
chúng sinh đang chịu đau khổ sẽ đặt cái chết vào đúng 
khía cạnh của nó. Khi đó, thay vì bạn phải đối mặt cái chết 
như một chướng ngại khổng lồ, thì nay, cái chết trở nên 
nhỏ hơn nhiều nếu đem so với một vấn đề vặt vãnh. 

Khi ngày càng tiến gần hơn đến cái chết, bạn hãy suy 
nghĩ và chiêm nghiệm về Bồ Đề Tâm thường xuyên hơn, 
vào những lúc có thể. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy giả 
tạo, nhưng đó chỉ là do bạn không tin mình có khả năng 
phát khởi Tâm Bồ Đề chân thật. Trong khuôn khổ này của 
Tâm, bạn sẽ dễ cảm thấy thất vọng với bản thân - cảm 
giác như mình là một kẻ dõi gạt. Hãy ngừng suy nghĩ như 
vậy! Tất cả những gì bạn cần để phát khởi Bồ Đề Tâm 
chính là niềm ao ước làm cho người khác hạnh phúc, và 
bạn có khao khát này. Bạn là người rộng lượng và tử tế. 
Bạn đã từng rất nhiều lần, làm nhiều người hạnh phúc 
trong suốt cuộc đời mình, và làm cho người khác hạnh 
phúc đã làm cho bạn cảm nhận được hạnh phúc. Hãy tin 
tưởng vào khả năng đó. Phát khởi và làm mạnh mẽ mong 


ước được giúp đỡ người khác. 


82 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


Sẽ có những khi, đương nhiên, có những lúc bạn ao ước 
một lần cuối được lái chiếc BMW trên xa lộ nước Đức. 
Hoặc, cảm thấy bắt mắt bởi một chiếc vali đáng yêu, bạn 
có thể mong mỏi một chuyến ghé thăm Ấn Độ trước khi 
chết. Hoặc bạn ước rằng có thể sống lâu hơn đủ để thấy cô 
cháu gái xinh đẹp, mũm mĩm hay cậu cháu trai cao lêu 
khêu của mình tổ chức lễ cưới. Những lúc như vậy, rất 


quan trọng để bạn suy ngẫm về Bồ Đề Tâm tuyệt đối. 


Bồ Đề Tâm Tuyệt Đối 

Sẽ khó khăn nếu bạn suy nghĩ về Bồ Đề Tâm Tuyệt Đối 
trong lúc bạn đang chết dần hoặc ở gần thời khắc lâm 
chung, như vậy, hãy suy nghĩ về điều này trong khi bạn 
đang còn sống. 


Hãy nghĩ: 


Cuộc sống là một sự phóng chiếu [từ Tâm], cuộc sống là 
huyễn ảo; 

Cái chết là một sự phóng chiếu, cái chết là ảo tưởng; 

Sinh ra là một sự phóng chiếu, sinh ra chỉ là một giắc mộng; 
Những gì đang hiện hữu này cũng chỉ là những phóng chiếu, 
sự hiện hữu này chỉ là cơn mơ. 

Ngay cả hương vị của tách cà phê này cũng là một phóng 
chiếu, thậm chí cà phê chỉ là ảo ảnh. 


Nhắc nhở bản thân về bản chất huyễn ảo của sinh tử 


luân hồi, dù có cảm thấy không chân thật hoặc giả tạo - 


83 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bởi vì những tư tưởng thường được nhận thấy không mấy 
chân thật cho đến khi bạn quen với tư tưởng đó. Thiết lập 
những suy nghĩ giả tạo là cách tốt nhất để chuẩn bị cho 
phút lâm chung. Và khi chết, bạn sẽ phải thật sự tập trung 
hết tất cả can đảm của mình. 

Ghi nhớ rằng cuộc đời là những ảo tưởng, tựa như giấc 
mơ, sẽ giúp cho cuộc sống và cái chết có vẻ trở nên nhỏ bé 
hơn cả một cơn ác mộng. Cuộc sống và cái chết là những 
ảo tưởng, tuy nhiên không có nghĩa là nó không tồn tại. Cà 
phê có mùi vị của cà phê, không phải của nước cam; vàng 
là vàng, không phải đồng thau. Để chấp nhận cuộc sống và 
cái chết là những huyễn ảo chính là việc nhận thức ra mọi 
thứ chúng ta đang thấy và cảm nhận chỉ là những phóng 
chiếu của con người. Cà phê không phải là cà phê trong 
suy nghĩ của một con bọ cánh cứng; nước cam không phải 
là nước cam đối với một con lạc đà; vàng chẳng có chút giá 
trị nào đối với một con chó. Một vài phóng chiếu có vẻ có 
giá trị trong khi một số khác trở thành vô dụng và bạn 
phải phân biệt được cả hai khía cạnh dựa trên những giá 
trị học hỏi được thông qua sự phóng chiếu của con người. 
Cuối cùng, khi bạn thật sự Giác Ngộ, bạn sẽ nhận ra rằng 
mọi thứ bạn vừa trải qua hàng tỷ tỷ kiếp sống chỉ là một 
giấc mơ; nó giống như rót nước lạnh vào một nồi nước 


đang sôi. Suy ngẫm theo cách này sẽ hữu ích cho bạn. 


84 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 
Tập Trung Vào Thực Hành Tâm Linh. 


Nếu như bạn đủ may mắn để biết rằng mình chắc chắn 
sẽ chết trong vòng một năm, hoặc một tháng, hoặc một 
tuần, thì dĩ nhiên là bạn phải đặt hết Tâm trí vào việc thực 
hành. Tập trung vào những thực hành đơn giản nhất bởi 
vì bạn sắp chết rồi, bạn sẽ không đủ thời gian để học một 
triết lý mới hoặc làm quen với một kỹ thuật mới hoặc 
những điều tương tự như vậy. Đối với bạn, thực hành 
quan trọng nhất, cũng là dễ dàng nhất và tương thích nhất 
đối với tất cả chúng sinh, chính là sự quy ngưỡng trước 
Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn bằng cách thức Quy Y, 
nếu bạn là một hành giả Đại Thừa, hãy phát khởi Bồ Đề 
Tâm. Thực hiện toàn tâm ý đối với những thực hành này 
và đọc những bài cầu nguyện và ước nguyện. 

Nếu là hành giả Kim Cương Thừa, hãy cúng dường thân 
mình trong thực hành Kusali khi bạn còn sống. Thực hành 
này đặc biệt tốt bởi vì Kusali tương tự như việc thực hành 
chuyển di thần thức tại thời điểm chết (phowa). 

+ Bản dịch Anh Ngữ cho thực hành Kusali bản ngắn Longchen Nyingtik Ngõndro trích từ 
nghỉ quỹ Longchen Nyingtik Ngõndro, được đăng tải tại đây: 


www.lotsawahouse.org/tibetan-masfters/dodrupchen-l/longchen-nyingtik : “ố. Sự fích ly 
của Kusulu: Chö ”[ “6. The Accumulation oƒthe Kusulu: Chö”.j 


« Bán dài hơn, Tiếng Cười Lớn của Các Thiên Nữ[The Loud Laugh oƒ the DakiniJ, chuyển 


dịch bởi Karen Liljenberg, được đăng tải tại đây: 
www.zangthal.co.uk/files/Chod%202.L.pd£. 


8S 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Phân Phát Những Vật Dụng Thế Gian 


Nói một cách thực tế, khi bạn biết cái chết của mình 
đang đến gần và chắc chắn, cố gắng đảm bảo rằng những 
thứ tài sản và đồ dùng cá nhân của bạn được sử dụng hữu 
ích. Dâng tặng tất cả những gì bạn có cho chúng sinh hữu 
tình và hướng về sự truyền bá rộng rãi của Giáo Pháp, 
thậm chí những vật nhỏ như cây kim và sợi chỉ. Bằng việc 
dâng cúng tất cả cho Giáo Pháp, bạn không còn cảm thấy 
sợ hãi. Cũng là một điều tốt nếu bạn có thể dâng tặng đến 


các tổ chức từ thiện, bệnh viện, trường học và v.v... 


Làm Quen Với Tư Tưởng Cái Chết Sắp Xảy ra 


Ngay cả khi bạn sung sức và khỏe mạnh đủ để hạ đo 
ván Michael Phelps trong cuộc thi bơi bướm 200m, sẽ 
không bao giờ là quá sớm để bạn bắt đầu chuẩn bị cho cái 
chết. 

Khi dần chìm vào giấc ngủ, hãy cố gắng tiến hành 
những thực hành về giấc ngủ đề cập ở trang 69. Thuyết 
phục bản thân rằng bạn sẽ chết lúc giữa đêm và mong 
muốn được tái sinh tức thời vào cõi tịnh độ của Đức Phật 
A Di Đà. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, hãy nhớ rằng tất 
cả mọi sự vật đang hiện hữu chỉ là tạm thời. 

Khi bạn mơ, nhớ rằng nằm mơ chính là một bardo /một 
trạng thái trung gian]. 


S6 


Người Phật Tử Chuẩn Bị Cho Cái Chết Như Thế Nào? 


Ban đầu, chương này được viết riêng cho Phật Tử, 
nhưng thực tế mọi người có thể thực hành những phương 
pháp này: những Phật Tử dày dạn, những người vừa chỉ 
mới khám phá đến giáo lý của Đức Phật, người theo 
thuyết bất khả tri, thuyết vô thần, những người quan tâm 


đến sự chết. Tất cả mọi người. 


87 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thực Hành Nguyện Ước 


,ˆ^~A  A ^^ 
^^ ~^ + 


Này Bạn, hãy đặt hy vọng vào vị Khách khi bạn đang sống. 
Dắn thân vào trải nghiệm khi bạn đang sống! 
Suy tư...và suy tư... khi bạn đang sống. 
Những gì là “cứu rỗi” sẽ thuộc về thời khắc trước khi chết. 
Nếu không tự mình cắt thòng lọng treo cỗ lúc còn sống, 
bạn nghĩ những con ma sẽ làm sau đó sao? 
Cho rằng linh hồn sẽ hạnh phúc khi thân thể thối rữa 
-tất cả chỉ là tưởng tượng. 
Những gì được tìm thấy ngay bây giờ sẽ còn đó về sau. 
Nếu bây giờ chẳng tìm thấy gì, 
thì một căn hộ ở Thành Phố Chết là kết cục của bạn. 
Nhưng nếu yêu đương những điều thiêng liêng ngay lúc này, 
khuôn mặt bạn sẽ bừng lên niềm thỏa mãn mọi ước ao 
nơi kiếp sống tới. 
Hãy đắm chìm trong Chân Lý, tìm đến Vị Thầy, Niềm Tin, trong 
Thanh Âm Lớn Laol 
Kabir nói rằng: Khi người Khách được kiếm tìm, 
niềm khao khát mãnh liệt để tìm thấy vị Khách 
sẽ làm nên tất cả. 
Nhìn tôi đây, bạn sẽ thấy sức mãnh liệt ở kẻ nô lệ này.” 
Kabir 


Theo truyền thống, thực hành Quy Y với Đức Phật A Di 


88 


Thực Hành Nguyện Ước 


Đà và lập nguyện ước tái sinh về cõi Tịnh Độ Sukhavati 
của Ngài được cho là một trong những sự-chuẩn-bị-dài- 
hạn tốt nhất cho cái chết. Thực hành này đặc biệt khuyến 
khích cho những ai sắp chết. 

Nếu thích hơn, bạn có thể Quy Y với Đức Liên Hoa Sinh 
và lập nguyện tái sinh về cõi của Ngài ở Núi Huy Hoàng 
Màu Đồng, hay Quy Y với Đức Tara Tôn Quý ở cõi Tịnh Độ 
phủ đầy những chiếc lá bằng đá Ngọc Lam, hay Quy Y với 
bất kỳ vị Phật và cõi Tịnh Độ nào bạn thích nhất. 


Đức Phật A Di Đà 


Đêm cuối cùng trong thời tăm tối 
Bụi cỏ ba lá thì thầm 
“Đức Phật, Đức Phật...” “Ÿ 


Ranseki 


Với tất cả lòng bi mẫn dành cho chúng ta - những con 
người cần thứ gì đó để bám giữ, hình dung, mong ước và 
khát khao - Đức Phật [Thích Ca Mâu Ni] đã ban nhiều lời 
thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà. Đức A Di Đà thường 
được mô tả với thân tỏa ra sắc đỏ và an trú ở cõi Tịnh Độ 
Phương Tây [Sukhavari] - nhưng không phải luôn luôn như 
vậy. Đức Phật A Di Đà thật sự không gì khác hơn là Nền 
Tảng Của Sự Giải Thoát mà chúng ta đã đề cập phía trên. 
Như vậy, ngay lúc bạn đọc cuốn sách này, Đức Phật A Di 
Đà đang ở cùng bạn. Giống như khi lần theo dấu chân của 


con bò bị mất, cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến chỗ con bò, 
89 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tương tự, suy nghĩ về Đức Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ sẽ 
dẫn chúng ta đến nơi an trú của Ngài. Điều này trả lời cho 
lý do vì sao chúng ta thực hành trưởng dưỡng ước nguyện 


tái sinh về Cõi Tây Phương Cực Lạc. 





Đức Phật Daibutsu (Đức Phật A Di Đà) 


90 


Thực Hành Nguyện Ước 


Có nhiều câu chuyện kể về những kiếp sống trước, khi 
Đức Phật A Di Đà còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã lập những 
thệ nguyện mãnh liệt để làm lợi lạc cho chúng sinh hữu 
tình đang chịu đựng khổ đau. Ngài nguyện rằng chỉ cần 
nhớ nghĩ đến hình tướng hoặc niệm danh hiệu của Ngài, 
chúng sinh sẽ ngay lập tức tái sinh về Cõi Tây Phương Cực 
Lạc sau khi họ chết. Vì lý do này mà trong khi còn sống, 
những tín đồ Phật Giáo nỗ lực thực hành nghĩ tưởng về 
Đức Phật A Di Đà và trì tụng minh chú của Ngài, và cũng 
giải thích vì sao con đường vãng sanh bằng nguyện lực lại 
được ưu ái như vậy. 

Cõi Tịnh Độ Sukhavati được cho là nằm về hướng Tây 
nơi mặt trời lặn. Mặc dù vậy, những bài cầu nguyện tái 
sinh về cõi Cực Lạc có thể trì tụng bất kỳ lúc nào, những 
người Phật Tử thích suy nghĩ về Đức Phật A Di Đà và cõi 
Tịnh Độ của Ngài cũng giống như họ thích chiêm ngưỡng 
khung cảnh huy hoàng lúc mặt trời lặn. Hãy hoàn toàn tin 
chắc rằng, khi bạn chăm chú nhìn về hướng Tây, thì cõi 
Tịnh Độ sẽ nằm ngay bên dưới nơi mặt trời lặn, và khởi 
lên một niềm khát khao tận đáy lòng được tái sinh về nơi 
của Đức Phật A Di Đà vào thời điểm bạn chết. 

Cõi Tịnh Độ Tây Phương huy hoàng được mô tả trong 
nhiều bài nguyện xuất hiện trong Kinh Điển và được kết 
tập bởi các bậc thầy vĩ đại người Trung Quốc, Nhật Bản và 
Tây Tạng. Hãy thử vẽ nên cõi Tịnh Độ Sukhavati bằng con 


mắt của Tâm thức bạn: khu vườn sum suê với những 


9] 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


luống cỏ tươi xanh và vây quanh là dãy núi tuyết hùng vĩ, 
hồ nước lam ngọc đầy những đóa sen nở rộ, các đàn thiên 
nga trắng muốt kiêu kỳ, những tòa cung điện nguy nga, 
lọng che thanh nhã, các mái vòm được trang hoàng lộng 
lẫy, sảnh đường khảm toàn đá quý, đủ thứ chim quý rực 
rỡ đầy màu sắc cùng muôn loại thú khác. Mọi thứ ở cõi 
Tây Phương Cực Lạc được thiết kế để lôi cuốn và làm mê 
hoặc bạn. 

Phía trung tâm của tất cả những thứ lộng lẫy này là tòa 
cung điện tuyệt đẹp của Đấng Pháp Chủ A Di Đà làm bằng 
đá lưu ly, ngọc bích quý hiếm nhất, những viên kim cương 
rực rỡ cùng đá lam ngọc, và những vòng trang hoàng kết 
bằng ngọc trai. Hãy khắc họa đến từng chỉ tiết về cõi Tịnh 
Độ bằng cặp mắt Tâm thức của bạn như thế. 

Đấng Pháp Chủ A Di Đà ngự ở chính giữa cung điện; 
đầy vinh quang, vẻ vang và tráng lệ. Những luồng ánh 
sáng vô biên phóng tỏa từ thân Ngài và từ Ngài cũng toát 
lên lòng từ ái và bi mẫn vô hạn lượng, vô điều kiện hướng 
về tất cả chúng sinh. Đoan vây xung quanh Ngài là Chư Bồ 
Tát cùng các vị Hộ Phật nam và nữ, tất cả đều phát tỏa 
lòng từ bi để chờ đợi bạn cùng tham dự hội Thánh chúng. 

Phía trước Đấng Pháp Chủ A Di Đà là một hồ nước rộng 
lớn đầy những nụ sen đang hé nở - là nơi chúng sinh tái 
sinh vào mỗi giây. Hãy chí thành ước nguyện được tái sinh 
trong quốc độ này và khao khát từ tận đáy tim để thấy 


bằng được búp sen của chính mình. 


92 


Thực Hành Nguyện Ước 


Nếu muốn phát triển phần thực hành này, hãy hình 
dung Đức Quán Thế Âm đang ngự phía bên phải Đức Phật 
A Di Đà và bên trái là Ngài Kim Cương Thủ. Đức Quán Thế 
Âm luôn luôn sẵn sàng bảo vệ và dẫn dắt bạn, còn Đức 
Kim Cương Thủ thì luôn sẵn sàng xua tan mọi chướng 
ngại. 

Nếu muốn, bạn có thể cúng dường lễ lạy về phương Tây 
cùng các phẩm cúng khác như tung hoa, thắp hương, và trì 
tụng NAMO AMITABHA, AMITABHA HRIH, hoặc... 


Chân Ngôn Danh Hiệu của Đức A Di Đà 
OM AMI DHEVA HRI 

Chân Ngôn Tâm của Đức A Di Đà 
OM PADMA DHARI HŨM 

Chân Ngôn Tổng Trì [Dharani: Đà-La-Ni] của Đức A Di Đà 
TADYATHÃÄ AMITE AMITOD BHAVE AMITA SAMBHAVE AMITA 
VIKRÄNTA GÃMINI GAGANA KTIRTI KARI SARVA KLEŠA K§AYAM 
KARI SVÃHÄ 


Một trong những bài ước nguyện hay nhất theo Tạng 
Ngữ được trước tác bởi Karma Chagme Rinpoche, Ngài 
cũng thường được biết dưới danh hiệu Raga Asey. 

« Bản dịch Tiếng Anh của bài nguyện được chuyền ngữ bởi Saljay Rinpoche và Jens Hanse, 
tựa là Bài Nguyện Tây Phương Quốc Độ, Cöi Tịnh Độ Cực Lạc [The Aspiration oƒ 


Sukhaval, the Pure Rean doƒ Great Blssj được đăng tải tại đây: 


www.nic.fi/~laan/sukha.htm 


+ Bản dịch Tiếng Anh của nhiều bài nguyện tuyệt với khác được đăng tại tại trang Lotsawa 


House: www.lotsawahouse.org/fopics/amitabha-sukhavat1/ 





93 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Người Thợ Mộc Già 

Sức mạnh của nguyện lực thường được minh họa qua 
câu chuyện cổ tích về một người thợ mộc già. 

Ngày xưa có một người thợ mộc già, ông rất bám chấp 
vào đời sống thế gian và rất ham kiếm tiền. Thậm chí 
trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông ta lo 
lắng về công việc tiếp theo của mình và tính toán số tiền 
ông sẽ kiếm được bằng công việc đó. Đối với cô con gái 
đầy yêu thương, rõ ràng là người cha già đang sắp chết và 
cũng thật rõ ràng là ông ta hoàn toàn không chuẩn bị gì 
cho những điều sắp xảy đến. Vì vậy cô gái nói với người 
cha đang hấp hối rằng có vị lãnh chúa giàu có ở một nơi 
rất xa muốn đặt cha làm một tòa nhà. 

“Cha ơi, cha vừa được lệnh triệu hồi đến Quốc Độ Tây 
Phương để xây dựng cung điện cho Đấng Pháp Chủ A Di 
Đài” 

Phản ứng đầu tiên của ông già là tỏ ra khó chịu. Thật là 
một tổn thất lớn lao bởi vì ông biết mình đang bệnh rất 
nặng! Điều này sẽ khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn 
hơn bình thường. Tuy nhiên, vì đang nằm trên giường, 
người thợ mộc già bắt đầu lên kế hoạch về cung điện của 
Đấng Pháp Chủ A Di Đà. Ông ta chết khi vừa mới chỉ lên 
danh sách những dụng cụ cần dùng đến, và ngay lập tức 


đã tái sanh về Quốc Độ Phương Tây. 


94 


Thực Hành Nguyện Ước 


JMW-lế- v27 — 


. v. cá 


3JNPT4-ivVðVZ7 —_ 


'YW'!á:w@2 


„ rÐP, 


| 
| 
| 


_. 3X .. CC g.. 2. cêa 
BS 4.777 ~ "”...xỶ 


=_ se) 





Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà 


Sao phải lưỡng lự chứ? 
Con đã nhận được tắm giấy thông hành 
Từ Đức Phật A Di Đà”? 


Karai 


95 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Những chúng sinh vô cùng may mắn là những người đã 
tích lũy một lượng công đức lớn, và được ban phước với 
năng lực vô giá của “niềm tin'. Nếu bạn là người như vậy, 
điều duy nhất bạn cần làm chính là khao khát được tái 
sinh về cõi Tịnh Độ Phương Tây của Đức Phật A Di Đà. 
Nếu bạn bắt đầu phát khởi niềm ham muốn ngay từ bây 
giờ, thì khi cái chết tìm đến, niềm ham muốn của bạn đã 
trở nên rất mạnh mẽ đến mức sự khao khát chiếm toàn bộ 
Tâm trí bạn, không còn chỗ trống nào cho nỗi sợ hãi, 
hoảng hốt, đau khổ, hay bất cứ điều gì khác - trạng thái 
hơi giống với một người hâm mộ bóng đá cảm thấy các 
hóc-môn testosterone và adrenaline [hóc-môn tạo nên sự hưng 
phấn] tăng cao khi anh ta bước chân đến dãy nhà chờ của 
trận chung kết Giải Đấu Quán Quân. Nếu như bạn thật sự 
tin tưởng, thì không còn điều gì khác để làm. Tại thời điểm 
chết, bạn sẽ ngay lập tức tái sinh về cõi Tây Phương Cực 
Lạc. 

Cảm giác của sự khao khát và mong mỏi [được tái sinh 
về cõi Tịnh Độ] sẽ như thế nào? -Hãy tưởng tượng rằng 
bạn đang yêu ai đó thật sâu đậm, nhưng người yêu lại 
đang sống ở phía bên kia thị trấn. Bạn nhớ anh ta nhiều 
đến mức leo lên mái nhà, hướng về phía nhà của anh ấy và 
trông ngóng, ngắm nhìn, bạn mong mỏi được ở cạnh anh 
ấy. Đây là cảm giác khao khát và ao ước mà bạn cần 
trưởng dưỡng đối với Đức Phật A Di Đà, và đây là một 
cách tuyệt vời để chuẩn bị cho cái chết. 


96 


Thực Hành Nguyện Ước 


Đức Phật A Di Đà trong Phật Giáo Tịnh Độ Tông 

Phật Giáo Tịnh Độ Tông, thỉnh thoảng còn gọi là Liên 
Tông, hiện tại là một trong những truyền thống Phật Giáo 
phổ biến nhất tại Đông Nam Á. Truyền thống này là hình 
thức tập trung hoàn toàn lòng sùng kính Phật Pháp vào 
Đức Phật A Di Đà. Các nguyên lý căn bản có thể được tìm 
thấy tại những trường Phật học ở Trung Quốc và Nhật 
Bản. Giáo lý Tịnh Độ Tông nói rằng bạn có thể tái sinh vào 
cõi Tịnh Độ - chốn thiên đường hoàn hảo, và bất kỳ ai tái 
sinh vào đấy chắc chắn sẽ đạt Giác Ngộ - chỉ cần lòng tin 
nhiệt thành hướng về Đức Phật A Di Đà. Thực hành trì 
tụng Danh Hiệu hoặc Kinh A Di Đà rất phổ biến tại Đông 
Nam Á. 


Trì tụng Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 


Ở Nhật, Đức Phật A Di Đà được biết đến là Amida Busu 
và Amida Nyörai (A Di Đà Như Lai), là một bổn tôn chính 
trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản (Jödoshu) và Tịnh Độ Chân 
Tông (Jödoshinshu). 

Được cho rằng, Đức Phật A Di Đà sẽ đến khi bạn sắp 
chết và đích thân tiếp dẫn bạn về cõi Tịnh Độ của Ngài. 
Quyền năng khác thường của Ngài phát sinh từ những đại 
nguyện Ngài thiết lập trong hoạt động không ngừng giải 
thoát tất cả chúng sinh hữu tình, cho đến khi cõi địa ngục 
hoàn toàn trống rỗng. Bằng việc nhớ nghĩ đến Đức A Di Đà 

97 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tại thời điểm chết, thậm chí một người với những phẩm 
tính tiêu cực nhất như ích kỷ, tham lam, hung bạo cũng có 


thể tái sinh về cõi Tịnh Độ của Ngài. 


Chân ngôn Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà (Truyền thống 
Nhật Bản) 

NAMU AMIDA BUTSU 
Chân Ngôn của Đức A Di Đà Như Lai 

OM AMIRITA TEISEI KARA UN?5 


Đức Liên Hoa Sinh 





Cung điện của Đức Liên Hoa Sinh ở cõi Tịnh Độ Zangdokpalri, 
Cõi Núi Màu Đồng. 


Nếu bạn cảm thấy có kết nối gần gũi hơn với Đức Liên 
Hoa Sinh, Đạo Sư Padmasambhava, thì hãy nguyện ước 


98 


Thực Hành Nguyện Ước 


được tái sinh về cõi Tịnh Độ Zangdokpalri, cõi Núi Huy 
Hoàng Màu Đồng. 

Núi Màu Đồng nằm về hướng Tây Nam, được vây 
quanh bởi các đại dương máu, rất nhiều xương sọ, chồng 
chất những đống vàng lẫn với sừng, những loài quỷ ăn thịt 
người, răng nanh của chúng lúc nào cũng nhỏ những giọt 
máu tươi. Trên đỉnh chóp của ngọn núi là cung điện pha 
lê, đá lưu ly, những loại hồng ngọc và ngọc lục bảo. Nơi 
chính giữa cung điện, ngự trên dĩa mặt trăng và mặt trời 
trang hoàng bằng ngọc chính là Đức Liên Hoa Sinh, Đấng 
Đạo Sư Liên Hoa; đẹp, rực rỡ, hùng vĩ, huy hoàng và tráng 
lệ. Những tia sáng vô biên từ luồng sáng cầu vòng phát ra 
nơi thân Ngài và từ Ngài toát lên lòng từ ái và bi mẫn vô 
hạn lượng, vô điều kiện hướng về tất cả chúng sinh. 
Mandarava, không ai khác chính là Đức Liên Hoa Sinh 
trong thân nữ, ngự phía bên phải; Yeshe Tsogyal ngự phía 
tay trái; những bậc Đạo Sư Phật Giáo vĩ đại trong thời quá 
khứ thì ngự khắp mọi nơi trên núi trông giống như một 
chiếc chăn bông bằng tuyết. 

Có nhiều bài nguyện vãng sanh về cõi Tịnh Độ 
Zangdokpalri được chuyển dịch sang Tiếng Anh và đăng 
tải trên nhiều trang web. Hãy trì tụng bài câu nguyện nào 
bạn thích nhất và cúng dường lễ lạy hướng về phía Tây 
Nam. 


+ Mật Đạo đến Núi Huy Hoàng - Bài cầu nguyện Vãng sanh về Núi Huy Hoàng Màu Đồng 
[Secret Path to the Mountain oƒ Glory-A Prayer oŸ Aspiration ƒor the Copper- Coloured 


99 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Mounmtain oƒ Gloryj được trước tắc bởi Đạo Sư Jigme Lingpa được đăng tải tại Lotsawa 


House: www.lotsawahouse.org/tIbetan-masfters/jizme-lingpa/secref-path-mountain-glory 


* Bản dịch của Erik Pema Kunsang cho Bài cẩu nguyện Vãng sanh về cỗi Tỉnh Độ 
Zangdokpalri [Aspiration to be Reborn im Zangdokpalril của Ngài ]amyang Khyentse 
'Wangpo được đăng tải tại đây: http:/levekunst.com/a-chariot-for-knowledge-holders/ 


* Bài cầu nguyện Vãng sanh về Niíi Huy Hoàng {A Prayer oƒ Aspiration ƒor the Mountain oƒ 
Glor} trước tác bởi Ngài Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö được đăng tải tại Lotsawa 
House: www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/aspiration- 


for-mountain-of-glory 


Đấng Tôn Quý Tara 





100 


Thực Hành Nguyện Ước 


Đối với những ai yêu kính Đấng Cao Quý Tara sẽ trông 
ngóng được trở về “Vùng đất của những chiếc Lá bằng đá 
Lam Ngọc, nằm về phương Bắc. 

Nơi cõi Tịnh độ của Đức Tôn Quý Tara, tất cả chúng 
sinh cư ngụ tại đó đều mang thân nữ - chẳng hạn như 
những vị Bồ Tát, những con chim, hổ, tất cả sinh vật. Đấng 
Tôn Quý Tara ngự ở vị trí trung tâm của một cung điện 
tráng lệ, trong suốt làm từ ngọc lưu ly. Ngài luôn mau 
chóng trong mọi hành động, an bình và rực rỡ, vây quanh 
Ngài là chư vị Phật, Bồ Tát và hàng trăm, hàng ngàn vị 
Thiên Nữ, là những vị sở hữu Tâm Tuệ Giác, tràn đầy tình 
yêu thương và lòng bi mẫn vĩ đại. 

« Bản dịch Anh Ngữ Bài cầu nguyện Lợi Lạc và Hạnh Phúc Đang Đâm Chỗi: Nguyện ước 
Tái sinh về Cõi Thuần Tịnh của Những Chiếc Lá Lam Ngọc [Burgeoning Benefit and 


Happiness: An Aspiration to be Reborn in the Land oƒ Turquoise Leavesj trước tác bởi Sera 


Khandro được đăng tải tại đây: www.lotsawahouse.org/tibetan-masfers/sera-khandro/fara- 


pureland-aspiration 





Nếu hoàn toàn dẫn thân vào những thực hành này, bạn 
sẽ tiến gần đế sự sống và cái chết theo gần như cùng một 
cách thức. Về cơ bản, việc sống hay chết đều không phải là 
một vẫn đề lớn. 

Dù cho cái chết của bạn sẽ diễn ra sau vài giờ nữa, hay 
bạn còn quá trẻ và khỏe mạnh để khó có thể suy tính về 
cái chết, hãy dạy bản thân mình cách “tư duy rộng lớn'. Dù 
cho nhiệm vụ đưa tất cả chúng sinh đến bờ Giác Ngộ có 
thể mênh mông và đòi hỏi phải hy sinh tất cả, thì bạn hãy 
hân hoan đón nhận nhiệm vụ này. Nếu làm được như vậy, 


101 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đến giờ phút cuối lúc bạn nhận ra mình đang đứng trước 
cái chết, thay vì buồn chán về cuộc đời vô dụng nhất vừa 
trải qua, cam chịu một số phận bi đát và trầm mình trong 
sự tự thương hại, bạn sẽ đơn thương độc mã xông thẳng 


về phía trước để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 


Nếu những điều này dường như quá sức với bạn, hãy 
nói với bản thân: 
Con xin ước nguyện bằng cả trái tim hướng về việc thực hành, 
trợ giúp và góp sức vào tất cả những hoạt động như Chư Vị Đại 
Bồ Tát đã thực hiện trong quá khứ và hiện tại, con xin tiếp tục 


hành động để hoàn thành sứ mệnh lớn lao với nhiệm vụ đưa tất 
cả chúng sinh hữu tình đạt đến Giác Ngộ. 


Khao khát được dự vào Thánh Hội Chư Bồ Tát; mong 
muốn được hết lòng chung sức vào những nỗ lực lớn lao 
của Chư Vị bằng bất kỳ năng lực nào của bản thân - làm 
người phục vụ, chiến binh, người đánh xe bò, bác sĩ, hoặc 
bất kỳ vai trò nào. Nếu muốn, hãy lập nguyện ước của 


mình theo những lời dạy từ Ngài Đại Tịch Thiên: 


Con xin nguyện làm người bảo vệ, cho những ai không 
được chở che, 

Nguyện làm người đưa lối, cho những ai dấn bước trên 
đường. 

Chúng sinh nào ước ao bờ Giải Thoát, 

Con nguyện làm thuyền, bè, cầu để tất cả bước sang. 


Nguyện trở thành ốc đảo, cho những ai khao khát đắt liền, 


102 


Thực Hành Nguyện Ước 


Làm ngọn đèn, cho những ai khát khao ánh sáng; 
Con sẽ là giường êm, cho chúng sinh một nơi dừng nghỉ, 
Nếu người cần một kẻ tớ tôi, thì chính con là tên nô lệ. 


Con nguyện làm viên ngọc như ý, bảo bình thịnh vượng, 
Trở thành diệu ngữ với sức mạnh và năng lực chữa lành 
tối tượng, 

Nguyện cho con được làm loại cây thần, 

Từ thân cây biến hóa vô số bò đủ cho mỗi người. 


Như vô biên vô lượng chúng sinh 
Sống nương tựa mặt đất, không gian, 
Hay tất cả những yếu tố vô cùng khác, 
Con nguyện làm mặt đất của sự sống, 
Mọi dưỡng chất khởi nguồn từ con. 


Đến khi nào vạn vật còn hiện hữu, 

Lâu xa đến lúc trời xanh diệt tận, 

Nguyện con mãi là nguồn sinh kế, 

Đến tận ngày chúng sinh vượt thoát hết khổ đau? 


103 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





Cảnh tan lễ từ Những Giấc Mộng của Akira Kurusawa 


104 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


Bardo Đau Đớn 


Lúc Cận Tử 


“^^ ^^ 
^^ ^^ +^»AÁ 


Tiến trình diễn ra sự chết và cái chết có phần giống như 
đang nằm mơ. Giấc mơ dù tốt hay xấu, một khi biết mình 
đang mơ, bạn sẽ không còn bị xiềng xích bởi niềm tin vào 
những gì đang diễn ra là sự thật. Một khi bạn giải thoát 
khỏi vô minh và những ảo tưởng, bạn sẽ không còn phải 
chịu đau khổ từ những cảm xúc như hy vọng và sợ hãi, dục 
vọng và sự giận dữ, kiêu mạn và bất an. 

Trong lúc còn sống, bạn trải nghiệm thế giới thông qua 
năm giác quan; bạn nghe khúc nhạc dương cầm bằng hai 
tai và nhìn ngắm cảnh đẹp bằng đôi mắt. Những trải 
nghiệm này có thể hình thành một thói quen, như lần đầu 
thấy cảnh hoàng hôn rực rỡ, bạn có thể tiếp tục ưa thích 
ngắm cảnh hoàng hôn cho đến tận cuối đời. 

Để có thể làm việc một cách đúng đắn, năm giác quan 
dựa vào các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể. Một cái chết đột 
ngột sẽ gây ra cú sốc làm phá vỡ nghiêm trọng các nguyên 
tố cấu thành; cái chết diễn ra từ từ, an bình thì đơn giản 


như việc các nguyên tố được dần tháo bỏ. Trong cả hai 


105 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


trường hợp, khi các nguyên tố bắt đầu tan rã và bạn chết, 
năm giác quan sẽ không còn hoạt động. Bạn vẫn còn có thể 
nhận thức, nhưng tất cả những gì nhận thức được sẽ trở 
nên trần trụi và không được lọc [qua năm giác quan], ý 
thức sẽ không ngừng thay đổi khi Tâm thức bạn tương tác 
với những gì xung quanh. Theo cùng cách thức với việc 
chúng ta phải tập thích nghi nếu bị mất đi khả năng thấy 
hoặc nghe lúc đang sống, quá trình chết cũng đòi hỏi [phải 
thích nghĩ] với một vài sự điều chỉnh. 

Sau khi chết, bạn sẽ nhận thấy cảnh tượng xung quanh 
hoàn toàn giống như một hành tỉnh khác. Tại thời điềm 
này, nếu bạn chưa bao giờ thực hành hoặc huấn luyện 
Tâm khi còn sống, bạn sẽ rất có thể trải nghiệm nỗi sợ hãi 
tột độ xen lẫn với một chút hy vọng. Nhưng nếu bạn đã 
thực hiện luyện Tâm - bất kỳ thực hành đơn giản nào về 
Chánh Niệm Tỉnh Giác cho đến những kỹ thuật luyện Tâm 
vi tế mô tả trong Mật Điển - thì những nhận thức, sự 
phóng chiếu bạn kinh nghiệm khi chết và cách điều khiển 
Tâm của bạn, sẽ hoàn toàn khác. 

Một Phật Tử thực hành tốt chắc chắn có thể kiểm soát mỗi 
khoảnh khắc trong tiến trình chết và cái chết. Thậm chí một 
người thực hành ở mức độ thông thường nhất cũng có thể áp 
dụng Chánh Niệm Tỉnh Giác ở mức độ nhất định, điều này 
giúp giảm đáng kể sự đau đớn. Dù bạn có rèn luyện Tâm 
mình hay không, thông tin quan trọng nhất cần ghi nhớ là, 


trong những bardo [trạng thái trung gian], mọi thứ bạn kinh 


106 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


nghiệm được chỉ là sự phóng chiếu từ Tâm của bạn. Vì vậy, 
sự phóng chiếu của mỗi người trong những bardo là hoàn 
toàn khác nhau. Cũng giống như việc thỉnh thoảng chúng 
ta nằm mơ thấy những người bạn đã chết lâu ngày, trong 
giai đoạn trung gian, chúng ta cũng có thể bắt gặp vài 


người quen. 


Nghiệp Có Ảnh Hưởng Đến Tiến Trình Chết? 


Nghiệp có năng lực mạnh mẽ đến mức nó sẽ ảnh hưởng 
đến từng khoảnh khắc của sự sống và cái chết. Nếu bạn có 
nghiệp rất tốt, dù thường xuyên phải chuyển nhà, bạn sẽ 
luôn dừng lại tại nơi nào đó thật đáng yêu; dù phải nhiều 
lần tìm người giúp việc, bạn sẽ luôn tìm thấy người nào đó 
tử tế và thật thà; và tất cả những gì bạn ăn đều sẽ có 
hương vị thơm ngon. Nếu bạn có nghiệp rất xấu, dù có hẹn 
hò với ai đi nữa, thì kết cục cũng đi đến cãi vã, những món 
ăn người đó yêu thích sẽ luôn khiến bạn cảm thấy phát 
bệnh. Tương tự, bạn chết như thế nào tùy vào nghiệp của 
bạn. Nếu nghiệp tốt, bạn sẽ không chống lại tiến trình chết 
hoặc tạo ra bất kỳ sự xúc động nào, bạn sẽ đối mặt với cái 
chết một cách điềm tĩnh và hợp lý. 

Như vậy thì, thế nào là nghiệp tốt và thế nào là nghiệp 
'xấu”? Định nghĩa tùy thuộc vào quan điểm cá nhân của 
bạn. Một người có thể suy nghĩ rằng, được chết khi có đầy 
đủ gia đình và bạn bè xung quanh là nghiệp tốt, trong khi 


những người khác thì cho rằng nghiệp tốt là được chết 
107 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


một mình trong rừng rậm, không có nước mắt hay các thứ 
phiền nhiễu khác. Một số người có thể nghĩ rằng nghiệp 
tốt là có ai đó ở cạnh giường khi họ chết và nhắc nhở họ 
về điều gì nên làm trong giai đoạn trung ấm [những bardo 
xảy ra sau khi chết] hoặc trì niệm danh hiệu của những vị 
Phật và Bồ Tát. 

Nghiệp sẽ ảnh hưởng đến bạn thông qua mọi cách thức 
trong suốt tiến trình chết, ngay từ quá trình tan rã cuối 
cùng. Quan trọng hơn, ý nghĩ cuối cùng trong phút lâm 
chung sẽ là sợi chỉ dẫn bạn vào những trạng thái trung 
gian tiếp theo, hương vị' của ý nghĩ này sẽ thấm đẫm vào 
những kinh nghiệm trong bardo cũng như các quá trình 
tương tục khác. 

Giống như chất lượng của hạt giống được gieo bởi 
người làm vườn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và sản 
lượng của mùa vụ, những hành động tốt và xấu trong quá 
khứ cũng sẽ xác định nơi bạn tái sinh. Nếu người làm 
vườn trồng những hạt mốc hoặc hạt đã bị nghiền nát, sẽ 
không có gì phát triển và kết quả sẽ xấu; nếu hạt giống 
tươi tốt, khỏe mạnh được gieo, chúng sẽ phát triển và cho 


ra kết quả tốt. 
Cảm Thấy Gì Tại Thời Điểm Lâm Chung? 


Thân thể và Tâm trí luôn đan xen, không thể tách rời 


trong suốt cuộc đời. Tại thời điểm chết, chúng bị phân 


108 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


tách, và đây là lần lầu tiên, Tâm bạn trải nghiệm cảm giác 
của sự tách biệt khỏi cơ thể. Thân xác sẽ được hỏa táng, 
chôn cất hoặc được để cho phân hủy một cách tự nhiên, 
trong khi Tâm thức thì tiếp tục tồn tại. Và cảm giác bạn 
kinh nghiệm về Tâm sau khi chết như thế nào sẽ không hề 
giống với bất kỳ kinh nghiệm nào bạn đã biết trước đó. 

Hãy tưởng tượng bạn luôn đeo một chiếc kính râm từ 
lúc mới sinh. Bạn đeo kính liên tục cho đến 50 tuổi, sau đó 
đột nhiên tháo kính ra. Ngay lập tức, thế giới xung quanh 
bạn thay đổi hoàn toàn. Điều này có thể đáng sợ, đáng lo 
ngại hoặc bối rối, nhưng dù câu chuyện này ảnh hưởng 
bạn theo cách nào, thì có một điều bạn có thể chắc chắn: 
thế giới xung quanh sau khi tháo bỏ cặp kính sẽ hoàn toàn 
khác biệt. Thời khắc chết cũng giống như vậy. 

Những chỉ tiết cụ thể và điều gì sẽ xảy ra khi chết tùy 
thuộc vào lượng kinh nghiệm bạn có được trong việc quan 
sát Tâm thức. Như tôi đã đề cập, nếu bạn không làm việc 
với Tâm trong lúc sống, thì thời điểm chết chắc chắn sẽ rất 
kinh khủng. Nỗi sợ hãi có thể khiến bạn ngất xỉu. 

Bạn có bất tỉnh tại thời điểm chết hay không còn tùy 
thuộc vào việc bạn có tỉnh thức trong lúc sống hay không 
- nói cách khác, tùy thuộc vào mức độ tỉnh giác của bạn 
ngay từ lúc này. Việc phân tách Thân thể và Tâm thức là 
một cú sốc khủng khiếp. Giống như bị một trái banh bóng 
rổ va thẳng vào đầu, và nhiều trường hợp người bị quả 


bóng va vào sẽ ngất xỉu. Nhưng bất tỉnh không có nghĩa là 


109 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bạn trở nên vô tri vô giác như khúc gỗ. Những nguyên tố 
và ý thức của các giác quan sẽ tan rã, mắt, tai, mũi và v.v... 
ngừng hoạt động, do đó, chắc chắn bạn sẽ không còn trí 
nhớ rõ ràng về những ý nghĩ hay đặc điểm nhận dạng của 
đời sống trước. Mặc dù bạn không còn trải nghiệm ý thức 
ở tầng lớp thô thiển, bạn sẽ không bao giờ mất đi phần ý 
thức được gọi là sự “tự giác biết. Sự tự giác biết này - “bản 
tánh của Tâm - không thể mất đi. 

Cuối cùng, bạn sẽ có lại được ý thức. Dù đã chết, bạn 
vẫn có thể thấy, nghe, cảm nhận, ngửi và xúc chạm, nhưng 
không thông qua các bộ phận của cơ thể. Trong cái chết, 
bạn nhận thức mọi thứ trực tiếp bằng Tâm: bạn thấy bằng 
mắt của Tâm, nghe bằng tai của Tâm, cảm nhận bằng thân 
thể của Tâm và v.v...Rất khó để phỏng đoán chính xác 
những gì bạn sẽ nhận thức sau khi chết. Bạn có thể thấy 
họ hàng và bạn bè, nhưng dù trải nghiệm gì tại thời điểm 
đó khiến bạn hạnh phúc, buồn khổ hay e ngại đều sẽ tùy 
thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Tâm thức chơi 
những trò bịp bợm với bạn trong khi sống, thì nó cũng sẽ 
chơi những trò gian trá khi bạn chết. Vì vậy, bất kỳ những 
øì bạn nghĩ rằng mình đang thấy biết đều được tạo ra bởi 
một “Tâm dối trá'. 

Nghiệp sẽ có ảnh hưởng lớn đến những kinh nghiệm 
trong bardo bởi vì dù còn sống hay đã chết, bạn luôn khó 
tránh khỏi việc tích lũy nghiệp. 

Những người mê thú cưng từng hỏi tôi rằng liệu tiến 


110 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


trình này có tương tự với các loài động vật. Thể tạng của 
một con thú, những yếu tố, giác quan, văn hóa, sự giáo dục 
và cả những phóng chiếu của loài vật rất khác biệt so với 
con người. Những khía cạnh khác cũng vậy, các loài động 
vật không lập lế hoạch, xây dựng công ty hay có những 
chiến lược thâu tóm kinh doanh. Vì vậy, cái chết và những 
phóng chiếu trong và sau khi chết của một con vật cũng sẽ 
khác. 

Những phóng chiếu do các loại côn trùng nhỏ trải 
nghiệm trong cuộc sống thì không mấy khác biệt với 
những phóng chiếu sau khi nó chết. Côn trùng và động vật 
đều thường ở trong trạng thái hoảng sợ và bất an khi 
chúng còn sống, nỗi sợ này lớn hơn nhiều so với loài 
người, do vậy sự bất ổn trong trạng thái bardo sẽ không lạ 


lẫm với chúng. 


Bạn Sẽ Thấy Gì Sau Khi Chết? 


Nói chung, Phật Giáo cho rằng những gì bạn thấy sau 
khi chết tùy thuộc vào nghiệp của bạn. 

Thật quá đơn giản nếu đề cập đến Nhân Quả một cách 
rập khuôn và khẳng định những hành động xấu ác luôn 
mang đến trải nghiệm xấu, nhưng nhận định sai lầm này 
vẫn thường xảy ra. Sẽ vô cùng khó khăn để có thể phán xét 
một hành động hoặc tình huống là 'tốt' hoặc “xấu, bởi vì 


bản chất của nghiệp được tạo tác phụ thuộc hoàn toàn vào 


111 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


động cơ của người tạo ra nó. Do đó, quả của nghiệp sinh ra 
từ bất kỳ hành động nhất định nào đó cũng sẽ khác nhau 


đối với mỗi cá nhân. 






L Ề c na 
s "“ ¬.—.. li P xễ to 


Khung cảnh Cầu Vòng trong Những Giấc Mơ của Akira Kurusawa 


Nhưng làm thế nào để mỗi chúng ta có thể chắc rằng 
động cơ của mình là “đúng đắn”? -Rất khó để xác định rõ 
một động cơ có chân thật hay không. Tuy nhiên, chúng ta 
lại thường tự thuyết phục rằng những ý định của bản thân 
luôn là tốt đẹp - suy nghĩ này dễ dàng phỉnh gạt chúng ta 
về những gì khiến bản thân phải hành động. Ở mức 
thường xuyên hơn, động cơ chúng ta “cho là đúng đắn' lại 
có gốc rễ từ sự ích kỷ. Và nếu không thể chắc chắn về 
động cơ của mình, thì làm thế nào chúng ta có thể chắc 
chắn về những ảnh hưởng mà nghiệp sẽ mang lại? Do vậy, 
không có kết quả cố định cho từng nguyên nhân tạo tác ra 


112 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


nghiệp. Ví dụ, chúng ta thường tưởng tượng rằng có nhiều 
tiền và trở nên xinh đẹp là điều tốt, nhưng khi nhìn vào 
các phương tiện truyền thông phổ biến hiện nay, ta lại 
nhận thấy rằng người giàu và đẹp chưa hẳn đã hạnh phúc. 
Vì vậy, định hình về tính chất tốt và xấu' của nghiệp 
không thể nhận định rập khuôn, và các kết quả của nghiệp 


cũng không cố định. 


Sáu Cảnh Giới Luân Hồi 


Nếu bạn là người hay nổi giận, hung hăng trong cuộc 
sống và hành động của bạn bị thúc đẩy bởi các cơn nóng 
giận, thì bạn sẽ tiếp tục hành xử nóng giận trong kiếp sống 
kế tiếp. Rất khó để làm hài lòng một người hay nổi nóng, 
nên dễ thấy rằng bạn đang không thích nơi mình ở. Dù 
chiếc khăn vừa mới giặt của bạn trông có vẻ sạch và trắng, 
bạn vẫn sẽ luôn tìm thấy một vết bẩn. Một vườn hoa hồng 
sẽ chỉ là một đám cây bụi đầy gai. Dù ghế sofa của bạn êm 
ái cỡ nào, bạn cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái khi ngồi. 
Dù thời tiết có đang tuyệt vời, bạn sẽ lại luôn cảm thấy 
quá nóng hoặc quá lạnh. Trên thực tế, dù là ở đâu, bạn sẽ 
không bao giờ cảm thấy dễ chịu và sẽ luôn có điều gì đó 
cho bạn phàn nàn. Có khả năng lớn là bạn sẽ bị thiêu cháy, 
hoặc bị nghiền nát trên đường, hoặc bị đâm. Tất cả những 
điều này được Giáo lý của Đạo Phật mô tả là cảnh giới Địa 


Ngục. 


113 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


m“muunnN" 
Ƒ NV. 


“\ 





Địa Ngục 


114 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


Những kẻ tham lam keo kiệt, bị thôi thúc bởi sự ích kỷ 
và dục vọng, sẽ mang theo những thói quen bủn xỉn vào 
đời sống tiếp theo. Là một người keo kiệt, bạn không chỉ 
hành xử keo kiệt với người khác, mà với cả chính bản thân 
mình. 

Bạn có thể sở hữu những thứ tuyệt vời - ba chiếc xe ô 
tô, hai ngôi nhà, tủ chén với tất cả những loại vật dụng nhà 
bếp, các món đồ trang sức, v.v... - nhưng bạn không bao 
giờ tự mình sử dụng bất kỳ thứ gì, hoặc thậm chí không 
nghĩ tới việc chia sẻ với những người không có. Nếu đến 
phút cuối, bạn quyết định chỉ một khoảng lớn cho chiếc áo 
khoác đắt tiền, thì cũng có thể bạn sẽ chết trước khi có cơ 
hội gỡ bỏ miếng tem giá đính trên áo. Bạn quá keo kiệt để 
tự đãi mình những bữa ăn ngon trong các nhà hàng, thì 
làm sao xảy ra việc bạn mua một bữa ăn tối cho người nào 
đó. Dù có rất nhiều tiền của, nhưng với bạn sẽ không bao 
giờ đủ, và khi chết, bạn sẽ bị tra tấn bởi ý niệm rằng 
những người họ hàng biếng nhác, vô công rồi nghề sẽ vô 
tư phung phí khối tài sản được bạn tích lũy một cách khó 
khăn. Đây là hình ảnh Phật Giáo mô tả về những người 


sống trong cảnh giới Quỷ Đói [Ngạ Quj). 


115 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





Hồi Kết của Kẻ Bần Tiện 


Một số người về cơ bản không có hiểu biết về những gì 
đang xảy ra quanh họ. Họ thậm chí có thể chủ ý quyết định 
không lưu tâm đến nỗi khổ của người khác. Nếu thuộc 
dạng người này, bạn cố sức tránh né việc đồng cảm với 
mọi người, chủ động cổ xuyến cho trạng thái khờ khạo, 
thờ ơ và thiếu đồng cảm ở người khác, và tự mình hãnh 
diện về việc hoàn toàn không bị lay chuyển bởi sự đau khổ 
của một con rùa hoặc tôm hùm khi trông thấy nó bị nhúng 
vào nước sôi cho bữa trưa của bạn. Bạn rèn luyện bản 
thân để lớp da mình trở nên dày hơn, để không phải cảm 
nhận bất kỳ điều gì ở mọi người, và chỉ giao tiếp với 
những người có tính cách giống bạn. Bạn ăn mừng khi sở 
hữu một trái tim cứng cáp, sau đó dạy cho con cái và bạn 
bè của bạn trở nên nhẫn tâm và lạnh lùng giống bạn. Ngay 


cả khi trong túi đang có một triệu đồng, bạn cũng không 


116 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


thể tự mình ném một đồng xu cho một em bé rách rưới 
bên đường - đứa trẻ không có chút hy vọng được đến 
trường hoặc thậm chí chưa từng nhìn thấy một món đồ 
chơi nào, chưa kể đến việc được chơi đùa cùng ai đó. Khi 
dạng người này tái sinh, hoàn cảnh thiếu thốn của họ sẽ 
tương tự như việc đưa một món ăn nhẹ cho người cần bổ 
sung nguồn năng lượng cực lớn. Bạn sẽ không còn ngôi 
nhà nào, không có địa chỉ bưu chính, đừng nói đến tài 
khoản ngân hàng. Nếu kiếp trước bạn là một thợ săn, thì 
kiếp sau bạn sẽ là người bị săn đuổi. Bất cứ khi nào bạn đủ 
may mắn tìm thấy một ít thực phẩm, bạn sẽ hoang tưởng 
nghĩ rằng phải bảo vệ số thức ăn này và sống trong nỗi sợ 
hãi về việc thức ăn có thể bị cướp khỏi tay bạn. Phật Giáo 


mô tả đây là cảnh giới Súc Sinh. 





Cảnh Giới Súc Sinh 


Nếu bạn là người hay ganh ty và những hành động 
117 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


trong cuộc sống dựa trên bản tính ganh ty, thì bạn cũng sở 
hữu bản tính này trong kiếp sống tiếp theo. Bạn sẽ tái sinh 
vào thế giới nơi người khác luôn có những gì bạn thèm 
muốn như: 'vẻ ngoàï, túi xách, giày, tài sản, đối tác. Ngay 
cả khi “có tất cả, bạn sẽ lo lắng người khác có nhiều hơn 
bạn và mọi thứ họ có thì chất lượng tốt hơn của bạn. Đố ky 
và thói quen suy nghĩ quá mức sẽ cung cấp nhiên liệu cho 
chứng hoang tưởng đến mức bạn không bao giờ có thể 
thư giãn. Tâm ganh ty, đố ky của bạn luôn tìm thấy lỗi ở 
những người vẻ vang, thành công, nổi tiếng, được tôn 
trọng và tôn kính. Bạn sẽ không ngừng củng cố thói quen 
tự lừa dối bằng cách thuyết phục bản thân rằng những lời 
bình phẩm đầy ty hiềm của bạn đều là những phân tích 
thật sự khách quan, không bị vướng mắc cảm xúc. Trên 
thực tế, kiểu “tư duy phê phán này khiến bạn không thể 
vui mừng trước niềm vui của người khác hoặc cùng chia 
sẻ niềm vui với họ. Thay vào đó, Tâm trí của bạn sẽ bị tiêu 
hao bởi những suy nghĩ về việc làm thế nào để hạ thấp 
phẩm giá của những người bạn đang ty hiềm. Phật Giáo 


gọi đây là cảnh giới A-tu-la [Asura] 


118 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 








Những vị Thần ưa chiến 


Nếu bạn rất kiêu ngạo và cuộc sống của bạn bị thúc đẩy 
bởi tính kiêu mạn, bạn cũng sẽ kiêu ngạo trong kiếp sống 
tiếp theo. Những người tự kiêu luôn nhận thức rằng họ 
sống với chuẩn mực đạo đức cao. Họ được sinh ra trong 
thế giới nơi tất cả mọi người phải chịu đựng việc pha trộn 
điển hình giữa tầng lớp thấp kém và tầng lớp ưu việt. Đó 
là một thế giới đơn sắc; tất cả mọi người trong mắt bạn 


đều có đầu óc nhỏ bé, quê mùa, bình thường, hẹp hòi, nhà 


119 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


quê, hướng nội, hữu hạn, hạn chế, bảo thủ, tầm thường, 
thiển cận, nhỏ mọn, ngắn hạn, hạn hẹp, hướng nội, vô tâm 
và không khoan dung. Nếu bạn được sinh ra ở cõi này, 
không có ai thích bạn và bạn cũng chẳng hợp với ai. Tuy 
nhiên, bạn sẽ tự hào là thành viên của một “xã hội tự do'. 
Tin chắc rằng quan điểm của bạn là khách quan và dân 
chủ nhất, bạn không do dự chỉ trích người mang quan 
điểm khác mình hay có những chuỗi giá trị khác thay thế. 
Không thể chịu đựng bất kỳ hình thức bất đồng ý kiến nào, 
bạn áp đặt các giá trị và cách sống của mình lên người nào 
bạn đánh giá là “cổ hủ”, hay 'không đủ khả năng', hoặc “xấu 
ác, chỉ vì họ không đồng tình với bạn. Và bằng cách cố 
gắng buộc họ làm giống mình, bạn khiến họ đau khổ. Đây 
là những gì Phật Giáo gọi là cảnh giới Chư Thiên [cõi Trời]. 
lờ, _“@ 


"âm =x ¬é Tc 


È 








Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


Cảnh giới cuối cùng trong sáu cõi là cõi Người. Mặc dù, 
cuối cùng thì chúng ta cũng phải tự giải thoát mình khỏi 
cảnh giới này, nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng cho sự Giác 
Ngộ, thì đây là cảnh giới tốt nhất để 'tạm thời' tái sinh vào. 
Nếu cuộc sống này được thôi thúc bởi niềm đam mê, bạn 
cũng sẽ đam mê trong kiếp sống tiếp theo, luôn bận rộn và 
luôn hướng đến một điều gì đó. Là con người, bạn phải 
chịu đựng trạng thái tỉnh thần nghèo nàn, liên tục cảm 
giác sự không chắc chắn, và tất nhiên kể cả bốn giai đoạn 
sinh, già, bệnh, chết. Xung quanh bạn là nhiều người và 
nhiều thứ bạn ham muốn, nhưng bạn không bao giờ có 
được những gì mình thật sự muốn. Và bạn luôn kết thúc 
trong tình huống bị xa cách khỏi những người thân yêu 
bởi vì bạn dành toàn bộ thời gian để cố gắng kiếm tiền - 
món tiền bạn nghĩ sẽ cần thiết cho một tương lai không 
bao giờ đến. 

Cho dù có nhiều điểm bất lợi, cõi người vẫn là cảnh giới 
được ưa thích đối với người có xu hướng tâm linh. Nhờ có 
khổ đau, con người tận hưởng được vài khoảnh khắc an 
lành hiếm hoi được kích khởi sau khi trải qua những nỗi 
buồn cùng cực, trầm cảm, bất hạnh hay đớn đau. Tuy 
nhiên, con người cũng có khả năng giải thoát bản thân 
khỏi sự trói buộc tự gây ra, điều mà rất khó có thể thực 
hiện nếu ở trong các cảnh giới khác. 

Nhân đây, tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, mặc dù 


Giáo lý của Đạo Phật mô tả Sáu cõi, nhưng Luân Hồi thật 


121 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


sự được tạo thành từ vô số cảnh giới mà hầu hết chúng ta 


không thể nào tưởng tượng nổi. 


Ngày Phán Xét 





Lời Phán Quyết Cuối Cùng 


Nhiều tôn giáo cảnh báo rằng khi cái chết xảy đến, 
người theo dõi sẽ xuất hiện trước một Thẩm Phán để cân 
đo những hành động tốt và xấu của người chết, sau đó vị 


Thẩm phán sẽ gửi người đã làm nhiều việc tốt hơn việc 


122 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


xấu lên thiên đàng, và gửi người làm nhiều điều xấu hơn 
điều tốt xuống địa ngục. Mặt khác, Phật giáo dạy rằng vị 
Thẩm Phán duy nhất bạn sẽ phải đối diện chính là Tâm 
thức của mình. 

Hãy tưởng tượng bạn lấy trộm thứ gì đó từ một người 
bạn và không bị phát hiện. Mặc dù bạn tránh được sự 
trừng phạt, nhưng bạn vẫn phải sống với chính mình và 
sau khi trải qua nhiều năm, lương tâm sẽ khiến bạn cảm 
thấy thật tồi tệ. Tương tự như vậy, khi chết, những mặc 
cảm tội lỗi chắc chắn sẽ làm bạn nhớ tất cả những điều ác 
hại hoặc không tử tế mà bạn đã nói và làm trong suốt quá 
trình sống, tất cả những ký ức đó sẽ khiến bạn đau khổ. 
Lúc đó sẽ không có một thực thể riêng biệt nào bên ngoài 
bạn, ngồi phía trước và phán xét bạn; không có sức mạnh, 
hay đấng toàn năng nào sẽ đặt những hành động xấu và 
tốt của bạn lên cán cân hoặc phi lại tất cả mọi thứ bạn đã 
làm vào một quyển sổ khổng lồ. Sẽ không có phán quyết 
nào được tuyên bố từ bên ngoài và dựa trên những hành 
động bạn đã làm trong lúc sống. 

Phật Giáo tin rằng những Nhân và Duyên mỗi chúng ta 
tích tập không phụ thuộc vào trở ngại [bên ngoài] hoặc 
nếu như quả của chúng không chín muồi thì Nhân Duyên 
sẽ không tự tiêu tan. Cho dù ý định đằng sau mọi thứ bạn 
từng nghĩ, nói ra hay hành động là tốt đẹp, tử tế và đạo 
đức, hoặc xấu ác, không tử tế và đầy thù hận, nếu nghiệp 


đó chưa được tịnh hóa, bạn sẽ nhận lãnh kết quả tương 


123 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


ưng. Điều này, tất nhiên, có thể được hiểu là một loại phán 
quyết. Nhưng đó sẽ là bạn” tự phán xét lại động cơ và 
hành động của riêng mình, chứ không phải một thực thể 
bên ngoài nào. 

Về cơ bản, cái chết của bạn, kinh nghiệm sau khi chết và 
tái sinh trong tương lai được xác định bởi các nguyên 
nhân, điều kiện, ý định và hành động mà bạn đã tích tập 


trong nhiều kiếp sống. 


Thiên Đường Và Địa Ngục Có Thật Không? 


Phật Giáo cho biết rằng cả Thiên Đường và Địa Ngục 
đều là những trạng thái của Tâm. Vì vậy, tùy thuộc vào 
mức độ kiểm soát Tâm của bạn - về cơ bản, dù bạn có 
chuẩn bị cho cái chết trong lúc sống hay không thì khi chết 
đi, bạn vẫn có thể sẽ trải qua những kinh nghiệm theo 
cách này hoặc cách khác. Những gì bạn nhìn thấy sẽ phụ 
thuộc vào những gì Tâm bạn phóng chiếu ra. Bạn có thể 
không nhìn thấy tên lính gác cửa Địa Ngục đầu trâu mặt 
ngựa như mô tả trong các văn bản Phật giáo thiêng liêng; 
nhưng những thứ được tạo ra từ sự tưởng tượng của bạn 
có thể còn ghê gớm hơn. Và nhân đây, bạn nên hiểu rằng 
những sinh vật như tên lính đầu trâu mặt ngựa gác cửa 
Địa Ngục chỉ là hình ảnh tượng trưng. 

Với sự chuẩn bị tốt và động cơ đúng đắn, bạn có thể trải 


nghiệm hình ảnh phóng chiếu về cõi Tịnh Độ của Đức Phật 


124 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


A Di Đà, đây giống như Thiên Đường theo phiên bản Phật 
Giáo. Nhưng nếu tập khí thói quen của bạn bị điều khiển 
bởi những cảm xúc tiêu cực, Tâm thức bạn có thể dễ dàng 
phóng chiếu một khung cảnh gớm giếc, khiếp đảm và biến 
động dữ dội - đó là cảnh giới Địa Ngục. Cả hai trường hợp, 
tuy kinh nghiệm khác nhau nhưng đều được tạo ra và 
phóng chiếu bởi Tâm thức. Không có gì tồn tại bên ngoài 
Tâm của bạn và do đó, một Thiên Đường hay Địa Ngục ở 


bên ngoài cũng không tồn tại. 


Điều Gì Tiếp Diễn Sau Khi Chết? 


Liệu có một cái 'tôï, một “bản ngã, hay một Tinh hồn" 
tiếp tục tồn tại sau khi chết? -Có. Bởi vì đã có cái tôi 
trong suốt đời sống, nên sẽ có một cái tôi tiếp tục sau khi 
chết. Cái tôi” của ngày hôm qua tiếp tục là 'tôi' của ngày 
hôm nay; tôi” của năm ngoái tiếp tục là 'tôi' của năm nay. 
Và 'tôi' của ngày hôm nay sẽ tiếp tục là tôi” sau khi chết. 

Cái tôi này không giống như khái niệm Linh Hồn được 
nhắc đến trong các tôn giáo Abraham [Áp-ra-ham là các tôn 
giáo độc thần (monotheistic) có nguồn gốc từ Tây Á, tự coi là có sự tiếp 
nối từ các thực hành tôn thờ Thiên Chúa của Abraham hoặc công nhận 
truyền thống tâm linh gắn với ông. Abraham được coi là một ngôn sứ, 
như được miêu tả trong Kinh Torah, Kinh Thánh và Kinh Qur'an. Đây là 
một trong các nhóm tôn giáo chính cùng với các tôn giáo Ấn Độ và các 
tôn giáo Đông Á. Các tôn giáo theo truyền thống Abraham bao gồm: Do 
Thái giáo, Kitô giáo, và Hồi giáo, có số lượng tín hữu chiếm hơn một 
nửa dân số thế giới. Ngoài ra, một số tôn giáo khác có liên quan đôi khi 


125 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


cũng được coi là có khởi nguồn từ Abraham như Samari giáo, Druze 
giáo, Shabak giáo, Bábi giáo, Bahá ï giáo, và phong trào Rastafari.<theo 
Wikipedia>], theo các tôn giáo này thì linh hồn chỉ là một 
quan niệm được gán đặt. Nói cách khác, tôi là một ảo 
tưởng. Nhưng đừng xem thường cái 'tôi' ảo tưởng này. Tất 
cả những ảo tưởng của chúng ta đều có năng lực rất mạnh 
và cái 'tôi' ảo tưởng có năng lực mạnh mẽ nhất. 

Từ điển tiếng Anh Oxford cho chúng ta cho biết rằng 
các tôn giáo Áp-ra-ham nghĩ về linh hồn như là “phần tinh 
thần hoặc một bộ phận phi vật chất của một con người 
hay động vật, và được coi là bất tử”. Những tôn giáo này 
cũng tin rằng động vật và những sinh vật khác có một loại 
linh hồn khác với linh hồn loài người. Mặt khác, Phật Giáo 
tin vào sự tương tục. Chúng tôi tin rằng quan niệm về cái 
'tôi' hay cái ngã” sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chết và bước 
vào một đời sống mới. Nhưng, tất nhiên, chúng ta cũng 
phải nhớ rằng khái niệm về “sự tương tục' là một sự thật 
mang tính chất tương đối, và giống như tất cả các sự thật 
tương đối khác, khái niệm này được đặt ra bởi một Tâm 
thức có bản chất dối lừa. 

Nếu tôi đánh que diêm để thắp sáng một cây nến trắng, 
sau đó sử dụng cây nến đó để thắp một cây nến màu xanh, 
thì có phải cùng một ngọn lửa đang cháy trên cả cây nến 
trắng và xanh không? -Phải và không phải. Câu trả lời 
'phải và không phải' này có thể được áp dụng cho tất cả 


các sự thật tương đối. Nếu bạn hỏi rằng, “bạn' của hôm nay 


126 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


có phải là “bạn' của ngày mai không, thì câu trả lời sẽ là 
'phải và không phải, bởi vì có một sự liên tục diễn ra 
nhưng chỉ ở mức độ tương đối. 

Thời điểm duy nhất mà cái 'tôi hoặc cái “ngã' sẽ không 
tiếp tục một cuộc sống mới là khi chúng ta đạt được Giác 
Ngộ. Một khi đã Giác Ngộ, quan niệm về cái “ngã' không 
còn tồn tại và cũng không còn khái niệm về “thời gian". Đối 
với người Giác Ngộ, do đó, không còn thứ gọi là sự tương 
tục hoặc tái sinh nữa. 

Về cơ bản, Tâm thức tiếp tục hoạt động sau khi cơ thể 
chết đi và trong Phật giáo, Tâm quan trọng hơn Thân. 
Không có Tâm thức, cơ thể không có ý nghĩa gì - chỉ giống 
như những bộ quần áo, có thể được biến đổi hoặc thay 


r 


thế. 


Sương trên cỏ: 

một hạt phù du 

Là sương, và chẳng phải sương!” 
ZaishiRi 


Tất Cả Chúng Ta Có Trở Thành Ma Sau Khi Chết? 


Không dễ để trả lời cho câu hỏi này. 

Phật Giáo tin rằng dù mối liên hệ giữa Tâm thức và 
Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng về cơ bản thì chúng là 
hai phần tách biệt - nếu tay bạn bị cắt lìa, Tâm của bạn 
không vì vậy mà thu nhỏ lại. Phật Giáo tin rằng ma là 


những sinh vật thiếu các yếu tố cấu tạo nên thân xác, do 


127 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đó không có một thân thể vật chất nguyên vẹn đầy đủ 
bằng xương thịt, mặc dù một số loại ma có thể hiện nhiều 
phần cơ thể. 

Theo giáo lý Đạo Phật, chúng ta trở thành ma ngay khi 
chết - nhưng không phải loại ma được mô tả theo văn hóa 
phương Tây, mà đó là “những chúng sinh trong bardo'. 
Một chúng sinh trong bardo [chúng sinh đang ở trong những giai 
đoạn trung gian sau khi chết/ trong giai đoạn trung ấm] có thể nhận 
thức và giống với hồn ma phương Tây ở điểm họ không có 
cơ thể chắc đặc. Điều này nghĩa là cả những hồn ma 
phương Tây và chúng sinh trong bardo không cần phải sử 
dụng cửa để đi từ phòng này sang phòng khác. 

Hầu hết các nền văn hóa phương Tây tin vào linh hồn, 
ma thường được cho là linh hồn của người đã chết hiện 
lên, có thể thấy được nhưng không có xác thịt. Phật Giáo, 
như tôi đã nói, không tin vào một linh hồn dưới khái niệm 
của một hiện tượng thật sự tồn tại. Cho nên, hồn ma được 
nói đến bởi những người tin vào một linh hồn thật sự tồn 
tại thì hoàn toàn khác với những chúng sinh trong bardo 
mà Đạo Phật giải thích. 

Giống như con người, một số ma rất xấu xa và ác độc, 
có nhiều loại không an toàn. Nhưng chủ ý đầu tiên của một 
con ma thường không phải làm hại người khác, mà chỉ 
mong muốn được sống sót. Vì vậy, rõ ràng, nếu bạn đe dọa 
sự tồn tại của một con ma, nó sẽ không vui. Những sinh 


vật đang sống có cơ thể vật lý, còn ma thì không có cơ thể, 


128 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


nên hầu như con ma không thể làm được gì. Đa số những 
người đang sống không thể nhìn thấy ma, nhưng hầu hết 
các hồn ma đều có thể nhìn thấy người sống, đây là một 
bất lợi lớn. Mọi người ngồi vào chỗ ngồi của ma mọi lúc vì 
họ không thể thấy ma đang ngồi đó. Ngay bây giờ, bạn 


cũng có thể đang ngồi ngay trên chỗ của một con ma. 





Hồn Ma của Người Chết không ngừng dõi theo 


Những người theo đạo Phật cũng gọi những linh hồn 
được các Thầy pháp thờ cúng là ma, nhưng những linh 
hồn như vậy chỉ giúp hoàn thành những mong cầu bình 
thường như thành công trong kinh doanh, thu hoạch tốt, 


V,V, 


129 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Có Phải Tất Cả Chúng Ta Đều Có Danh Tính Mới Sau 
Khi Chết? 


Vâng. Nhưng hãy nhớ, “danh tính' chỉ là một ảo tưởng. 
Bạn có chắc biết mình là ai ngay lúc này, lúc bạn đang đọc 
quyển sách này? Nhiều khả năng bạn sẽ tiếp tục cho rằng 
mình là mẹ của đứa con gái hiện tại của bạn cho dù bạn đã 
[chết và] chuyển sang kiếp sống tiếp theo. Hãy nghĩ về 
điều này! Dựa trên những quy luật của Nghiệp Quả, nếu 
bạn tái sinh làm một con gà, đứa con gái trong hiện tại có 
thể đem bạn đi quay nướng và dọn lên dĩa trong bữa ăn 
của gia đình. 

Gần như chắc chắn là bạn sẽ gặp lại gia đình và bạn bè 
trong đời sống kế tiếp - có thể là hàng triệu triệu lần. Điều 
ít có khả năng hơn nhiều là việc liệu bạn có nhận ra họ 
hoặc thậm chí có ưa thích nhau hay không. Thậm chí, bạn 
có thể thấy không thích ngay khi gặp người bạn thân nhất 
của kiếp trước và hoàn toàn phớt lờ người ấy. Hoặc, như 
tôi vừa nói, bạn có thể thấy mình bị chính đứa con gái yêu 
thương đem nướng để làm bữa trưa cho ngày Chủ Nhật. 

Nếu được sinh trở lại vào gia đình hiện tại, dù có dành 
cho cha mẹ và họ hàng những tình cảm yêu thương nhất 
trong kiếp sống vừa qua, thì vào kiếp kế tiếp, có thể bạn sẽ 
kết thúc với sự khinh miệt họ cùng với tất cả những điều 
họ yêu thích. Nếu bạn được trở lại căn nhà cũ, có thể bạn 


sẽ chán ghét căn phòng đã lỗi thời của mình. Và nếu như 


130 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


bạn đầu thai làm một con ruồi thì sao? Sự thật về “căn nhà” 
cũ trong kiếp trước sẽ chẳng còn nghĩa lý gì đối với con 
ruồi. Còn nếu như bạn tái sinh lại vào dạ con của chính 
đứa con gái mình thì thế nào? Việc này sẽ biến bạn trở 
thành cháu ngoại của bạn. Rồi đến lúc trưởng thành, bạn 
có thể tạo lập sự nghiệp riêng nhưng lại đối nghịch hoàn 
toàn với mọi thứ mà ông bà đã từng gầy dựng. 

Về cơ bản, con người thường xuyên có cảm giác bất an 
về việc chúng ta thật sự là ai? Ý thức của chúng ta về danh 
tính được xác lập bởi quốc tịch, tôn giáo và quyền công 
dân, sau đó được định hình thêm bởi các hội nhóm chúng 
ta hỗ trợ. Chúng ta có thể quyết định trở thành những 
thành viên ủng hộ nhiệt tình của NRA /Hiệp Hội SúngTrường 
Quốc Gia Hoa Kỳ: The National Rifle Association oƒ America], hoặc 
một tổ chức bảo tồn động vật để cứu loài rùa hoặc bảo vệ 
loài hổ, hoặc tham gia các câu lạc bộ “chân chính', cùng cầu 
nguyện với những hội nhóm tôn giáo 'chính nghĩa' nhất, 
hoặc nỗ lực để số ng ở nơi chúng ta tin tưởng là một đất 
nước 'tự do'. Và chúng ta làm tất cả những điều này chỉ 
đơn giản để khẳng định lại, hết lần này đến lần khác, 
khẳng định mình là kiểu người mà chính mình thường 
hình dung về. 

Vì vậy, rất đáng giá để ghi nhớ trong Tâm rằng khi chết 
đi và di chuyển sang những trạng thái trung gian (bardoj, 
không chỉ những điều bất an sẽ trở nên mãnh liệt hơn gấp 


ngàn lần, mà cả ý thức mang niềm khao khát về một danh 


131 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tính chân thật sẽ mãnh liệt hơn gấp mười ngàn lần. Những 
cảm xúc chưa được giải quyết chứa đầy bất ổn và bất an 
trở thành vết thương bị viêm nhiễm, biến chứng trầm 
trọng, sau đó kết thúc trong khổ đau khi những cơn giận 


dữ chưa từng có khởi phát. 





Binh Đoàn Chết trong Những Giấc Mơ của Akira Kurusawa 


Người Chết Có Thể Nói Chuyện Với Người Sống? 


Đúng là bạn sẽ có thể nhìn thấy thế giới người đang 
sống trong khoảng vài ngày sau khi chết và thậm chí có 
thể liên lạc được với họ. Nhưng thực tế, người chết hiếm 
khi tương tác thành công với người sống và cuối cùng 
cũng không thể nhìn thấy người sống. 

Một trong những trải nghiệm đau đớn nhất mà chúng 


sinh trong bardo phải chịu đựng là khả năng tương tác xã 


132 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


hội - điều họ quen làm khi còn sống, bị mất đi đột ngột. Họ 
cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi và rất cô đơn. Đây là một trong 
những lý do tại sao động cơ và hành động của người sống 
rất quan trọng, đặc biệt là khi phân chia những món tiền, 
của cải và tài sản của người chết. Người chết có lẽ chỉ phản 
ứng mạnh mẽ với người sống khi họ bị khiêu khích. 
Nhưng cảm xúc cùng tột rất nguy hiểm cho người chết. 
Nếu một người đang ở trong bardo trở nên tức giận bởi 
những người anh em họ hàng đáng ghét đã chiếm lấy một 
chiếc cặp da vô cùng yêu thích, luồng cảm xúc chớp 
nhoáng này có thể mang sức mạnh ngăn chặn tiến trình 
chuyển sang bardo nghiệp và thậm chí có thể khiến người 
này bị kẹt lại và trở thành một vong linh thuộc cõi âm. Khi 
điều này thật sự xảy ra, trải nghiệm bardo của người chết 
sẽ không giới hạn trong bốn mươi chín ngày, nó có thể kéo 
dài nhiều kỳ kiếp. 


Bao Lâu Sau Khi Chết Thì Tái Sinh? 


Khoảng thời gian ước chừng phổ biến nhất để một 
người chết di chuyển qua các bardo và bắt đầu đời sống 
mới là bốn mươi chín ngày, nhưng đây chỉ là khoảng thời 
gian khái quát. Bạn lưu lại trong những trạng thái trung 
gian sau khi chết bao lâu sẽ tùy thuộc nghiệp lực cá nhân 
của bạn; thời gian có thể là bốn mươi chín năm, bốn mươi 
chín kỳ kiếp hoặc bốn mươi chín giây. 

Giây phút ngay khi một người chết, nếu nghiệp cực 

133 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


thiện, người này có thể đạt được Giác Ngộ trong trạng thái 
trung gian của Pháp Tánh, nhưng nếu nghiệp cực kỳ xấu 
ác, họ có thể nhận ra mình đang ở tầng địa ngục thấp nhất. 
Nếu nghiệp của người chết không đảm bảo cho họ đặt 
được một vé trên chiếc phi cơ đưa đi tái sinh, họ có thể 
phải lưu lại trong những bardo và chờ đợi trong vô lượng 
kiếp. Về cơ bản, những gì xảy ra tại thời điểm chết, mỗi 
giai đoạn trong tiến trình chết và tái sinh kéo dài bao lâu 


đều khác nhau tùy theo từng người. 


Tại Sao Ký Ức Mất Đi Sau Khi Chết? 


Ký ức mất đi vì nhiều lý do. Khi chúng ta còn sống, ký 
ức đến và đi mọi lúc, điều tương tự cũng xảy ra khi chết. 

Con người thường có xu hướng sở hữu một loại thói 
quen vô cùng mạnh mẽ, thói quen này không chỉ kiểm soát 
mà thật sự còn phá hủy tất cả những thói quen còn lại. 
Khuynh hướng rất thông thường của việc sở hữu những 
tập khí là điều làm cho con đường tâm linh trở nên giá trị. 
Trên con đường tâm linh, chúng ta phá bỏ những tập khí 
xưa cũ bằng cách áp dụng những thói quen mới tốt hơn 
cho đến tận cuối con đường - là lúc chúng ta chuyển hóa 
được tất cả những tập khí cũ. 

Cú sốc phải trải qua khi Tâm thức và Thân thể bị chia 
tách thường khiến chúng ta mất đi ký ức. Nếu xu hướng 


giận dữ và hung hăng của bạn mạnh mẽ lúc còn sống, và 


134 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


đặc biệt nếu bạn tức giận và hung hăng khi sắp chết, tác 
động từ loại cảm xúc mạnh mẽ đó sẽ không dễ dàng bị xóa 
sạch. Ký ức về những cơn giận theo thói quen cũng có thể 
nối tiếp vào đời sống tiếp theo của bạn, nơi một lần nữa, 
bạn sẽ là người hay tức giận và hung dữ. Nếu trong lúc 
sống, bạn đã rèn luyện Tâm trí của mình về chánh niệm, 
tình yêu thương và lòng bi mẫn hoặc lập những bổn 
nguyện mạnh mẽ dựa trên Bồ Đề Tâm, thì cũng có thể ở 
mức độ tương đương, những ký ức tích cực về lòng bi 
mẫn, tỉnh thần vị tha của bạn sẽ còn nguyên vẹn và bạn sẽ 
là một người đầy từ bi, hướng về tâm linh trong cuộc sống 
mới. Căn bản là, những gì bạn giữ lại được sẽ liên hệ với 
việc bạn kiểm soát Tâm của mình tốt đến mức nào. 

Vài hoàn cảnh hiếm có cũng xảy ra với dạng người có 
thể tạng vật lý đặc biệt, người này sẽ tái sinh với trí nhớ 
như máy chụp hình. Ngoài ra, một nguyên nhân khác đưa 
đến trí nhớ tuyệt vời có thể là kết quả từ việc rèn luyện 
khả năng tập trung và không để bản thân bị cuốn theo 
những phiền nhiễu. Việc sở hữu trí nhớ tốt cũng liên quan 
mạnh mẽ đến sức mạnh tâm linh, do một phần của ký ức 
còn lưu lại sau cơn sốc từ cái chết, được mang qua những 
bardo và đi vào kiếp sau. Ký ức sống động hoặc đau 
thương đôi khi còn lưu lại trong tiềm thức, có thể đây là lý 
do tại sao chỉ một ý nghĩ về con nhện cũng làm cho một số 


người co rúm lại. 


135 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Thức A-lại-da ƒAlaya] 


Ký ức không phải là thứ duy nhất chúng ta có khả năng 
mang theo vào các bardo và đời sống mới. 

Phật Giáo tin rằng những ảnh hưởng của nghiệp sẽ lưu 
trữ tại nơi gọi là Thức “A-lại-da”, và sau khi chết, thức này 
được mang vào kiếp sau. Thức A-lại-da không giống như 
khái niệm linh hồn của Kitô Giáo. Các tín đồ Kitô Giáo tin 
rằng linh hồn hiện tại của bạn và linh hồn sau này sẽ lên 
thiên đàng hoặc xuống địa ngục, chính xác là một. Nếu tôi 
hiểu một cách đúng đắn, Kitô Giáo tin vào một linh hồn 
thật sự tồn tại, độc nhất và vĩnh cửu. Phật Giáo không nghĩ 
như vậy; Phật Giáo tin vào sự tương tục. Chúng ta [là 
những Phật Tử] có thể đã chấp nhận ý tưởng về Tinh hồn” 
nếu linh hồn đồng nghĩa với thức A-lại-da, nhưng không 
phải vậy. Thức A-lại-da của thời điểm hiện tại không giống 
với thức A-lại-da của ngày mai, nhưng chúng cũng không 
phải hai thực thể hoàn toàn riêng biệt. Phật Giáo tin vào 
tính tương liên của A-lại-da thức theo cách giống như 
Tom, Dick và Harry tin rằng “bọn họ của ngày hôm nay” 
cũng là những người đàn ông của ngày hôm qua. Đồng 
thời, Giáo lý Đại thừa cũng chỉ dạy rằng mọi thứ dịch 
chuyển về phía trước trong tính tương tục chỉ là 'ảo 
tưởng, theo đó, thức A-lại-da cũng không có gì khác hơn 
là “một ảo tưởng” mà thôi. 


Có thể bạn nghĩ rằng điều này nghe không hợp lý logic], 


136 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


nhưng đối với Phật Giáo thì tất cả các khái niệm [tự nó] đã 
mang tính phi lý /phi logic]. Các khái niệm thuộc về “định 
hướng, “toàn thể, tổng quát, đặc biệt khái niệm về “sự 
tương tục' và thời gian' đều được [con người] gán đặt ra. 
Nhưng không phải mọi tư tưởng được sáng lập ra đều vô 
dụng. Và tất cả những khái niệm tôi vừa nêu ra đều có giá 
trị rất mạnh mẽ. 

“Thời gian' là gì? Câu trả lời còn tùy thuộc. Bạn đang hỏi 
dưới góc nhìn của một triết gia, một nhà khoa học, hay 
một nhân viên tiếp nhận bệnh tại phòng khám? Nhân viên 
tiếp nhận bệnh sẽ quan tâm đến thời gian nhất - loại thời 
gian đo bằng đồng hồ bởi vì anh ta muốn biết các bệnh 
nhân có đến khám bệnh “đúng giờ hẹn' của bác sĩ không. 
Đối với một nhà khoa học, thời gian gọi là “biến thời gian t 
biểu thị trong các lý thuyết tột đỉnh của ngành khoa học 
cơ bản”. Trong khi các nhà triết học không quan tâm 
nhiều đến định nghĩa chính xác của từ thời gian”, nhưng 
lại rất quan tâm đến tính đặc thù của thời gian. 

Giá trị của việc tạo ra các khái niệm nằm ở mức độ hoạt 
động của các ảo tưởng. Một con bù nhìn tạo ra từ ảo tưởng 
của con người, và bù nhìn rơm này thường làm tốt công 
việc giữ cho lũ quạ không bay lại gần. Sử dụng thuốc an 
thần có thể tạo nên một ảo tưởng mạnh mẽ đối với một số 
bệnh nhân, nghĩ rằng bệnh của họ đang được chữa trị. Và 
ảo tưởng về chế độ dân chủ khiến nhiều người tin rằng tự 


do và công bằng tồn tại trong thế giới này. Đây là cách mà 


137 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


con người hoạt động trên nền tảng của sự phi lý /phi logicj. 
Mặc dù A-lại-da Thức chỉ là ảo tưởng, nhưng khi ký ức 
mờ dần và có xu hướng phai mờ nhanh chóng trong khi 
sống và cả lúc chết, thì A-lại-da lại không biến mất. Ảo 
tưởng của A-lại-da tiếp tục cho đến khi những kết quả và 
ảnh hưởng của nghiệp tích lũy qua nhiều đời kiếp được 
tịnh hóa hoặc triệt tiêu. Bạn có thể không nhớ được những 
hành động trong quá khứ của mình, nhưng điều đó không 
có nghĩa là những ảnh hưởng của nghiệp đó được xóa 
sạch. Chúng sẽ không xóa đi. Những ảnh hưởng của 
nghiệp sẽ tiếp tục tạo ra nhiều ảo tưởng, nhiều hy vọng và 
sợ hãi hơn, và cũng sẽ xui khiến bạn tạo ra nhiều hành 
động hơn. Đây là lý do vì sao bánh xe của chu kỳ sống 
[bánh xe Luân Hồi] vẫn tiếp tục quay. Cho đến khi hạt giống 
của A-lại-da bị đốt cháy, phá hủy, nhổ bỏ hoặc trừ khử, thì 
sự phóng chiếu của sáu cõi giới sẽ không ngừng tiếp diễn 


và bạn sẽ tiếp tục đau khổ, cảm thấy đau đớn và v.v... 
Tái Sinh 


Ngày nay, có rất nhiều hoài nghi đối với việc tái sinh, 
hoặc đầu thai. Nhiều đến nỗi những người mới theo đạo 
Phật thường tự hỏi liệu họ có thật sự tái sinh sau khi chết 
hay không. 

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều cho rằng sẽ có 'ngày 


maï, nhưng trong thực tế, chúng ta đang đưa ra một giả 


138 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


định thô thiển - các nhà triết học mô tả giả định này là 
một “phóng chiếu được quy gán'. Tuy nhiên, gọi “ngày mai” 
là một giả định không có nghĩa “ngày mai" không tồn tại. 
Điều tương tự cũng xảy ra với mọi hiện tượng trong thế 
giới tương đối. Mọi thứ tồn tại do chúng ta đã đưa ra các 
giả định, nhưng mỗi yếu tố trong thế giới tương đối này 
đều là ảo tưởng, chỉ như một giấc mơ. Mặc dù những 
chúng sinh như bạn và tôi tin rằng các ảo tưởng này là 
thật, nhưng thực tế, chúng ta hoàn toàn bị đánh lừa! Và 
trong khi tiếp tục bám chấp nghiêm trọng vào những ảo 
tưởng này, chúng ta không những phải gánh chịu những 
ảo tưởng thuộc về sự tái sinh, mà còn bị chi phối bởi 
những ảo tưởng thuộc cái chết và của từng khoảnh khắc 
hiện tại. 

Bạn có tin rằng ngay bây giờ bạn đang đọc một quyển 
sách? Nếu tin, bạn đang bị ảo tưởng. 

Bạn có tin rằng “bạn”, người đã đọc cuốn sách này ngày 
hôm qua không khác biệt với “bạn”, người đang đọc cuốn 
sách này ngày hôm nay? Nếu tin, bạn đang bị ảo tưởng. 

Vì tất cả mọi thứ đều là ảo tưởng, niềm tin vào tái sinh 
và cả niềm tin cho rằng không có thứ gọi là tái sinh sau khi 
chết, cả hai đều là ảo tưởng. Nhưng như tôi đã đề cập 
trước đó, chỉ vì một thứ gì đó là ảo tưởng không có nghĩa 
là nó không có giá trị; mọi ảo tưởng đều có giá trị vô cùng 


to lớn. 


139 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Có Thể Chứng Minh Được Vấn Đề Tái Sinh Không? 


Tiến sĩ lan Stevenson tại Đại học Virginia dành phần 
lớn trong 40 năm sự nghiệp của mình để ghi lại hàng ngàn 
trường hợp trẻ em tuyên bố có khả năng nhớ lại kiếp 
trước. Liệu công việc của ông ấy có thể chứng minh được 
vấn đề tái sinh thật sự tồn tại? -Theo cách nào đó, có thể 
chứng minh được. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo, 
một khái niệm như tái sinh chỉ là sự thật tương đối, không 
bao giờ là sự thật tuyệt đối. Phật Giáo chỉ có thể chấp nhận 
thể loại nghiên cứu mà Tiến sĩ Stevenson đã đưa ra ở mức 
độ tương đối bởi vì chưa lúc nào Đức Phật nói rằng sự tái 
sinh tồn tại như một sự thật tuyệt đối. 

Với bản thân tôi, niềm tin vào “sự tương tục' không 
được củng cố thêm và cũng không bị suy yếu đi chỉ vì các 
nhà nghiên cứu tại một trường đại học nào đó tuyên bố 
rằng cuối cùng họ đã phát hiện ra sức mạnh của “sự tương 
tục”. Tái sinh chỉ đơn giản là một hiện tượng tương đối 
được quy gán, mặc dù giá trị của nó rất lớn. Đối với tôi, tái 
sinh chỉ là vậy. 

Thẳng thắn mà nói, dù chúng ta có nhớ mình là ai trong 
kiếp trước hay không thì cũng chẳng quan trọng - hầu hết, 
những điều này đều không đáng để nhớ về, dù trong bất 
kỳ thời điểm nào. 

Một trong những lý do Phật tử chuẩn bị cho cái chết và 


các bardo trong lúc còn sống là để đảm bảo có được đời 


140 


Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


sống tiếp theo tốt hơn. Trong bối cảnh này, tốt hơn” 
không có nghĩa là giàu hơn, khỏe mạnh hơn hay xinh đẹp 
hơn. “Tốt hơn' nghĩa là bạn không tham lam và bạn là 
người sống đúng mực, đầy yêu thương, tử tế, chân thật và 
nhạy cảm với sự thật. Nói cách khác, tốt hơn nghĩa là có 
cơ hội được gần gũi hơn với Phật Pháp trong đời sống tiếp 


theo của bạn. 


141 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Những dấu hiệu nào cho biết cái chết sắp xảy ra? 

Tôi nghi ngờ rằng, ngày nay, người ta sẽ không có thời 
gian để tìm hiểu hoặc nhận biết những dấu hiệu báo trước 
cái chết sắp xảy đến. Một số dấu hiệu rõ ràng là: khớp của 
bạn cứng lại, da nhăn nheo và sức khỏe của bạn xấu đi. 
Đây là cách cơ thể nói với bạn rằng bạn đang cận kề cái 
chết. Nhưng những con người hiện đại cố sức che đậy 
những dấu hiệu như vậy, tôi không chắc nhiều người sẽ 
muốn tìm kiếm chúng, đừng nói đến việc thật sự muốn đề 
cập đến cái chết. Có bao nhiêu khách sạn 5 sao tổ chức các 
khóa học cuối tuần về những gì xảy ra khi bạn chết? 

Ngoài những dấu hiệu chúng ta liên tục bỏ lỡ, còn có 
nhiều cảm xúc và cảm giác khác báo trước cái chết, bao 
gồm cả những điềm báo trong giấc mơ - tôi nghĩ hầu hết 
những con người của thế giới hiện đại sẽ cười vào ý tưởng 
liên quan đến việc chiêm nghiệm những điều như vậy. Các 
dấu hiệu người Tây Tạng và người Bhutan dựa vào, hầu 


hết trong số đó có nguồn gốc sâu xa theo truyền thống của 


142 


Câu Hỏi Về Cái Chất 


các dân tộc thuộc vùng Hy Mã Lạp Sơn chứ không bắt 
nguồn từ Phật Pháp, bao gồm những điều sau đây. 

Đặt lòng bàn tay phải của bạn chạm trán, và nhìn vào 
mặt trong của cổ tay. Bạn có thấy một khoảng trống hở 
nằm giữa bàn tay và cánh tay của bạn? Nếu có, bạn sẽ chết 
trong bảy ngày. 

Nếu bạn mơ thấy mình đang cưỡi lừa, con lừa quay mặt 
về phía sau, bạn sẽ chết trong bảy ngày. 

Khi đứng quay lưng về phía mặt trời, trước một bức 
tường, nếu không thấy hơi nước bốc lên nơi cái bóng ở 
phần đầu của bạn, thì cái chết sắp xảy ra. 

Tiếng kêu đặc biệt của chim quạ cũng được cho là một 
báo hiệu và được nhắc đến trong các Mật điển. Mặc dù tất 
cả những dấu hiệu này là sự thật tương đối, nhưng không 
phải dễ để viết chúng ra khi chỉ dựa trên những niềm tin 
văn hóa truyền thống bởi vì có nhiều điều vô cùng kỳ lạ và 
huyền bí khiến cho người ta khó chấp nhận hoặc khó có 


thể phủ nhận hoàn toàn. 


Có phương pháp nào để xác định thời điểm chết của tôi 
trước khi nó xảy đến không? 

Ở dãy Hy Mã Lạp Sơn vẫn còn những bậc thầy vĩ đại có 
khả năng xác định chính xác thời điểm bạn sẽ chết. Nhưng 
nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, tôi khuyên bạn nên suy xét 
rằng tất cả các dấu hiệu của cái chết sắp xảy ra đã có sẵn 


và hãy bắt đầu chuẩn bị cho bạn - bạn không có gì để mất, 


143 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


nhưng lại có thể đạt được mọi thứ. Thật ra, tất cả chúng ta 
nên viết một di chúc ngay tại thời điểm được sinh ra, 
nhưng đối với hầu hết những người hiện đại thì điều này 
trở nên quá mức [nhận thức], quá sớm. 

Tôi cảm thấy không lành mạnh và không đủ can đảm để 
suy nghĩ về cái chết. 

Sống và chết là như nhau. Vì vậy, nếu suy nghĩ về cái 
chết làm bạn suy sụp, thay vào đó, hãy suy ngẫm về cuộc 


v 
sống. 


Tôi có nên mua một mảnh đất để chuẩn bị việc chôn cất 
người thân đang hấp hối không? Hay việc này không tốt 
lành? 

Việc chuẩn bị này không được coi là không tốt theo 
quan điểm Phật Giáo, nhưng một số nền văn hóa khác có 
thể không đồng ý. Chính Đức Phật cũng không đưa ra 


khuyến nghị nào về việc cần có một mảnh đất để chôn cất. 


Một người không theo đạo Phật có thể được tái sinh vào 
một “vùng đất thanh tịnh' /cõi Tịnh Độ] sau khi chết? 

Nếu bạn bè và gia đình của những người không theo 
đạo Phật làm những việc tốt nhân danh họ và cầu thỉnh sự 
giúp đỡ của các bậc siêu phàm, thay mặt cho gia đình để 
thành tâm hồi hướng tất cả công đức từ những thực hành, 
thiền định và cầu nguyện, ngay cả những người kém đạo 


đức nhất cũng sẽ có cơ hội được tái sinh ở một vùng đất 


144 


Câu Hỏi Về Cái Chất 


thanh tịnh - nhưng chỉ khi người chết cảm thấy vui mừng 
với mọi thứ mà gia đình và bạn bè đã làm cho họ. Khi 
chết, chúng ta sẽ hoảng loạn và có thể trở nên vô cùng xúc 
động, tức giận, đến mức cơ hội để có thể thật sự vui mừng 
trước những việc tốt được thực hiện thay cho mình là rất 
mong manh. Vì vậy, nói chung, sẽ không khôn ngoan khi 
hoàn toàn dựa vào hiệu quả của những việc làm tốt đẹp và 
những thực hành ở phút chót. Và hơn hết, ngày càng khó 
tìm thấy những bậc siêu phàm có khả năng giúp đỡ như 


v 


thế. 


Rinpoche có thể giải thích hiện tượng “những tia sáng cuối 
cùng rực lên ngay trước khi mặt trời lặn” - tức là, khi 
người sắp chết cảm thấy khỏe mạnh và không còn đau đớn 
ngay trước lúc họ qua đời? 

Tôi không chắc chắn chính xác những gì bạn muốn nói, 
nhưng người ta nói rằng những người đã tích lũy được 
nhiều Nhân và Duyên thiện lành, đôi khi sẽ cảm thấy tốt 
hơn ngay trước lúc qua đời. Nếu một người như vậy được 
đọc các hướng dẫn ở trang 185, có lẽ họ sẽ giữ được điềm 
tĩnh khi chết, hiểu được những gì người sống nói với họ, 


và sau đó làm theo lời khuyên. 


Liệu một linh hồn hay vong linh có thể trở về với thể xác 
sau khi đã bị phân tách do cái chết xảy đến không? 

Trong vài trường hợp hiếm hoi, câu trả lời là có thể. 
Mặc dù ước muốn lớn lao nhất của một chúng sinh trong 


145 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bardo là được trở về với cuộc sống và dành lại cơ thể của 
mình, nhưng hầu như không ai có thể thực hiện được. Một 
trong những vấn đề của họ là, chỉ sau vài ngày hoặc nhiều 
nhất vài tuần, họ không thể nhận ra cơ thể cũ. Tuy nhiên, 
Tâm trí của họ dần trở nên thiển cận và tuyệt vọng trong 
việc tìm kiếm một cơ thể để nghỉ ngơi, ẩn náu và thực hiện 
các chức năng như một con người. Mong muốn được sống 
và giao tiếp của họ vì thế trở nên rất mạnh mẽ. 

Những câu chuyện về người chết sống lại được kể trên 
khắp thế giới, vậy thì việc này vẫn đang xảy ra, ngay cả 
trong ngày hôm nay. Có lẽ nổi tiếng nhất trong tất cả các 
câu chuyện hồi sinh của người Tây Tạng là về một người 
phụ nữ mang tên NÑangsa Obum. 

Nangsa Obum là cô gái trẻ rất xinh đẹp, tốt bụng, ước 
muốn duy nhất là thực hành Phật Pháp. Một ngày nọ, một 
người giàu có say mê vẻ đẹp của nàng, hắn dùng thủ đoạn 
buộc nàng phải lấy con trai mình. Không lâu sau khi kết 
hôn, Nangsa Obum được trao cho chìa khóa của nhà kho 
và giao cho trách nhiệm quản lý những công việc gia đình. 
Người chị dâu của cô nổi giận! Ganh ty và giận dữ khiến 
người chị dâu không chỉ đánh đập Nangsa Obum thật dã 
man mà còn buộc tội cô đã ngoại tình. Bị làm cho điên tiết, 
chồng Nangsa Obum xông vào đánh vợ đến chết. 

Khi đã chết, Nangsa Obum nhìn thấy những cõi phúc lạc 
nơi người đức hạnh được tái sinh vào và cả mười tám cõi 


địa ngục dành riêng cho những người vô đạo đức. Đột 


146 


Câu Hỏi Về Cái Chất 


nhiên, cô thấy mình đứng trước Diêm Vương - cô rất lo 
lắng. Nhưng đối với Diêm Vương thì rõ ràng Nangsa Obum 
là một Thiên Nữ /dakin] vĩ đại và cô ấy hoàn toàn thanh 
tịnh, không có gì phải trách cứ. Biết rằng cô sẽ mang lại 
những ích lợi lớn lao cho cuộc sống, Diêm Vương gửi cô về 
lại cơ thể, hiện đang đặt trong một hang động trên sườn 
núi theo lời khuyên của người chiêm tỉnh trong làng. 

Chẳng bao lâu, Nangsa Obum bị tên hầu của chồng tìm 
thấy và đưa về nhà. Mọi người đều vui mừng, cảm thấy ân 
hận và hối lỗi về việc đối xử tệ bạc với cô. Cô ở với họ một 
thời gian, nhưng vì không ai trong gia đình thật sự quan 
tâm đến Phật Pháp, cô đã cầu xin để trở về nhà cha mẹ 
ruột. Bất đắc dĩ, chồng và gia đình chồng để cô ra đi. 

Về nhà, Nangsa Obum kể lại với bố mẹ về tất cả mọi 
chuyện xảy ra. Họ chào đón cô trở lại và mọi thứ dường 
như tốt đẹp cho đến khi người mẹ nhận ra rằng Nangsa đã 
không lắng nghe lời khuyên của bà về việc lập gia đình để 
sinh ra những đứa trẻ. Trong cơn giận dữ, bà ném con gái 
ra khỏi nhà. 

Không còn buồn bã, Nangsa coi đó là cơ hội cô đã chờ 
đợi từ lâu để dành toàn bộ thời gian của mình cho Phật 
Pháp. Cô tìm đường đến tu viện gần nhất và khăng khăng 
muốn được nhận vào. Ban đầu, vị Lạt Ma khước từ, nhưng 
khi Nangsa đe dọa sẽ tự sát nếu bị từ chối, vị Lạt Ma cho 
phép cô gia nhập tu viện và ban cho cô buổi lễ sơ khởi để 


thực hành theo con đường Kim Cương Thừa. Sau ba tháng 


147 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


nhập thất, cô đạt được chứng ngộ. 

Đến thời điểm này, gia đình nhà chồng Nangsa phát 
hiện cô đang sống ở Tu viện Sera Yalung. Họ quyết định 
lên đường, đem theo binh lính để giết tất cả các nhà sư, 
phá hủy tu viện và đòi lại Nangsa. Một trận chiến khủng 
khiếp xảy ra sau đó. Nhiều nhà sư bị tàn sát và thậm chí 
nhiều người bị thương. Ngay khi gia đình chuẩn bị sát hại 
Lạt Ma, vị ấy bay lên không trung, hồi sinh một cách kỳ 
diệu, những vết thương của Ngài bỗng lành lặn, và bắt đầu 
la mắng các vị lãnh chúa lớn cùng đám binh lính về việc 
đối xử tệ bạc với Nangsa mà không chịu thực hành Phật 
Pháp. Sau đó, Ngài yêu cầu Nangsa tiết lộ sự chứng ngộ 
của mình và để mọi người chứng kiến, cô đã làm như yêu 
cầu. Cả gia đình cảm thấy hoàn toàn xấu hổ về, họ buông 
hết vũ khí và ngay lập tức lập thệ nguyện hướng theo Phật 
Pháp. 

Việc chuyển hóa được Tâm của một số lượng lớn người 
trở thành chủ đề bàn tán trong toàn khu vực. Chẳng mấy 
chốc, cha mẹ Nangsa nghe về tất cả những gì đã xảy ra và 
họ cũng dành hết phần đời còn lại để thực hành Phật 
Pháp. 


Tôi đã làm nhiều điều xấu, đáng xấu hổ và tôi chưa bao giờ 
bước theo con đường tâm linh. Làm thế nào tôi có thể 
tránh khỏi địa ngục hoặc một tái sinh xấu? 


Phật Giáo nói rằng chúng ta nên chuẩn bị cho cái chết 


148 


Câu Hỏi Về Cái Chất 


trong lúc còn sống, vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu bạn bắt 
đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mặc dù bạn đã thực hiện 
nhiều hành động tiêu cực, nếu bạn có đủ phước báu để 
gặp và tạo mối liên kết nghiệp tốt đẹp với người có thể 
trao cho bạn những chỉ dẫn cốt tủy về những việc cần làm 
khi chết, bạn có thể sẽ tránh được tái sinh tồi tệ và cả cõi 
địa ngục. Bạn có tránh được hay không sẽ phụ thuộc vào 
việc bạn có tin tưởng hoàn toàn vào người hướng dẫn và 
những chỉ dẫn hay không. 

Chỉ dẫn “cốt tủy' là gì? -Hãy tưởng tượng bạn đã mời 
sếp đến nhà ăn tối. Vào phút chót, cô ấy gọi điện thoại cho 
bạn để nói rằng đối tác của cô ấy là người thuần chay và 
hiện chỉ có thể ăn rau củ trộn. Điều này khiến bạn rơi vào 
hoảng loạn bởi vì, mặc dù ở nhà có rất nhiều loại rau củ, 
nhưng bạn chưa bao giờ thực hiện thành công món rau củ 
trộn nước xốt. Bạn bèn gọi cho đứa bạn thân nhất, là một 
đầu bếp xuất sắc và xin lời khuyên của anh ta: 'chỉ cần 
trộn với một chút dầu ôliu chất lượng tốt, thêm một 
muỗng chanh hoặc dẫm nhạt và rắc vào một ít muối. Nó sẽ 
ngon tuyệt! Chỉ dẫn của cậu bạn, dựa trên kinh nghiệm 
của chính anh ấy, rất đơn giản và rõ ràng - cũng giống như 
những chỉ dẫn cốt tủy. 

Tại thời điểm cái chết diễn ra, các hướng dẫn cần thiết 
để vượt qua cơn ác mộng của cái chết phải cực kỳ đơn 
giản và rõ ràng. Các chỉ dẫn cốt tủy được tạo ra để giải 


thích thật chính xác những gì đang xảy ra đúng như nó 


149 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


diễn ra, và để nói lại cho người sắp chết biết những gì họ 
phải làm khi chết. 

Theo Kim Cương Thừa, dù những hành động của một 
người trong lúc sống là tiêu cực và họ không có mối liên 
hệ tâm linh nào, nhưng nếu có phước báu gặp được một 
phương pháp như "giải thoát thông qua việc đeo' 
(tagdro]), thì có khả năng tốt lành là họ sẽ được giải thoát 
tại thời điểm chết - xem trang 302. 

Giống như tất cả các phương pháp khác của Kim Cương 
Thừa, mức độ thành công của phương pháp tagdrol hoàn 
toàn dựa vào sự chí tâm và một niềm tin vô điều kiện. Vì 
vậy, nếu người chết hoặc người đặt tagdrol lên xác chết 
thật sự tin tưởng phương pháp này, tagdrol sẽ có khả 
năng tác động rất tích cực đến bardo, thậm chí ngay cả khi 
những người thân cận với người chết coi tagdrol là một sự 


mê tín vô nghĩa. 


Khi nào ý thức của tôi bước vào đời sống kế tiếp? Có phải 
tại thời điểm thai nhi được hình thành? Hay khi tỉnh trùng 
xâm nhập vào trứng? Hay ngay trước khi em bé chào đời? 
Hay lúc nào khác? 

Điều này còn tùy thuộc. Câu hỏi của bạn đã tự mang 
hàm ý tất cả chúng ta sẽ được tái sinh thành con người, 
nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Không phải 
tất cả những con người trong kiếp này sẽ được tái sinh 


thành người ở kiếp sau - họ có thể tái sinh thành một con 


150 


Câu Hỏi Về Cái Chất 


ve sầu hoặc một con bướm, hai côn trùng này đều không 
sinh sản bằng tinh trùng và trứng. Hoặc họ có thể tái sinh 
vào cõi Trời và trở thành một Chư Thiên phát ra ánh sáng, 
tái sinh vào cảnh giới này cũng không có tỉnh trùng hay 
trứng nào liên quan đến việc sinh sản. 

Thời điểm chính xác khi ý thức đi vào cơ thể của đời 
sống kế tiếp phụ thuộc vào sự thôi thúc của nghiệp, là lực 
đẩy hoặc lực kéo đưa ý thức đó đến tái sinh tiếp theo. 

Ví dụ, nếu bạn sắp tái sinh thành con người, bạn sẽ trải 
nghiệm một cảnh tượng mơ hồ về việc cha mẹ đang giao 
hợp. Khi cảnh tượng hiện ra, nếu bạn cảm thấy ham muốn 
với người mẹ và tức giận với người cha, bạn sẽ tái sinh 
thành một cậu bé, một đứa con trai; nếu bạn cảm thấy 
ham muốn với cha và tức giận với người mẹ, bạn sẽ tái 
sinh thành một cô bé, một cô con gái. Những cảm xúc sẽ 
quyết định lối vào cõi người, vì thế con người chúng ta 
[sau khi sinh ra] thường bị chi phối bởi cảm xúc ham 
muốn và ghét bỏ. 

Điểm quyết định để đưa vào tái sinh ở cảnh giới A-tu-la 
là do bị lôi cuốn và cảm giác thích thú với sự tranh chấp, 
đánh đấm hoặc bất kỳ các thể loại cãi vã nhau. 

Nếu bạn nghe thấy một bản nhạc hay, hoặc có ấn tượng 
rằng bạn đang ở trong một biệt thự sang trọng, bạn sẽ tái 
sinh vào cõi Trời. 

Nếu bạn nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc của những 


người thân yêu và cố gắng giúp đỡ họ, bạn có nguy cơ bị 


151 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


dẫn vào cõi Địa Ngục. 
Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả những ví dụ này đều mang 


tính khái quát. 


152 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


Làm Gì Khi Ở Cạnh 


Người Sắp Chết? 


ˆ~A 
~__A 


) 


~A 
~_,uA 


CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ cho những người thân yêu 
đang hấp hối, đặc biệt nếu họ đang hoặc không hướng về 
tâm linh từ trước, chưa kể đến việc họ có phải Phật Tử hay 
không? Liệu việc khuyến khích người sắp chết và người 
chết phát khởi Quy Y và Bồ Đề Tâm có thật sự hữu ích? Và 
một người không theo đạo Phật có thể thật sự hiểu giáo lý 
về bardo [những trạng thái trung gian] không? Đây là những 


câu hỏi rất hay. 


Sự Xác Quyết và Động Cơ 


Trước hết, thực tế là bạn muốn giúp đỡ người sắp chết 
- nghĩa là bạn đang hướng suy nghĩ của mình về người đó 
- việc này chỉ ra rằng có một mối liên kết tâm linh hoặc 


liên kết nghiệp giữa bạn và người sắp chết. 


153 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Có bao nhiêu người, động vật hoặc côn trùng đang chết 
trong mỗi khoảnh khắc? Có phải chúng ta đang suy nghĩ 
về tất cả những chúng sinh đó không? -Không. Mặc dù, 
học theo hạnh tốt của chư vị Bồ Tát đòi hỏi phải quan tâm 
đến tất cả chúng sinh, nhưng chúng ta lại hiếm khi thực 
hiện được. Chúng ta có xu hướng chỉ nghĩ về những người 
gần gũi với mình. 

Dù họ có nhận ra hay không, người nào có mối quan hệ 
với bạn chắc chắn phải có kết nối với Phật Pháp. Tại sao? - 
Bởi vì họ có mối liên hệ với bạn và bạn có mối liên hệ với 
Phật Pháp. Sự thật của việc bạn muốn giúp đỡ họ nghĩa là 
họ phải có một số phước báu. Như vậy, người bạn đang 
hấp hối, tuy không phải là Phật tử nhưng họ có một kết 
nối gián tiếp với Phật Pháp thông qua bạn - loại kết nối sẽ 
thật sự giúp đỡ họ. Đây là cách những kết nối tạo nên giá 
trị. 

Bạn có thể nghèo và không có quyền lực theo quan 
điểm thế gian, nhưng tại thời phút lâm chung, một người 
giàu có, nổi tiếng, đầy quyền lực, không biết gì về tâm linh 
sẽ không giúp ích được gì cho bạn của bạn. Việc bạn quan 
tâm về sự an lành của người bạn sắp chết, sẵn sàng hỗ trợ 
và chăm sóc họ là tin tốt lành nhất họ có thể nhận được. 
Bạn có thể là người duy nhất họ biết có mối liên hệ với 
Phật Pháp và có thể giúp họ những thông tin cần thiết để 
định hướng trong tiến trình chết và sau khi chết, cũng như 


tiến hành những thực hành liên quan. Vì vậy, với ý nguyện 


154 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


tốt, sự hướng dẫn và việc hồi hướng (chia sẻ công đức] của 
bạn là những cách giúp đỡ duy nhất và thật sự hữu ích mà 
họ được trao tặng. Họ đã vô cùng may mắn khi quen biết 
bạn. 

Với động cơ đúng đắn, bạn có thể tự tin rằng bất cứ 
điều gì bạn làm đều sẽ mang lại lợi ích. Ngay cả khi bạn 
mất bình tĩnh vì quá mệt mỏi hay thất vọng, đó không phải 
là vấn đề lớn. Rốt cuộc, đâu có ai biết điều gì thật sự có ích 
và điều gì không? Mỗi con người đều khác nhau, vì vậy 
không thể đưa ra kết luận gì. Tất cả những gì bạn có thể 
làm là mang đến sự giúp đỡ mà bạn tin rằng sẽ lợi lạc 


nhất. 


Tạo Một Không Gian Tĩnh Lặng và An Bình 


Nếu người sắp chết đau đớn và sợ hãi nhưng tỏ ý 
không chịu trao đổi về những chủ đề tâm linh và cách thực 
hành, đừng cố gắng áp đặt bất kỳ tư tưởng Phật Giáo hay 
phương pháp nào lên họ. Đơn giản chỉ cần tạo ra một môi 
trường hài hòa và an bình, hãy luôn chân thật và thẳng 
thắn. 

Một người trong giai đoạn hấp hối, càng bình tĩnh thì 
càng tốt. Nghĩa là thái độ, điệu bộ và ngôn ngữ cơ thể của 
bạn bè, gia đình và những người chăm sóc cho người sắp 
chết rất quan trọng, bởi vì phải phụ thuộc vào họ thì một 
bầu không khí an bình và yêu thương mới được thiết lập. 


Quan trọng nhất hơn tất cả chính là động cơ của bạn. Hãy 
155 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


ghi nhớ điều này khi bạn thấy mình bị quá đè nặng do cảm 
xúc lấn át; thay vì suy sụp và cảm thấy mọi thứ đổ vỡ, hãy 
cố gắng tập trung vào những thể hiện nhẹ nhàng, bình 
tĩnh, đầy lòng bi mẫn. 

Đáng ngạc nhiên, có lẽ, những người không theo Đạo 
Phật thường đối mặt với cái chết với Tâm trí bình tĩnh 
hơn nhiều người theo đạo Phật; bởi vì, một người tuy là 
Phật tử thì không có nghĩa là phẩm tính bình tĩnh sẵn có 
tự nhiên trong họ. 

Một người hay lo lắng và dễ kích động, sợ hãi và bồn 
chồn, hay bị ám ảnh và không thể buông xả trong cuộc 
sống thì không thể đột ngột trở nên bình tĩnh được mà sẽ 
tiếp tục như vậy bởi vì họ đang sắp chết. 

Cũng nên nhớ rằng, nếu người sắp chết lo lắng và có 
trạng thái kích động về thể chất thì không phải lúc nào 
cũng đồng nghĩa với việc người này không thể giữ tập 
trung, hay không thể xác định họ nên làm gì. Vì vậy, đừng 
cố gán đặt cho người sắp chết những suy diễn của bạn về 
trạng thái Tâm của họ. 

Nếu người sắp chết là hành giả thực hành Thừa Thanh 
Văn (Shravakayana], họ sẽ cố gắng an trụ trong Vô Ngã Tánh 
hoặc suy nghĩ hướng về Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng 
đoàn. 

Nếu người đó là Phật tử Đại thừa, họ sẽ cố gắng an trụ 
vào tri kiến của Tánh Không /Shunyata]. 


Một hành giả Kim Cương Thừa sẽ nghĩ về vị Đạo Sư của 


156 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


họ khi chết, hoặc danh hiệu và hình tướng của Đức Phật A 
Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Súc Bệ, Quán Thế Âm, 
Đạo sư Liên Hoa Sinh, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đấng Tôn Quý 
Tara, v.v. Và tại thời điểm chết, họ sẽ nghĩ về vị Bổn Tôn 


riêng-'yidam' của họ. 


Luôn Luôn Nói Sự Thật 


Đến tận bây giờ 
tôi vẫn nghĩ rằng 
chỉ người khác chết — 
thứ hạnh phúc kia 
nên rớt vào tôi" 

Ryofo 


Tuy sự thật có thể khó nghe, nhưng thành thật với một 
người sắp chết vẫn luôn luôn là điều tốt nhất. Hầu hết 
chúng ta né tránh nói với người mình yêu thương rằng họ 
sắp chết, ngay cả khi điều đó rõ ràng một cách trắng trợn. 
Chúng ta thường nói dối bởi vì chính bản thân chúng ta 
không muốn chấp nhận người thân yêu đang sắp phải rời 
xa mình. Niềm hy vọng sai khiến chúng ta che giấu sự thật 
với bản thân và cả người thân yêu. 

Những người chưa bao giờ có đời sống tâm linh đôi khi 
tưởng tượng rằng họ là người duy nhất từng trải qua sự 
đau khổ của cái chết. Rõ ràng điều này không đúng, vì vậy 
hãy nhắc nhở họ rằng không ai trên trái đất được quyền 
chọn lựa trước cái chết: mọi người đều phải chết, kể cả họ. 


157 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Cũng đáng để chỉ ra rằng không có thông báo nào về việc 
ai sẽ là người chết trước. Người thân của bạn có thể đang 
ở trong giai đoạn tiến dần đến cái chết, nhưng bất kỳ tai 
nạn nào có thể xảy ra và vì vậy không ai trong chúng ta 
biết được mình sẽ chết khi nào và chết như thế nào, không 
có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không chết trước khi người 


thân đang bệnh nặng lìa đời. 


Tôi Có Thể Thật Sự Giúp Ích Không? 


Nếu không chứng đạt Giác Ngộ thì không thể chắc chắn 
liệu bất cứ điều gì bạn làm sẽ thật sự hữu ích cho một 
người sắp chết hoặc điều đó có ý nghĩa với người sống hay 
không. Với ý định tốt nhất, bạn có thể động viên người bạn 
đang ốm dùng một loại thuốc đặc trị, nhưng bạn sẽ không 
bao giờ biết nếu thuốc sẽ hữu ích hay lại làm mọi thứ trở 
nên tồi tệ hơn. Sức khỏe người bạn đó có thể cải thiện 
đáng kể, nhưng về lâu dài, các tác dụng phụ có thể gây ra 
sự tàn phá - hoặc ngược lại. 

Nhưng như tôi đã nói, điều quan trọng nhất về sự giúp 
đỡ bạn dành cho họ chính là động cơ của bạn. Nếu bạn có 
một trái tim nhân hậu và nụ cười dễ chịu, nếu bạn ẫm áp, 
lịch sự và khiêm nhường, và nếu bạn thật sự muốn cải 
thiện cuộc sống hay cái chết của người khác, cho dù họ là 
người theo thuyết bất khả tri, vô thần hay một người hoàn 


toàn xa lạ, họ sẽ gần như đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn 


158 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


hơn là sự giúp đỡ từ những người thân cận với họ - 
những người chỉ hành động vì nghĩa vụ chứ không phải 


tình yêu. 


Chúng Ta Có Nên Nói Về Cái Chết? 





“Cuộc sống của bạn đang ngắn dần sau mỗi tiếng Tik Tắc” 


Đức Phật nói rằng trong tất cả các thiền định về Chánh 
Niệm, Chánh Niệm về cái chết là quan trọng nhất, và vì vậy 
những thảo luận về cái chết không bao giờ là một điềm 
xấu. Tất cả chúng ta nên nói về nó nhiều hơn nữa. Tất cả 


chúng ta rồi sẽ phải chết, vì vậy cái chết không chỉ là chủ 


159 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đề dành riêng cho người sắp chết hoặc người già. Tôi nghĩ 
chúng ta nên khuyến khích mọi người suy nghĩ và bàn 
luận về cái chết nhiều hơn mức độ hiện tại. Có lẽ chúng ta 
nên tài trợ cho các bảng quảng cáo khổng lồ ở các thành 
phố lớn và các ga tàu điện ngầm có nội dung như, “Cuộc 
sống của bạn đang ngắn dần sau mỗi tiếng tik-tắc đồng hồ' 
và 'Mỗi giây đưa bạn đến gần hơn với cái chết. Và đi kèm 
với lễ kỷ niệm sinh nhật nên bao gồm cả lời nhắc rằng bạn 
đã thêm một năm tiến gần đến cái chết? 

Nếu sống giữa những người theo chủ nghĩa duy vật, bác 
bỏ bất cứ điều gì thuộc về tâm linh và xem đó chỉ là trò mê 
tín, bạn cần phải khá khéo léo về cách đưa chủ đề cái chết 
vào cuộc trò chuyện. Với đối tượng này, những chủ đề 
khó-xử-lý sẽ có xu hướng bị phớt lờ hoặc bị từ chối, vì vậy 
đưa ra chủ đề về cái chết quá trực tiếp khiến bạn có nguy 
cơ bị xa lánh bởi những người mình đang có ý định giúp 
đỡ. 

Thay vào đó, hãy tập trung vào việc nhẹ nhàng giới 
thiệu một chút thông tin chung chung về vô thường. Chỉ ra 
rằng vô thường và thay đổi thì không phải lúc nào cũng 
tiêu cực. Trong thực tế, vô thường là những gì giúp cho 
việc cải thiện và đổi mới có thể diễn ra. Nói với họ rằng, 
nhờ mọi thứ đều vô thường mà chúng ta có thể thay đổi 
cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng trước khi thực hiện 
bất kỳ một cải thiện nào, đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu 


và chấp nhận bản chất vô thường của mọi hiện tượng. Sau 


160 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


đó, bạn có thể dần dần nói về sự thật: chính cuộc sống 
cũng vô thường. 

Tất nhiên, cách bạn tiếp cận chủ đề cái chết sẽ phụ 
thuộc vào người bạn đang cố gắng giúp đỡ. Người theo 
chủ nghĩa vật chất thường có xu hướng chỉ quan tâm đến 
tiền của chính họ, quyền lực thế tục và địa vị, những mạng 
lưới và kết nối có thể đem đến cho họ nhiều tiền và quyền 
hơn. Những con người như vậy chẳng bận tâm đến việc 
ghé thăm những Bảo Tàng bởi vì đối với họ đó là việc lãng 
phí thời gian, và thời gian là tiền bạc. Họ sẽ không bao giờ 
nghĩ đến việc dậy sớm để ngắm bình minh, hay thay đổi kế 
hoạch đã định chỉ để ngắm hoàng hôn - trừ khi họ muốn 
gây ấn tượng với một người giàu có khác bằng cách sử 
dụng cảnh hoàng hôn làm phông nền cho một bức hình “tự 
sướng" [tự chụp chân dung chính mình - selfiejJ.Vì vậy, bắt đầu 
một cuộc trò chuyện về cái chết hoặc bất cứ điều gì liên 
quan đến tâm linh với một người như vậy là không dễ 
dàng. Nếu bạn không thể nói chuyện về thơ ca hay triết 
học với ai đó vì điều này không thể kiếm ra tiền, thì làm 
sao bạn có thể nói về cái chết? Tất cả những gì bạn có thể 
làm cho những người ưa thích vật chất là cầu nguyện cho 
họ. 

Phải nói rằng, nhiều người tỏ ra trung thành với chủ 
nghĩa vật chất nhưng lại có thể bất ngờ chuyển sang tâm 
linh, chỉ là họ không nhận ra điều này. Đã từng trải 


nghiệm rất nhiều về thế giới trong quá trình theo đuổi 


lóI 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


những thỏa mãn vật chất - họ từng có mặt ở khắp nơi, làm 
tất cả mọi thứ, ăn ở tất cả những nhà hàng ngon nhất thế 
giới, v.v..- đang hướng về vật chất rất rõ rệt, nhưng khi 
người này cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán với cuộc sống 
cao sang, họ có cơ hội rất tốt để trở thành người thật sự 
theo đuổi đời sống tâm linh, thậm chí còn tốt hơn so với 
những người tự xưng mình là Phật Tử, là tín đồ Kitô Giáo, 
Ấn Giáo. Những người tự cho mình “có tố chất tâm linh” 
thường gặp khó khăn hơn cả những người theo chủ nghĩa 
vật chất chuyển hướng sang tâm linh, bởi dạng người này 
đã tiêu tốn cả cuộc đời để lừa gạt chính mình và người 
khác. Đây là đối tượng khó giúp đỡ nhất, đặc biệt khi bạn 
bắt đầu thảo luận về cái chết hoặc bất kỳ một hình thức 
thực hành tâm linh chân chính nào. 

Mặc dù bạn bè và gia đình khẳng định với bạn rằng họ 
không phải là người có khả năng tâm linh, nhưng nếu họ 
thích thú theo đuổi những điều kỳ diệu và huyền bí như 
thơ hay triết học, và nếu họ nhiều tình cảm và đủ lãng 
mạn để ngắm hoàng hôn, hay tưởng tượng rằng đó sẽ là 
lần cuối cùng họ có thể nhìn ngắm hoàng hôn, thì những 
người như vậy cũng có thể có khả năng tốt để lắng nghe 
sự thật.Vì vậy, hãy thử đưa cho họ một ít thông tin về Phật 
Pháp, nhưng đừng nhấn chìm họ trong đó! Món quà quý 
giá nhất bạn có thể tặng cho bạn bè, con trẻ và gia đình 
chính là Phật Pháp. Hãy thử rót một chút Pháp vào tai họ, 
đừng quá lạm dụng. Và đừng bao giờ sử dụng Phật Pháp 


162 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


làm lý luận để sửa chữa hành vi của họ. Sẽ tốt hơn nhiều 
nếu bạn đợi đến khi có người nào làm được điều gì đáng 
ngưỡng mộ [nhờ thực hành Phật Pháp] và người này đã 
được thúc đẩy bởi lòng vị tha, [hãy dùng ví dụ đó để dẫn 
dắt] thay vì giới thiệu một khía cạnh đúng đắn của Pháp 
bằng cách buộc họ phải chấp nhận và khuyến khích thực 
hiện. Đừng bao giờ áp đặt niềm tin của bạn lên người khác 


- sẽ chẳng giúp ích gì. 


Làm Thế Nào Để An Ủi Người Sắp Chết? 

Khuyên nhủ người sắp chết buông bỏ tất cả những gì 
họ đang dính mắc và những lo lắng về việc kinh doanh dở 
dang, những nhiệm vụ, kế hoạch, v.v. và đừng suy nghĩ về 
những người thân yêu, nhà cửa, công việc hay bất cứ điều 
øì ràng buộc họ với cuộc sống này. Tôi đã đề cập điều này 
ở phần trước và nó rất quan trọng. 

Khuyên người sắp chết hãy để cho Tâm trí được bình 
tĩnh và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo bằng cách tạo ra 
những ý nguyện tốt đẹp. Những người không theo đạo 
Phật có thể có những ý nguyện tốt đẹp nào? Chẳng hạn 
như, họ có thể ước nguyện để trở thành: 

- Người có phẩm chất thật sự tốt đẹp để tranh cử chức 
Tổng Thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử kế tiếp. 

- Người giúp giải quyết các vấn đề môi trường liên quan 
đến sự nóng lên của toàn cầu. 


- Người giúp trồng và nuôi dưỡng thật nhiều cây xanh. 


163 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


- Người khám phá ra những giải pháp không quá đắt tiền 
để chữa các căn bệnh suy nhược, bệnh mãn tính nhưng 
không kèm theo những tác dụng phụ khó chịu. 

- Người sáng chế ra loại xe ô tô chạy bằng năng lượng 
sạch, miễn phí, không thải ra khí carbon mà lại phát ra 
năng lượng tích cực vào môi trường. 

Nếu biết nhiều hơn về cá nhân người sắp chết, bạn sẽ 
có một số ý tưởng đối với những điều họ tin vào. Dù một 
người là kẻ xấu xa nhất trên thế giới cũng phải tin vào 
điều gì đó không có hại, vậy nên hãy tận dụng niềm tin đó. 
Có lẽ, họ có thể khao khát một tuần chỉ cần làm việc hai 
ngày thôi chăng? 

Bạn cũng có thể gợi ý người sắp chết làm điều gì đó để 
mang lại danh tiếng cho họ sau khi đã chết. Họ có thể 
quyên góp tất cả tiền của để dựng các biển quảng cáo mà 
tôi đã đề cập phía trên, những tấm bảng nhắc nhở người 
đang sống về tính hiện thực của cái chết - một thực tế mà 
tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt. Hay làm những điều tương 
tự như thế. 

Hỏi người sắp chết có bất cứ điều gì họ muốn bạn làm 
cho họ không. Hỏi họ cần nên làm gì với tiền, những mối 
đầu tư, tài sản và đồ đạc của họ, và hứa rằng bạn sẽ cố 
gắng hết sức để đảm bảo cho những mong muốn của họ sẽ 
được thực hiện đúng như di chúc. Một số người dành cả 
cuộc đời để lo lắng về những của cải vật chất và xu hướng 


thói quen này sẽ không đột nhiên thay đổi chỉ vì họ sắp 


164 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


chết. Nhưng việc biết được bạn sẽ làm mọi thứ trong khả 
năng để thực hiện mong muốn của họ có thể giúp họ an 
dịu những lo lắng. Đây là một lý do khác giải thích tại sao 
sẽ là điều tốt nếu có thể nói thật cho người bạn yêu 
thương biết rằng họ sắp chết. 

Nếu người sắp lâm chung là một Phật tử Thanh Văn 
Thừa hoặc Đại Thừa, hãy nhắc nhở họ về tầm quan trọng 
của những ý nguyện. Khuyến khích họ dấy khởi niềm khao 
khát chứng đạt Giác Ngộ, được tái sinh với khả năng mang 
lại lợi lạc cho người khác và gặp được con đường thực 
hành đúng đắn - con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, con đường của lòng từ ái bi mẫn với Tâm không phân 
biệt. Tiếp tục lặp lại những thông điệp này bằng lời nói 
hoặc lập lại trong Tâm bạn, ngay cả sau khi người thân 
qua đời. 

Nếu người sắp chết là một hành giả Kim Cương Thừa, 
hãy đọc các hướng dẫn súc tích trang 273. Nếu thích, bạn 
có thể đọc quyển Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe Trong 
Bardo?°, hoặc chọn bất kỳ hướng dẫn xác thực nào về 
bardo, những nội dung hướng dẫn chỉ tiết hoặc giản lược 
mà bạn quen thuộc, hoặc chọn một trong nhiều nội dung 


khác được đăng tải, ví dụ: 


* Con Đường Tối Thượng Đưa Đến Giải Thoát Toàn Hảo: Một hướng dẫn thực 
hành (Nedren) cho Dukngal Rangdrol (Tự Nhiên Giải Thoát Khổ Đau) Thực 
Hành từ Bậc Thành Tựu Bì Mẫn Vĩ Đại theo truyền thống Longchen Nyingtik 
được trước tác bởi Tổ Dodrupchen lJigme Trinle Ozer: 


165 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dodrupchen-I/excellent-path-to-perfect- 


liberation 


«Ổ Những Bài Kệ Gốc về Sáu Bardo do Tổ Karma Lmgpa trước tác: 


www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/karma-lingpa/root-verses-six-bardos 


+ Lời Khuyên Thiết Yếu: Một Hướng Dẫn Toàn Bộ về Bardo do TỔ Longchen 
Rabjam trước tác www.lotsawahouse.org/tibetan-masfters/longchen- 
rabjam/complete-sef-instructions 

Hãy đọc to những hướng dẫn trên cho hành giả Kim 
Cương Thừa trong giai đoạn hấp hối, như một lời nhắc 
nhở về những gì đang xảy ra và những gì họ nên làm. 

Nếu những người thân của người sắp chết là Phật Tử, 
họ có thể đọc tụng Kinh A Di Đà thành tiếng hoặc trì tụng 
mỉnh chú /manrraj hoặc chân ngôn tổng trì /dharani mà 
người sắp lâm chung thích nhất. 

- Bản Kinh A Di Đà ngắn thể được tải xuống từ trang web 84000: 
http://read.84000.co/translation/UT22084-05 1-003.html 

Nói với người thân và bạn bè của người sắp lâm chung 
rằng, theo những giáo huấn về bardo, sự nhận biết và ý 
thức của người thân họ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong vài 
giờ đến vài ngày sau khi chết. Điều này có nghĩa là Tâm 
của người chết sẽ có thể nhìn và nghe thấy những gì diễn 
ra trong gia đình sau khi cơ thể vật lý được tuyên bố đã 
chết. Đây là lý do tại sao truyền thống người Tây Tạng 
luôn khuyên gia đình hãy tránh nói về bản di chúc và 
tranh dành những món đồ của người chết. Gia đình cũng 


được khuyên không nên cho đi tài sản của người chết, 


1ó6 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 


hoặc không hủy hoại những bộ sưu tập của họ càng lâu 


càng tốt. 
Cảm Giác Tội Lỗi 


Người sắp chết đôi khi bị trói chặt bởi cảm giác tội lỗi 
về việc đã làm những điều tồi tệ trong khi sống. Nếu bạn ở 
gần một Phật Tử đang hấp hối - người bị lương tâm cắn 
rứt về hành vi trong quá khứ, hãy gợi ý họ tự giải thoát 
khỏi mặc cảm tội lỗi bằng cách nhận lấy tội lỗi của tất cả 
chúng sinh thông qua thực hành Tonglen (xem trang 277): 
“Nguyện cho mọi mặc cảm tội lỗi của tất cả chúng sinh, tôi 
đều có thể nhận lãnh hết”. Bằng cách làm như vậy, họ 
không những có khả năng trút bỏ những mặc cảm tội lỗi 
của bản thân, mà còn cảm thấy tốt hơn vì đã thực hiện 
một hành động có ý nghĩa cực kỳ lớn lao và giúp họ tích 
lũy được một lượng lớn công đức. Sau đó, lượng công đức 
này có thể dùng để hồi hướng [chia sẻ] cho sự Giác Ngộ của 
tất cả chúng sinh, việc này lại tạo ra nhiều công đức hơn 
nữa và có thể dành để hồi hướng cho sự tái sinh tốt hơn 
của tất cả chúng sinh, bao gồm chính bản thân họ. 

Nếu bạn nghĩ điều này hữu ích, hãy nói với người sắp 
chết rằng, theo lời Đức Phật dạy, cảm giác tội lỗi mà họ 
đang cảm nhận được tạo ra bởi Tâm trí của chính họ, do 
vậy, đừng nên cho phép mình bị ám ảnh bởi những sự 


phóng chiếu tự tạo lập. 


167 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Bạn cũng có thể gợi ý người sắp chết cách hình dung tất 
cả chư Phật và Bồ Tát hiển hiện trên bầu trời phía trước 
mặt họ, và từ tận đáy lòng, hãy thành tâm thú nhận tất cả 
những gì họ cảm thấy tội lỗi. 

Đối với một hành giả Kim Cương Thừa đang hấp hối, 
bạn có thể gợi ý cho họ trì tụng minh chú của Đức Phật A 
Súc Bệ hoặc minh chú một-trăm-âm của Đức Kim Cương 


Tát Đỏa. 





Đức Phật A Súc Bệ 


Minh Chú Tổng Trì của Đức Phật A Súc Bệ 

NAMO RATNA TRAYAYA OM KAMKANI KAMKANI ROCANI ROCANI 
TROTANI TROTANIL TRASANIL TRASANIL PRATIHANA PRATIHANA 
SARVA KARMA PARAMPARANI ME SARVA SATTVANANCA SVAHA 


168 


Làm Gì Khi Ở Cạnh Người Sắp Chết? 





Đức Kim Cương Tát Đỏa 


Minh Chú Một-Trăm-Âm (tiết) của Đức Kim Cương Tát Đỏa 
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA 

VAJRASATTVA TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA 
SUTOKHAYO ME BHAWA SUPOKHAYO ME BHAWA ANURAKTO 
ME BHAWA 

SARWA SIDDHI ME PRAYACCHA SARWA KARMA SU TSA ME 
TSITTAM SHREYANG KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAWAN 
SARWA TATHAGATA VAJRA MA ME MUNCA VAJRI BHAWA MAHA 
SAMAYA SATTVA AH 

Minh chú Sáu-Âm (tiết) của Đức Kim Cương Tát Đỏa 

OM VAJRA SATTVA HUM 


169 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Nói Điều Gì 
Với Người Sắp Chết? 


“4A ^^ 
“+ 


Các giáo huấn của Thanh Văn Thừa và Đại Thừa rất ít 
nhắc đến bardo (các trạng thái trung gian], giáo lý Kim Cương 
Thừa thì đề cập rất nhiều. Trong khi tất cả giáo lý Phật 
Giáo khuyến khích mọi người chuẩn bị cho cái chết khi họ 
đang còn sống, thì Kim Cương Thừa chỉ ra khoảnh khắc 
của cái chết là mấu nối độc nhất trong cuộc sống của con 
người. Đây là khoảnh khắc của những cơ hội tâm linh phi 
thường [có thể xảy ra] mà chúng ta không nên lãng phí. 
Thông điệp được đưa ra ở đây: không bao giờ là quá 
muộn. Tại thời điểm cận tử của một người, Tâm trí của họ 
sáng rõ hơn bất cứ lúc nào và càng sáng suốt hơn cho đến 
khi cơ thể ngưng hoạt động. Vì vậy, nếu bạn có thể giành 
được sự chú ý của người đó tại khoảnh khắc trước khi họ 


chết - chẳng hạn như làm cho họ nhìn bạn và lắng nghe 


170 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


những gì bạn nói, thì ncơ hội để họ nắm bắt được những 
øì đang xảy ra và sắp xảy ra sẽ thật sự rất tốt. 

Như tôi đã đề cập, khi còn sống, chúng ta hiểu, giao tiếp 
và tương tác bằng cách sử dụng bộ lọc độc đáo của riêng 
mình. Những bộ lọc cá nhân của từng người xác định họ 
thấy được gì, vì vậy khi còn sống, không ai trong chúng ta 
nhìn thấy bất cứ điều gì một cách trần trụi. Con mắt không 
phải là chiếc máy ảnh chỉ đơn thuần bắt lấy hình ảnh của 
bất cứ thứ gì xuất hiện ngay trước mặt, mà nó bị điều 
khiển bởi Tâm. Tâm lựa chọn những hình ảnh nó muốn 
ghi nhận và việc diễn giải những hình ảnh đó sẽ dựa trên 
điều kiện văn hóa, những cảm xúc ức chế, những cuốn 
sách chúng ta đọc, cà phê chúng ta uống, những người 
chúng ta chơi cùng, v.v. Như vậy, trong Tâm có một “người 
quan sát, hành vi theo dõi [của “người quan sát ở bên 
trong] và tất cả những ảnh hưởng mang tính cá nhân [do 
tác động từ bên ngoài] đều được lọc lại [thông qua các 
giác quan], sau đó Tâm tích tập mọi suy diễn, tiếp tục diễn 
dịch, rồi lại tạo ra các hiện tượng của hy vọng, sợ hãi, hiểu 
lầm, v.v... 

Tương tự như vậy, cho dù bạn có phải là tín đồ Phật 
Giáo hay không, Tâm thức và thể Xác của bạn cũng là hai 
thể hoàn toàn riêng biệt. Các giác quan và đối tượng của 
chúng cũng tan rã theo cùng một cách. Nếu không có 
những bộ lọc, mắt bạn không thể nhìn thấy, tai bạn không 


thể nghe, lưỡi bạn không thể nếm, v.v... Hãy tưởng tượng 


171 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


một buổi sáng mùa xuân trở lạnh, bạn mặc sáu lớp áo 
quần, nhưng nhiệt độ được dự đoán sẽ tăng cao trong 
ngày. Sự tan rã của các giác quan giống như việc lột bỏ sáu 
lớp áo quần khi nhiệt độ tăng lên. Các giác quan của bạn sẽ 
dần dần tan rã, biến mất, cho đến khi, lần đầu tiên, Tâm 
của bạn trở nên hoàn toàn trần trụi. Đối với hầu hết chúng 
ta, hậu quả của sự kiện này là quá sức chịu đựng. 

Trong cuộc sống, khi bạn nhìn vào một bức tường, 
những ảnh hưởng từ văn hóa và thói quen khiến bạn nhận 
thấy bức tường đó như một phần của ngôi nhà. Khi thói 
quen [nhận biết] bị bào mòn, bức tường bắt đầu bớt giống 
một bức tường nhưng lại giống như những viên gạch xếp 
chồng lên nhau. Và một khi thói quen [nhận biết] biến mất 
hoàn toàn, dù có nhìn chằm chằm vào bức tường, thì đơn 
giản là bạn sẽ chẳng biết mình đang nhìn vào cái gì. Khi cơ 
thể chết đi, mọi thứ trải nghiệm bởi Tâm thức trần trụi sẽ 
hoàn toàn không còn được lọc [thông qua các giác quan], 
và tất cả các hiện tượng vi tế như âm thanh, mùi vị, mùi 
hương, v.v... sẽ trở nên kỳ lạ và đáng sợ. Tuy nhiên, nếu 
bạn được cung cấp đúng thông tin vào đúng thời điểm, 
Tâm trần trụi sẽ cho phép bạn nhìn và hiểu những gì đang 
diễn ra nhanh hơn nhiều so với khi còn sống. Phật Giáo 


mô tả Tâm trần trụi này là “Tâm Phật. 


Sức Mạnh của “Phật 


172 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


Đừng lo lắng về việc người chết có biết gì về Đức Phật 
và Phật Giáo hay không. Khi nhận thức của họ không còn 
được lọc, những chúng sinh trong bardo có mức độ giác 
biết gấp hàng trăm lần so với khi còn sống. Thật vậy,và 
theo đó, người chết sẽ nhận thức rõ hơn về một điều rất 
quan trọng - chính là việc những người thân còn sống cần 
giúp họ bằng việc khuyến khích họ Quy Y và khai Tâm cho 
họ bằng những giáo huấn về bardo. 

Ý niệm về “Phật' vô cùng thâm sâu. Khi bạn nói với một 
chúng sinh trong bardo về “Phật, tức là bạn đang mở ra 
cho họ nhận thức rằng Phật chính là bản chất Tâm của họ. 
Theo nhiều cách thức thì đây là thời điểm hoàn hảo, bởi vì 
chúng sinh trong trạng thái trung gian sẽ gần với bản tánh 


của Tâm hơn bất kỳ chúng sinh nào khác. 
Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


Nếu người đang hấp hối là người theo thuyết bất khả 
tri hay chủ nghĩa vô thần hoặc thậm chí là một người hoàn 
toàn xa lạ, và nếu họ không cảm thấy buồn khi bạn trò 


chuyện cùng bạn, thì hãy nói: 


Bây giờ bạn đang chết. 

Cái chết đến với tất cả mọi người. 

Tất cả chúng ta đều sẽ chết! 

Bạn không phải là người duy nhất từng phải đối mặt 
với cái chết. 


173 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Không ai trong chúng ta biết chính xác khi nào mình 
sẽ chết. 

Hôm nay, chính bạn là người sắp chết, 

Nhưng bắt cứ điều gì cũng có thể xảy ra, 

Và tôi vẫn có thể chết trước bạn. 


Đừng lo lắng về cuộc sống của bạn, 

Đừng lo lắng về bạn bè và gia đình của bạn, 

Đừng lo lắng về công việc của bạn. 

Thay vào đó, hãy nắm bắt cơ hội để được bình yên 
và an trú vào hiện tại. 


Với cùng tỉnh thần như vậy, hãy nói bất cứ điều gì bạn 
cảm thấy cần phải nói, nhưng hãy nói thật nhẹ nhàng và từ 


ái. Rồi đọc tụng: 


NAMO BUDDHÃYA 
NAMO DHARMAYA 
NAMO SAMGHAYA 


Con xin quay về nương tựa Đức Phật, 
Con xin quay về nương tựa Chánh Pháp, 
Con xin quay về nương tựa Tăng Đoàn. 


OM YE DHARMA HETU PRABHAWA 

HETUN TESHAN TATHAGATO HYAVADAT TESHAN TSA YO 
NIRODHA 

EWAM VADE MAHASHRAMANAH SOHA 


Tắt cả mọi hiện tượng khởi lên đều do duyên sinh; 
Những nhân duyên đó, Đức Như Lai đã từ bi thuyết giảng, 


174 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


Và con đường chấm dứt chuỗi nhân duyên cũng đã được 
vị Đại Sa Môn tuyên thuyết. 


Nếu người sắp chết sẵn sàng lắng nghe, hãy nói với họ 
về bardo theo cách đơn giản nhất có thể. Nói với họ Phật 
Giáo tin rằng sau khi chết, bản tánh của chúng ta sẽ trải 
qua giai đoạn “bardo' những trạng thái trung gian], tựa như 
bước vào một cuộc hành trình. Cuộc hành trình mà cuối 
cùng mọi người ai cũng phải thực hiện và chỉ kết thúc khi 
chúng ta được tái sinh vào đời sống tiếp theo. Những Phật 
Tử thường muốn chuẩn bị cho sự trải nghiệm của mình 
trong bardo từ khi còn sống, nhưng sẽ không bao giờ là 
quá muộn để chuẩn bị. 

Ngày nay, hầu hết mọi người cảm thấy rằng trong lúc 
sống, họ không bao giờ bị buộc phải làm bất cứ điều gì trái 
với ý muốn của mình. Nhưng khi chết và chỉ còn lại ý thức 
- trở thành một chúng sinh trong bardo, thì mọi thứ đều 
thay đổi. Vượt trên tất cả, chúng sinh trong bardo có lẽ sẽ 
rất kinh hãi bởi vì họ hoàn toàn không có khái niệm về 
những gì đang xảy ra và có thể trở nên tuyệt vọng trước 
sự giúp đỡ của bạn. 

Lý tưởng nhất, nên làm cho Tâm của người sắp chết 
được bình tĩnh và thanh thản. Dù vậy, đối với hầu hết mọi 
người, vấn đề lớn nhất khi chết sẽ giống hệt như vấn đề 
lớn nhất của chúng ta khi sống: sự ích kỷ và những định 
kiến bám chấp không ngừng về bản thân. Để chống lại loại 
ích kỷ này, Giáo lý của Đạo Phật đưa ra phương pháp cố 

175 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


gắng hướng suy nghĩ của mình về người khác. Vì vậy, khi 
bạn ngồi cạnh một người sắp chết, hãy cố gắng khuyên họ 
nghĩ xa hơn bằng cách thực hiện một ước nguyện chân 
thành - mong ước rằng tất cả chúng sinh đều được an 
lành và hạnh phúc. Làm như vậy, họ sẽ đối mặt với cái 
chết trong khi tự cảm thấy dũng cảm và can đảm hơn. Bạn 
cũng có thể đọc to những dòng kệ sau đây, như một lời 
nhắc nhở, hoặc nhờ một thành viên của gia đình hay một 


người bạn thân của người sắp chết đọc cho họ. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh an vui trong hạnh phúc và 
những nguyên nhân đưa đến hạnh phúc, 

Nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau và 
những nguyên nhân đưa đến khổ đau, 

Nguyện cho họ mãi không bao giờ xa lìa nguồn đại lạc, không 
chút tỳ vết đau khổ, 

Nguyện cho họ an trú nơi đại tâm bình đẳng, tự tại —- chẳng 
còn tham luyến hay ghét bỏ. 


Tùy từng tình huống, bạn có thể thử nói với người sắp 
chết về sức mạnh của những ý nguyện và thực hành 
Tonglen. Nói với họ làm thế nào để họ có thể giúp đỡ bản 
thân và những người khác bằng cách khởi phát ước 
nguyện một cách mãnh liệt, vào lúc chết, nguyện nhận lấy 
tất cả nỗi sợ hãi, đau đớn, tội lỗi và những hoang tưởng 
mà tất cả chúng sinh đang phải chịu đựng: “Nguyện cho 
tất cả nỗi khiếp sợ, những đớn đau, mặc cảm tội lỗi và 


những ý niệm hoang tưởng của chúng sinh đều đến với 


176 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


A^*J 


tôi” Pema Chödrön, một trong những học trò nổi tiếng 
nhất của Trungpa Rinpoche, giải thích cách thức thực 


hành này ở trang 277. 


Thời Khắc Lâm Chung 


Hãy chắc chắn rằng bạn nói với người sắp chết những 
øì đang xảy ra với họ, một cách yêu thương và từ bi. 

Bây giờ các giác quan của bạn không còn hoạt động, 

Tâm của bạn trở nên độc lập, trần trụi, sáng suốt và hiển bày; 

Chưa bao giờ bạn có kinh nghiệm này 

Những gì bạn đang trải nghiệm ngay bây giờ. 

Chính là Phật. 


Nói thật rõ ràng, nhẹ nhàng và tự tin, nhưng đừng chần 
chừ, hãy trực tiếp và thẳng thắn. Những ý định của bạn là 
tốt, vì vậy không cần phải lo lắng về việc quá thúc ép. 
Trong thực tế, tại thời điểm này, hãy hối thúc bằng mọi 
cách! Sẽ mất ít hơn một giây để ý thức của người chết kinh 
nghiệm được Tâm trần trụi, và dù cho trải nghiệm đó chỉ 
có thể kéo dài không quá một giây nữa, điều vô cùng quan 
trọng là họ phải “nhận được thông điệp đó. Đây là lý do tại 
sao việc tốt nhất bạn có thể làm là không ngừng lập lại 
những chỉ dẫn, hết lần này đến lần khác. 

Một người chết không thể gật đầu hoặc nói lời cảm ơn 
và họ chắc chắn không thể trao cho bạn một phần thưởng. 
Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ biết chắc nếu họ đã nghe thấy 


những lời bạn nói hoặc nếu những lời của bạn đã thật sự 


177 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


giúp ích cho họ. Chính điểm này làm cho việc hướng dẫn 
người nào đó trong suốt quá trình tiến dần đến cái chết và 
chết là một hành động cho đi hoàn toàn vô vị kỷ. Và vì bạn 
không có gì để nhận lãnh từ việc giúp đỡ theo cách này, 
đây có thể là lần duy nhất trong cuộc đời, những hành 
động của bạn mang tính vị tha toàn vẹn nhất. 

Nếu bạn không thể hướng dẫn ai đó bởi vì, ví dụ như, 
các thành viên trong gia đình họ có mặt bên giường bệnh 
và dễ bị bối rối bởi bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh, 
hãy luôn nhớ rằng bạn có thể nói với người sắp chết tất cả 
thông tin này khi họ đã chết. Và ai mà biết được, thời điểm 
sau khi chết lại là thời điểm hoàn hảo để họ Quy Y. Ngay 
cả nếu không phải vậy, không có gì bạn nói ra có thể làm 
tổn thương họ, dù đó là cách nào đi nữa. Tuy người sắp 
chết hay đã chết có thể có những định kiến hoặc chống lại 
vẫn đề tôn giáo trước đó, thì việc thực hành lòng từ bi và 
Bồ Đề Tâm của bạn mới thật sự quan trọng; đừng đánh giá 
thấp hiệu quả của nó! Nếu bạn nói với ai đó đã chết lâm 
sàng và đã ở trong bardo rằng họ nên thực hành Quy Y, tôi 
chắc chắn họ sẽ làm như được chỉ bảo - bởi vì họ có thể 
quá sợ hãi đến mức sẵn sàng làm thử bất cứ điều gì. 

An trú vào bản tánh của Tâm là thực hành tối thượng 
nhất vào thời điểm chết. Nếu bạn đã nhận được các hướng 
dẫn thích hợp và là một hành giả thường xuyên thực hành 
về bản tánh Tâm, thì sau đây là tất cả những gì bạn cần 


làm. 


178 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 
Ngay Sau Khoảnh Khắc Chết 


Đọc bài kệ Quy Y thành tiếng thêm một lần nữa, đọc 


một cách tự tin, nhưng nhẹ nhàng. 


NAMO BUDDHÃYA GURUVE 

NAMO DHARMÃÄYA TÃYINE 

NAMO SAMGHÃYA MAHATE TRIBHYOPI 
SATATAM NAMAHŸ! 


Con xin cung kính Đảnh lễ Đức Phật, Bậc Đạo Sư; 
Con xin cung kính Đảnh lễ Giáo Pháp, Vị Bảo Hộ; 
Con xin cung kính Đảnh lễ Tăng Đoàn— 

Hướng về Tam Bảo, con không ngừng kính lễ. 


BUDDHAM SHARANAM GACCHÃMI 
DHARMAM SHARANAM GACCHÃÄMI 
SAMGHAM SHARANAM GACCHÃMI°? 


Con xin quay về nương tựa Đức Phật. 
Con xin quay về nương tựa Giáo Pháp. 
Con xin quay về nương tựa Tăng đoàn. 


Nơi Đức Phật, Pháp và Tăng Đoàn tối thượng 

Con xin Quy Y cho đến ngày đạt được giác ngộ. 

Nương theo công đức thực hành hạnh bố thí, và các thiện hạnh khác, 
Nguyện cho con đạt được Phật tánh vì lợi ích của tất cả chúng sinh. "3 


Cho đến khi tinh túy của Giác Ngộ được viên thành, 
Con nguyện được Quy Y chư Phật. 

Con nguyện được Quy Y Pháp 

Và Quy Y tập hội chư Bồ Tát.” 


Luôn luôn gọi tên người sắp chết hoặc đã chết. 
179 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Tôn Quý, 

{tên của người chết} 

Bây giờ bạn đã chết. 

Ngay cả khi không theo tôn giáo nào, 

Điều tốt nhất bạn có thể làm ngay lúc này là thực hành Quy Y. 
Hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói, và sau đó lặp lại theo tôi: 
Con xin quay về nương tựa Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Tôn Quý, 

{tên của người chết} 

Bây giờ bạn đã chết, Tâm của bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ, 
Sức mạnh của Tâm bạn lớn hơn nhiều so với Tâm của người 
đang sống. 

Hãy tận dụng sức mạnh này. 

Hãy sử dụng nó để giúp đỡ người khác. 

Hãy nghĩ rằng: 

Bạn muốn tiếp tục giúp đỡ tất cả những sinh vật đang sống trên 
hành tinh này— 

Tất cả con người, tất cả những sinh vật sống và môi trường tự 
nhiên. 

Bạn muốn xóa đi tắt cả nghèo khó, bệnh tật, bất bình đẳng và 
bất công. 

Bạn muốn tất cả mọi người nhìn thấy và nhận ra sự thật. 

Bạn muốn đánh thức mọi người tỉnh dậy khỏi cơn ảo tưởng về 
một cuộc sống kéo dài vô tận. 

Bạn muốn mọi người có thể thấu suốt được rằng tất cả chỉ là 
ảo tưởng, 

Ảo tưởng về tiền bạc, quyền lực, các mối quan hệ mà mọi 
người tin là thật, vĩnh viễn và bắt diệt. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh an vui trong hạnh phúc và những 
nguyên nhân đưa đến hạnh phúc, 


180 


Nói Điều Gì Với Người Sắp Chết? 


Nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau và 
những nguyên nhân đưa đến khổ đau, 

Nguyện cho họ mãi không bao giờ xa lìa nguồn đại lạc, không 
chút tỳ vết của đau khổ, 

Nguyện cho họ an trú nơi đại tâm bình đẳng, tự tại - chẳng còn 
tham luyến hay ghét bỏ. 


Nếu còn điều gì khác bạn muốn nói với người chết - với 
chúng sinh trong bardo - hãy nói ngay lúc này, một cách 


từ ái và nhẹ nhàng. 


NAMO BUDDHÃYA 
NAMO DHARMAYA 
NAMO SAMGHAYA 


Con xin cung kính Đảnh lễ Đức Phật, 
Con xin cung kính Đảnh lễ Giáo Pháp, 
Con xin cung kính Đảnh lễ Tăng Đoàn. 


OM YE DHARMA HETU PRABHAWA 

HETUN TESHAN TATHAGATO HYAVADAT TESHAN TSA YO 
NIRODHA 

EWAM VADE MAHASHRAMANAH SOHA 


Tắt cả những hiện tượng khởi lên đều do duyên sinh; 

Những nhân duyên đó, Đức Như Lai đã từ bi thuyết giảng, 
Và con đường chấm dứt chuỗi nhân duyên cũng đã được vị 
Đại Sa Môn tuyên thuyết. 


Hãy nói với người chết rằng họ không có gì để mất khi 
lắng nghe những điều bạn nói. Hãy giới thiệu với họ về 
khái niệm “bardo', và nói với họ về bardo của cái chết v.v... 


181 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Tiếp theo, bạn có thể trao cho người chết những chỉ 
dẫn tương tự như trao cho một Phật Tử. Chúng sinh trong 
bardo có thể dõi theo những câu trì tụng trong Tâm bạn, 
do đó, nếu vì bất kỳ lý do gì khiến bạn không thể nói to các 
hướng dẫn, hãy thầm đọc các trang sau. Nếu người bạn đã 
chết bị phụ thuộc vào các giáo điều trong tôn giáo của họ 
như chỉ cho phép gia đình tiếp cận xác chết, bạn có thể 
không được phép gặp khi họ đã chết. Trong trường hợp 
này, hãy trao những lời chỉ dạy cho bạn mình ngay tại nhà 
bạn. Đừng lo lắng, khoảnh khắc bạn gọi tên, họ sẽ nhận ra 
giọng nói của bạn. 

Bất kể bạn đang giúp đỡ ai, hãy luôn lặp lại những lời 
dạy và hướng dẫn nhiều lần nhất có thể. Trên thực tế, có 
sự tranh luận về việc tiếp tục lặp lại mọi thứ trong vòng 
vài tuần, nhưng chỉ trừ khi bạn là một bậc Toàn Giác, bạn 
sẽ không có cách nào để biết liệu người chết có nghe và 
hiểu những gì bạn đã nói với họ hay không. 

Tất nhiên, nếu người chết phát hiện ra không có thứ gọi 
là kiếp sau', thì tất cả những lời nói của bạn chắc chắn 
chẳng đem lại một sự khác biệt nào. Nhưng nếu họ tỉnh 
dậy và nhận ra tất cả những gì giáo lý bardo mô tả là đúng, 
thì thông tin bạn trao cho họ có thể là lời khuyên vô giá 


nhất họ từng nhận được. 


182 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


“^^ ^^ 
..¬ 2A 


) 


Theo truyền thống, người Tây Tạng dựa vào các hướng 
dẫn về bardo trong tư liệu Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe 
Trong Bardo [Bardo Tödrol Chenmo] được trước tác bởi 
Tổ Karma Lingpa. Những hướng dẫn bạn sẽ tìm thấy trong 
các trang sau đây là nội dung đã được đơn giản hóa của 
văn bản đó. 

Mặc dù Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe Trong Bardo ban 
đầu được viết cho những người theo đạo Phật, nhưng nếu 
một người không phải là Phật Tử hay không có xu hướng 
tâm linh thì cũng không có nghĩa là họ không đủ điều kiện 
để nghe các hướng dẫn trong bardo. Đưa hướng dẫn cho 
những người theo thuyết bất khả tri và chủ nghĩa vô thần 
thực hành Quy Y và Bồ Đề Tâm khi họ chết và trong trạng 
thái trung gian sau khi chết trở thành công việc gieo hạt 
giống, làm nhân tốt lành để họ trở thành những người 
thực hành Pháp trong kiếp sau. 


Khi cái chết của chính bạn xảy ra, hãy nhờ người khác 


183 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


đọc những hướng dẫn này cho bạn, như một lời nhắc nhở. 


1. Bardo Đau Đớn Lúc Cận Tử 


Pháp Thân 

Hãy dũng cảm, nói một cách thẳng thắn và trung thực 
với người sắp chết về những gì đang xảy ra và luôn nói sự 
thật. 

Nói rõ ràng với sự từ ái và bằng giọng nhẹ nhàng, có âm 
điệu. Đừng nói khi đang lên cơn ho hoặc nói với giọng 
nhàm chán, hay nói như đọc một cách đơn điệu, tế nhạt. 
Và tụng 0M MANI PADME HUM sau mỗi đoạn nói chuyện để làm 
cho hành động của bạn càng đáng giá - hoặc Nam Mô 
Quán Thế Âm Bồ Tát [NAMO GUAN SHI YIN PUSA] theo truyền 
thống Trung Quốc; hoặc truyền thống Nhật, ARORIKYA 
SOWAKA; hoặc truyền thống Thái Lan, BUDDHO. 

Trong Kinh Điển Phật Giáo, cụm từ “Con Trai của Gia 
Đình Cao Quý” hay “Con Gái của Gia Đình Cao Quý' chỉ ra 
rằng mỗi chúng ta đều thuộc về gia đình của chư Phật và 
đều có Phật Tánh. Vì vậy, người sắp chết là đứa con của 
Phật, dù họ có thực hành Phật Giáo hay không. Hãy luôn 
luôn chắc rằng bạn đọc to rõ tên của người sắp chết - ví 
dụ, John Smith - trước khi bắt đầu đọc những chỉ dẫn, vì 
danh tính rất quan trọng đối với chúng sinh thuộc cõi 


Người. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 


184 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


{tên của người sắp chết}, 

Bạn đang dần chết. 

Sự phóng chiếu gọi là 'đời sống này” chuẩn bị kết thúc, 

Và sự phóng chiếu gọi là 'đời sống kế tiếp' chuẩn bị bắt đầu. 
Bạn sẽ sớm rời bỏ lớp vỏ thân thể cũ, 

Và có được một thân thể mới. 


OM MANI PADME HUM 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 

Bắt kể ý niệm nào bạn đang nghĩ tưởng rồi sẽ trôi qua, 
Có thể những ý niệm đã bắt đầu mờ nhạt. 

Bạn sẽ sớm nảy sinh những ý niệm mới. 


OM MANI PADME HUM 


Nguyên tố Khí, nguồn năng lượng thiết yếu của bạn, giờ đây đang 
tan rã. 

Sức tiêu hóa bên trong yếu dần. 

Tâm của bạn trở nên mơ hồ và bối rồi. 

Bạn đang mắt dần kiểm soát với bộ ruột, và 

Nước dãi đang chảy ra từ miệng. 

Bạn cảm thấy rất khó khăn để nuối. 

Tứ chi đã trở nên rất yếu và không còn hoạt động. 


OM MANI PADME HUM 


Sự tan rã của nguyên tố Khí 

Khiến cho nguyên tố Đất bắt đầu sụp đổ. 

Đầu của bạn trở nên rất nặng để cổ có thể nâng đỡ; 

Mỗi khoảnh khắc qua đi đều là cố sức gắng gượng, 

Bạn đã yếu đến mức không thể nhắc nổi một chiếc muỗng. 


185 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Bạn cảm thấy choáng váng tối tăm, giống như đang bị làm cho 
nghẹt thở; 

Bạn chống cự, cố sức đắm đá vào thứ dường như đang khiến bạn 
khó thở. 

Bạn có thể thấy một thứ ánh sáng lập lòe, như ảo ảnh. 


OM MANI PADME HUM 


Sự tan rã của nguyên tố Đất dẫn đến 
Sự tan rã của nguyên tố Nước vào trong nguyên tố Lửa. 
Bạn cảm thấy khát; 
Lưỡi khô rút lại. 
OM MANI PADME HUM 
Những dòng sau đây là cách nói nhẹ nhàng để báo 


người đó biết rằng họ đang dần chết. 


Bạn có cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề không? 
Nguyễn tố Đất trong cơ thể bạn 
Đang tan rã vào nguyên tố Nước. 


OM MANI PADME HUM 


Bạn có đang cảm thấy khát và cơ thể mắt nước không? 
Nguyên tố Nước đang tan rã vào nguyên tố Lửa. 


OM MANI PADME HUM 


Bạn đang run lên có phải không? Bạn có cảm thấy lạnh không? 
Nguyên tố Lửa đang tan rã vào nguyên tố Khi. 


OM MANI PADME HUM 


186 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Hơi thở của bạn sẽ sớm trở nên nặng nhọc; 

Như sức nặng của một dãy núi đang đè lên ngực, 

Sẽ trở nên khó khăn hơn đề thở vào 

Nhưng bạn vẫn còn có thể thở ra. 

Đừng hoảng sợ, 

Không có bắt cứ thứ gì đang đè lên bạn. 

Đó là sức nặng của những nguyên tố trong cơ thể bạn, chúng 
đang dần tan rã. 


OM MANI PADME HUM 


Kế đến, bạn sẽ cảm nhận như thể bị bao trùm bởi bóng tối. 
Mọi thứ xung quanh đều tối đen. 

Đừng hoảng sợ. 

Ý thức của các giác quan bên ngoài— 

Là mắt, tai, mũi, v.v... — đang tan rã. 


OM MANI PADME HUM 


Bạn sẽ tiếp tục tưởng như mình đang rơi xuống từ nơi rất cao. 
Đừng hoảng sợ, 

Trong không gian này, bạn chẳng thể rơi được. 

Chỉ là Thân xác và Tâm thức bạn đang dần dần chia tách. 

Bây giờ, chính là lần đầu tiên, 

Tâm bạn sẽ kinh nghiệm sự độc lập, không còn phụ thuộc vào 
Thân thể. 

Đây là những gì Tâm cảm nhận được 

Khi nó không còn bị giới hạn bởi Thân xác. 


OM MANI PADME HUM 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 


187 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


{tên của người sắp chết}, 

Đừng bận Tâm vào những điều thất bại hoặc chưa hoàn thành 
trong đời này, 

Hoặc những điều ước muốn làm được; 

Sẽ không có hồi kết cho những nỗ lực thế gian. 


OM MANI PADME HUM 


Đừng lo lắng về người thân và bạn bè, họ rồi sẽ ổn thôi. 

Và dù sao, bây giờ bạn cũng không thể làm cho họ được nữa. 
Đừng suy nghĩ về những tài sản; 

Đừng suy nghĩ về việc bạn sẽ thương nhớ bao nhiêu với cuộc 
sống này, 

Những căn nhà, những chiếc xe ô tô, bộ sạc điện thoại, thẻ nhớ 
USB và v.v... 


OM MANI PADME HUM 


Bạn sẽ sớm trải nghiệm những luồng ánh sáng cầu vòng. 
Những luồng sáng này sẽ xuất hiện bất chợt, hãy nên nhớ: 
Đó không gì hơn là những màu sắc, 

Tắt cả hóa hiện, 

Chính là sự diễn bày của Tâm bạn. 


OM MANI PADME HUM 


Những gì bạn nói vào thời điểm này sẽ tùy thuộc vào 
giáo huấn mà người sắp chết đã được nhận trước đó. Nếu 
người sắp chết đã được biết về Tam Thân theo truyền 
thống Đại Toàn Thiện /Mahasandhi], thì thay vì nói 'sự diễn 


bày của Tâm', hãy nói “sự diễn bày của Tam Thân”. Nếu họ 


188 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


chưa được biết về Tam Thân, đừng gây bối rối bằng cách 
dùng các thuật ngữ, họ sẽ không hiểu được. Chỉ cần nói 


“Tâm của bạn. 


Những màu sắc vô lượng như cầu vòng với nhiều hình dạng đang 
bao quanh bạn 

Không giống bắt cứ thứ gì bạn từng thấy. 

Sắc xanh của màu xanh dương, 

Sắc xanh lục của màu lá, 

Sắc đỏ của màu đỏ, 

Những màu sắc đều sống động và mãnh liệt không thể tưởng 
tượng được. 

Bởi vì bạn không còn bị giới hạn bởi bộ lọc từ đôi mắt vật lý. 

Bây giờ bạn có thể nhận thức được tất cả những màu sắc chưa 
từng đặt tên, 

Những màu này không thể trông thấy được khi bạn còn sống. 


OM MANI PADME HUM 


Bạn có thể trông thấy một số hình dạng quen thuộc, 

Giống như hình vuông, tam giác và hình bán nguyệt, 

Nhưng hầu hết đều hoàn toàn khác lạ; 

Bạn chưa bao giờ tưởng tượng có những hình dáng này tồn tại. 


OM MANI PADME HUM 


Mọi thứ bạn trải nghiệm đều có cường độ mãnh liệt, ở mức thô 
thiển 

Bởi vì bạn không còn nhận thức 

Bằng cách sử dụng những bộ lọc là các bộ phận có khả năng tiếp 
nhận từ cơ thể, 

Hoặc cảm nhận bằng sự tưởng tượng của mình. 


189 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Không có điều gì xen giữa bạn và những đối tượng bạn đang kinh 
nghiệm. 


OM MANI PADME HUM 


Đừng sợ hãi trước những màu sắc và hình dạng, 

Hay mức độ cường liệt bạn đang nhận thức về tất cả. 

Chúng không là gì khác ngoài những biểu hiện từ Tâm bạn 
(Tam Thân). 

Không có gì bạn đang thấy và kinh nghiệm thật sự 'ở ngoài kia, 
Tắt cả chỉ là màn trình diễn rực rỡ của Tâm. 


OM MANI PADME HUM 


Hãy đừng sợ hãi. 
Không có gì cần phải hoảng sợ. 


Giờ đây bạn sẽ ngắt đi. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 

Đây là Phật! 

Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết, 

Đây là Phật! 

Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết), 

Đây là Phật! 


OM MANI PADME HUM 
Hãy đừng sợ hãi! 


190 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Đừng chống cự! 

Đây chính là Phật; 

Đây thật là chính bạn! 

Bạn không phải là {tên của người sắp chết). 
Bạn là Phật, 

Hãy đối diện với nó! 

Hãy an nhiên trong bản tánh thật sự của mình! 
Bạn là Phật, 

Đừng xấu hỗ tránh né Phật Tánh của bạn! 
Chính nói 

Đừng cố gắng trốn chạy khỏi trạng thái này! 
Thư giãn và an trú ngay tại đây. 


OM MANI PADME HUM 


Đối với những người còn sống như chúng ta - những 
sinh vật sống”, thì trạng thái này được đặt tên là khoảnh 
khắc của cái chết. Trong cõi người, người sắp chết giờ đây 
được xem như đã chết. 

Khi bạn đọc những hướng dẫn này cho người bạn hay 
người thân yêu sắp chết của mình, họ có thể sẽ không nhìn 
thấy giống như những gì bạn hy vọng họ thấy được. 
Nhưng vì chắc chắn là bạn không có khả năng để thấy 
được họ đang trải qua giai đoạn nào của cái chết - môi của 
họ có thể không khô, da của họ có thể không tái nhợt, và 
v.v... - thì cũng hãy đừng cố gắng phân tích hay dự đoán 
họ đã tiến đến đâu trong tiến trình chết; trừ khi bạn là 
một bậc Toàn Giác, bạn sẽ không có khả năng biết được 


chính xác. 


191 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Điều tốt nhất có thể là làm theo các hướng dẫn này, 
chắc chắn bạn sẽ mang lại lợi ích cho họ. 

Hãy lặp lại nội dung này trong một, hai hoặc ba giờ, 
suốt đêm, hoặc hai mươi bốn tiếng. Nếu có một nhóm 
người, hãy thay phiên nhau, để luôn có người ở đó với 
người sắp chết hoặc đã chết trong suốt 24-giờ. Lần lượt 
thay thế giữa việc trì tụng chân ngôn 0M MANI PADME HUM 
(100 hoặc 1,000 biến mỗi lần) và việc đọc những hướng 
dẫn. 

Hãy luôn nhớ nói ra những lời chỉ dẫn một cách yêu 
thương, với trái tìm từ bi tràn ngập Bồ Đề Tâm. 

Nếu bạn biết thực hành quán tưởng bản thân là một vị 
Bổn Tôn /Hộ Phậtj, hãy cảm thấy tin tưởng khi bạn đọc 
những hướng dẫn này và tin chắc rằng bạn đang là Đức 
Kim Cương Tát Đỏa hay Bồ Tát Phổ Hiền hoặc Đức Liên 
Hoa Sinh - Padmasambhava hay Đức Phật A Di Đà. 


2. Bardo Quang Minh Của Pháp Tánh 


Báo Thân 

Sau khi đã lặp lại những hướng dẫn về Pháp Thân trọn 
một ngày, bây giờ bạn sẽ cung cấp cho người chết một số 
thông tin mới. Một lần nữa, những hướng dẫn này nên 
được lặp lại nhiều lần nhất có thể. 

Có thể ở đất nước các bạn, Pháp Luật quy định một xác 


chết phải được hỏa táng ngay sau khi chết - điều này đã 


192 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


được quy định ở nhiều nơi trong thế giới hiện đại. Đừng lo 
lắng, thay vì ngồi bên cạnh xác chết thì ngồi ở nơi người 
chết từng yêu thích nhất là một lựa chọn thay thế tốt, ví dụ 
như phòng ngủ, phòng khách, phòng thu âm, trong vườn 
hoặc bất cứ nơi nào. Nếu không thể ở những nơi đó, hãy 
ngồi bên cạnh một trong những đồ vật yêu thích của 
người chết. Và nếu điều này cũng không thể, thì chỉ cần 
gọi tên họ. 

Theo Phật Giáo, cơ thể chỉ là một vật chứa của Tâm, 
giống như một cái cốc, vì vậy nếu có thể, bạn hãy tiếp tục 
đọc những hướng dẫn này ngay cả sau khi cơ thể của 


người chết đã hỏa táng. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 

{tên của người sắp chết}, 

Ngày hôm qua, bạn đã không thể an trú trong trạng thái Phật tánh 
thanh tịnh, như nhiên, 

Và bạn đã bỏ lỡ cơ hội Giải Thoát. 

Trạng thái Phật Tánh thanh thoát quá xa lạ với bạn 

Đến mức không thể chịu nổi đã khiến bạn bắt tỉnh. 


OM MANI PADME HUM 


Bây giờ bạn đã tỉnh lại sau cơn mê 
Mọi thứ đang trải nghiệm làm bạn khiếp hãi. 
Những cơn giận dữ hung bạo nổi lên lên, 
Dưới những hình dạng và biểu tượng sắc nhọn, hình tam giác vây 
quanh bạn, và 
Những hình thù phẫn nộ cùng thứ âm thanh hỗn độn lắp đầy nhận 
thức bạn. 
193 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Chưa bao giờ bạn thấy hoặc nghe những điều tương tự thế. 
OM MANI PADME HUM 


Những hình thù kỳ quặc với nhiều đầu và khuôn mặt đang bốc 
cháy 

Đầy khắp không gian. 

Một âm thanh lạ rền vang như sắm làm bạn chói tai; 

Nghe giống như một trận mưa đá rất lớn, 

Luồng ánh sáng sắc nhọn như ngàn kim xuyên thủng không gian 
quanh bạn. 


OM MANI PADME HUM 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 

Hãy đừng sợ hãi! 

Đây là sự huy hoàng, là hóa hiện, là những vũ điệu, 
Là những biến chuyển của chính Phật Tánh 

Mà Tâm bạn đã trải nghiệm tại thời điểm chết. 

Bạn sợ hãi bởi vì những kinh nghiệm này quá xa lạ. 
Điều này chưa từng xảy ra với bạn trước đó 

Thì dĩ nhiên bạn sẽ hoảng sợ. 

Nhưng hãy gắng nhớ rằng: đây chính là bản chất của Tâm bạn. 
Đây chính là Phật. 


OM MANI PADME HUM 


Ở giai đoạn này, chúng sinh trong bardo hầu như bất tỉnh. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 


194 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Một lần nữa, bạn đã bỏ lỡ cơ hội được Giải Thoát. 
Bởi không nhận ra rằng những hình tượng hung tợn 
Chỉ là những hóa hiện từ Phật Tánh của chính bạn, 
Bạn ngất đi. 


OM MANI PADME HUM 


Bây giờ bạn đã tỉnh dậy, 

Với vô lượng những màu sắc như cầu vòng, âm thanh và hình 
dạng 

Bạn đang trải nghiệm sự an bình và nhẹ nhàng, 

Như những bình yên sau cơn bão. 

Luồng sáng rực rỡ chói lọi. 

Và bạn tưởng như mình có lại được hình dạng, một 'thân thể'. 


OM MANI PADME HUM 


Những quả cầu ánh sáng cầu vòng tràn đầy khắp không gian. 

Mỗi quả cầu có một vị Phật ngồi chính giữa và vây quanh là chư 
Bồ Tát. 

Từ nơi tim những bậc Thánh siêu phàm này, 

Xuất ra nhiều chùm sáng phóng đến tim bạn, 


OM MANI PADME HUM 


Tất cả những hình thể mới bạn đang thấy trông thật quen thuộc. 
Hãy nhớ, 

Mọi thứ bạn trải nghiệm 

Chỉ là sự hóa hiện của Tâm bạn. 


OM MANI PADME HUM 


Đừng thấy xấu hỗ trước các bậc siêu phàm; 


195 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Tắt cả họ cũng chỉ là Tâm bạn. 
Đừng sợ hãi trước họ; 
Chỉ là Tâm bạn tạo ra những gì đang thấy. 


OM MANI PADME HUM 


Một vài hình thể không được sáng và đẹp. 

Những tông màu mềm mại, dịu nhẹ thu hút bạn, 

Bạn bị lôi cuốn bởi sự điềm tĩnh và an dịu của họ. 

Họ được bạn hoan nghênh hơn những hình tướng hung dữ với 
ánh sáng rực rỡ. 


OM MANI PADME HUM 


Đừng để những hình ảnh nhẹ nhàng lừa dối bạn! 

Đừng cảm thấy thoải mái khi gần họ! 

Nếu không họ sẽ nhanh chóng biến đổi 

Thành tất cả những cảm xúc tiêu cực quen thuộc của bạn, 
Như giận dữ, đố ky và tham lam. 

Bị thu hút bởi những hình tướng bạn thấy nhiều cảm tình hơn 
Là vì bạn đã quá quen thuộc với những cảm xúc của mình. 


OM MANI PADME HUM 


Hầu hết chúng ta thích bám víu vào những gì đã quen 
thuộc. Cho dù những cảm xúc thường trải nghiệm do thói 
quen đem lại có thể gây đau đớn đến mức khốn khổ, 
nhưng cảm giác này là quen thuộc và khiến ta dễ chịu 
phần nào. Thông thường, chúng ta thà trải nghiệm nỗi đau 
đã được biết đến hơn là không có trải nghiệm nào cả - 


Tâm giống như mắc phải chứng khổ dâm. Đây là lý do tại 


196 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


sao trải nghiệm sự “không giới hạn' sau khi Thân xác chết 
đi trở nên quá sức chịu đựng. 

Cảm xúc giúp chúng ta cẩm nhận; chúng ta cảm thấy 
mình đang sống, cảm thấy mình tồn tại, và cảm thấy rằng 
mình có-thể-cảm-nhận. Thiền Định là biện pháp áp dụng 
để chế ngự cảm xúc của chính mình, là cách thực hành sự 
'không giới hạn”, không để bị “cuốn theo' hoặc 'vướng vào” 
suy nghĩ và cảm xúc. Tôi sử dụng những từ như “bị vướng 
mắc' hay “bị mê đắm' vì nó có hiệu quả tiêu diệt cơn đau 
[Äo tưởng] của những trải nghiệm “không giới hạn' - nghe 
có vẻ lạ phải không? Nhưng thực tế, khi chúng ta vướng 
vào suy nghĩ của mình, chúng ta phải chịu đựng nỗi đau. 
Dù vậy, chúng ta thích nỗi đau đó bởi vì nó làm bản thân 
có cảm giác được sống, và chúng ta thà chịu đựng nỗi đau 
từng biết đến hơn là mạo hiểm đón nhận một trải nghiệm 
mới không hề có cảm giác đớn đau. 

Về cơ bản, tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác 
đều là những kẻ bạo dâm. Đây là lý do tại sao chúng ta 
cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với những màu sắc, hình 
thể và hình dạng ít hung tợn, không quá rực rỡ và không 
mấy khác thường được thấy trong giai đoạn này, và đây 
cũng là lý do chúng ta mong mỏi được gần gũi hơn với 


những đối tượng ấy. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 
Đừng bị cuốn hút bởi những hình ảnh mờ ảo, dịu nhẹ! 


197 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Hãy tập trung vào những màu sắc sáng rỡ nhất và những hình thể 
sống động nhát. 

Luồng sáng sẽ phóng ra từ một trong những hình thể sáng chói 
Và xuyên thấu vào mắt bạn. 

Hãy vui sướng! 

Quy phục trước ánh sáng! 

Cầu nguyện trước ánh sáng! 

Và luôn luôn nhớ rằng: 

Tất cả mọi thứ nhìn thấy không có gì khác ngoài Tâm của chính 
bạn. 


OM MANI PADME HUM 


Tiếp tục quy hàng trước ánh sáng rực rỡ. 

Quy hàng trước thứ ánh sáng này nhiều lần. 

Dần dần, tất cả những hình thể và ánh sáng rực rỡ phóng tỏa 
Sẽ hòa tan vào những hình tướng mờ nhạt, lôi cuốn kia, 

Và bạn sẽ được Giải Thoát. 


OM MANI PADME HUM 


Lặp lại những hướng dẫn này trong một giờ hoặc hai 
hay ba giờ - số lần lặp lại tùy thuộc vào bạn. Nếu có thể, 
hãy lập lại vào ngày mai, ngày kia; ba, năm hay bảy lần 
mỗi ngày. 


Luôn luôn bắt đầu bằng cách gọi, 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết, 
Một lần nữa, bạn đã bỏ lỡ cơ hội Giải Thoát của mình... 


198 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Nếu có thể, bạn hãy kêu gọi hàng triệu chúng sinh đang 
chết vào thời khắc này. Đều là những chúng sinh trong 
bardo thì dù ở bất kỳ đâu, họ đều có thể nghe thấy bạn vì ý 
thức không còn bị giới hạn bởi thể xác. Nếu bạn đang ngồi 
tại một địa điểm ở London, một chúng sinh trong trạng 
thái trung gian không có thể xác vẫn có thể nghe thấy bạn 
rõ ràng như thể họ đang đứng ngay cạnh bạn. 

Hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ đều là Tâm. Vì vậy, chúng 
sinh trong bardo không cần phải sợ hãi về những hình 
dạng, màu sắc và hình thể mà họ thấy, và họ cũng không 
nên bám chấp vào chúng. 

Đối với một số người, các giai đoạn của bardo xảy ra 
cùng lúc; đối với những người khác, các giai đoạn hiển bày 
dần dần. Nhưng vì bạn không phải đấng Toàn Tri, bạn 
không thể biết được giai đoạn nào chúng sinh trong bardo 
đã đạt tới. Điều tốt nhất bạn có thể làm là cung cấp những 
thông tin cho chúng sinh trong bardo một cách nhanh 
nhất và nhiều lần nhất có thể, với hy vọng rằng ít nhất một 
số điều bạn nói sẽ giúp ích. Lặp đi lặp lại liên tục giống 
như một loại chính sách bảo hiểm: các hướng dẫn càng 
được lập lại thường xuyên, thì cơ hội để chúng sinh trong 
bardo nghe được nội dung đó ít nhất một lần càng chắc 


chắn xảy ra. 


3. Bardo Nghiệp Của Sự Hình Thành 


Sau ba ngày, hãy đọc: 
199 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 

{tên của người sắp chết}, 

Đừng để bị phân tâm. 

Bạn đã đi lạc lối. 

Bạn đã không nhận ra 

Những hóa hiện của âm thanh, hình dạng và ánh sáng theo cấp 
độ phẫn nộ và yên bình 

Đó là sự hiển bày trực tiếp và từ trong bản tánh của Tâm. 

Vì bạn cố lánh xa trạng thái trần trụi đó, 

Nhận thức của bạn không còn thuần khiết nữa, 

Và những phóng chiếu, những nhận thức của bạn còn nguyên tính 
thô thiên. 


OM MANI PADME HUM 


Bây giờ bạn biết mình đã chết. 

Mặc dù vô cùng mong muốn được sống lần nữa, 

Nguyên nhân và điều kiện cho cuộc sống mới của bạn chưa chưa 
chín mui. 

Thay vào đó, bạn bị vướng vào nhận thức về cái chết. 

Vô số âm thanh nỗ vang dội và những luồng sáng đâm xuyên qua 
Tiếp tục làm bạn khiếp sợ. 

Bạn có thể cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm. 

Tất cả mọi thứ bạn nhận thức đều bát thường và kỳ lạ. 

Tắt cả đều chuyền dịch và thay đổi rất nhanh, 

Bạn không bao giờ có thời gian để làm quen với bắt kỳ một trạng 
thái nào. 


OM MANI PADME HUM 


Mọi thứ bạn kinh nghiệm đều đánh vào những nỗi khiếp sợ trong 
Tâm bạn 


200 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Bạn không có một điểm hữu hạn nào, 
Không có nơi nào để dừng nghị, 
Không có an bình, 

Không nơi nào yên lặng, 

Không có cơ hội nào để suy nghĩ. 


OM MANI PADME HUM 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết), 

Trải qua tất cả những điều này, 

Hãy có gắng nhớ rằng: 

Mọi thứ đều là những hóa hiện của Tâm. 


OM MANI PADME HUM 


Bản Tánh Tâm như bầu trời, 

Không có màu sắc, không hình dạng, không ranh giới, 
Tuy nhiên tri giác” và 'nhận thức' luôn luôn hiện hữu. 
Hãy tin tưởng xác quyết vào bản tánh của Tâm. 


OM MANI PADME HUM 


Hai trạng thái ban đầu của bardo đều không có sự giới 
hạn, vì vậy những khái niệm về thực phẩm hoặc cảm giác 
đói không tồn tại. Nhưng lúc này, người chết đã thật sự 
trở thành một chúng sinh trong bardo, luồng khí lực 
[prana] và Tâm của họ được củng cố, trở nên cụ thể hơn, 
thói quen và những khái niệm về dưỡng chất duy trì sự 
sống như thực phẩm và đồ uống sẽ nhanh chóng được tái 
lập. Và vì không có cơ thể, chúng sinh trong bardo chỉ có 


201 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


thể ăn những mùi hương. Đây là lý do tại sao chúng ta đốt 


'sur và dâng cúng phần khói cho người chết. 


Dâng Cúng Sur 

'Sur là một nghi lễ tâm linh truyền thống cho người 
chết. Khoảng ba ngày sau khi chết, người thân và bạn bè 
sẽ đốt thực phẩm chay gọi là cúng Sur. Người Tây Tạng 
đốt lúa mạch rang, nhưng bạn có thể đốt bất kỳ loại thực 
phẩm chay nào bạn thích, ngay cả một chiếc bánh quy. 
Hãy hình dung từ khói của lễ cúng Sur sẽ hóa hiện ra vô số 
của cải, thực phẩm, đồ uống, nơi trú ẩn, phương tiện giao 
thông, v.v. Nhân số lượng lên gấp nhiều lần và ban phước 
cho các lễ vật, sau đó hiến dâng công đức cho niềm an lành 
của người chết và tất cả chúng sinh. 
Lý tưởng nhất, hãy quán tưởng tự thân mình là Đức Quán 
Thế Âm, hoặc bất cứ vị Bổn Tôn an bình nào bạn thích. 
Chúng sinh trong bardo sẽ run rẩy, lo lắng và sợ hãi, vì vậy 
hãy hình dung bản thân bạn là một vị có hình tướng an 
bình và rất từ bi để tạo ra một bầu không khí an dịu. Đọc 
tụng OM AH HUNG vài lần và rảy nước để ban gia trì cho 
cúng phẩm. 
Trong lúc thực hành, nếu vì bất kỳ lý do gì khiến bạn 
không thể đọc thành tiếng, thì hãy thầm đọc. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 


202 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Hãy ăn thức ăn này đến khi bạn thấy nol 

Tận hưởng mọi thứ được dâng cúng đến khi Tâm bạn thỏa mãn. 
Đừng khao khát cuộc sống. 

Đừng ham muốn những gì bạn đã bỏ lại phía sau. 


Thay vào đó, hãy suy nghĩ về vị Đạo Sư của bạn. 

Hãy nghĩ về vị Hộ Phật. 

Hãy nghĩ về cõi thanh tịnh của chư Phật. 

Hãy nghĩ về cõi Phật nơi Đắng Vô Lượng Quang, chính là Đức 
Phật A Di Đà trú ngụ. 

Và lặp lại danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lặp đi lặp lại. 


» Nếu bạn thích thực hành mở rộng hơn một chút, pháp cúng đường Sur theo dòng 


truyền Chokling Tersar sẽ rất dễ tiến hành. Bản tiếng Anh có thẻ tải miễn phí từ: 





https://Ihaseylotsawa.org/texts/karsur-and-marsur 


Đức Phật A Di Đà 

Đức Phật A Di Đà đã lập một số bổn nguyện cực kỳ 
mạnh mẽ trong những kiếp Ngài còn là một vị Bồ Tát. Đó 
là những ước muốn và ý nguyện ví dụ như chỉ cần nghĩ 
đến Ngài hoặc trì niệm danh hiệu của Ngài, thì tất cả 
chúng ta có thể lập tức tái sinh vào cõi Tịnh Độ của Ngài 
ngay sau khi chết. Vì vậy, hãy tiếp tục nhắc nhở chúng sinh 
trong bardo về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. 


Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 
{tên của người sắp chết}, 

Để khẩn cầu Đức Phật A Di Đà, hãy niệm: 

Nam Mô A Di Đà Phật [NAMO AMITABHA] 

hoặc là 

OM AMI DHEVA HRI 


203 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thành Tâm cầu nguyện đến Đức Phật A Di Đà, 

Cầu nguyện Đức Quán Thế Âm và Đạo sư Liên Hoa Sinh, Pema 
dungne. 

Khơi dậy niềm chí tâm mãnh liệt hướng về chư Vị Phật, 
Không chút mảy may nghỉ ngờ. 

Trong khoảng thời gian đủ lâu, hết lần này đến lần khác, 
Hướng về trạng thái đạt được Phật Quả như chư Phật; 
Hãy khao khát tái sinh về cõi Phật toàn hảo. 

Bằng cách cầu nguyện thật chân thành và chí tâm, 

Bạn sẽ được tái sinh vào cõi của Đức Phật A Di Đà; 
Hãy vui sướng lên. 

Đừng hoảng sợ. 

Thư giãn. 

Hãy tự tin, 

Và củng cố niềm tin chí thành bắt suy chuyển. 


Kế tiếp: 

Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 

{tên của người sắp chết}, 

Bạn đã không tập trung, 

Bạn đã không tự thôi thúc mình hướng về cõi Phật A Di Đà, 
Vì vậy, bây giờ bạn sẽ bị cuốn vào tử cung. 

OM MANI PADME HUM 

Này Con Trai hay Con Gái của Gia Đình Cao Quý, 

{tên của người sắp chết), 


Hãy hết lòng và chăm chú lắng nghe. 


OM MANI PADME HUM 


204 


Những Chỉ Dẫn Về Bardo 


Nếu bạn thấy gỗ chất thành đống, 
Hoặc hang động, hay những nơi âm ướt, âm u, tối tăm, 
Hãy thật cần thận! 


Nếu bạn tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng dễ chịu, 
hay một biệt thự, 
Hãy thật cần thận! 


OM MANI PADME HUM 


Đừng thèm muốn những nơi như vậy; 
Đừng lao về phía đó. 
Đừng đưa ra những quyết định vội vàng. 


OM MANI PADME HUM 


Thay vào đó, hãy ước muốn được tái sinh trên trái đất như một 
con người. 

Tha thiết được kết nối với Lời dạy của Đức Phật, với Phật Pháp, 
Và khao khát được sinh ra ở một vùng đất 

Nơi những lời dạy của Đức Phật được tự do trao giảng. 

Tạo cho bạn động cơ và khát vọng như vậy, hết lần này đến lần 
khác 

Và thêm lần nữa. 


OM MANI PADME HUM 


Cố gắng giữ bình tĩnh; 
Nếu bạn quá kích động, hãy tự mình trấn tĩnh. 


OM MANI PADME HUM 


Như tôi đã đề cập trước đó, bạn sẽ được tái sinh thành 
205 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


⁄ 


một bé gái nếu bạn cảm thấy ghen ty với người mẹ và có 
ham muốn với người cha, và tái sinh làm một cậu bé nếu 
bạn cảm thấy ghen ty với cha và ham muốn với người mẹ. 

Những hành giả Kim Cương Thừa nên quán tưởng cha 
mình là Đức Liên Hoa Sinh hay vị Hộ Phật bạn thường 
thực hành và quen thuộc nhất, còn mẹ bạn là Đức Bà 
Yeshe Tsogyal hoặc người phối ngẫu của vị Hộ Phật riêng 
của bạn. 

Hãy buông bỏ cảm giác ham muốn hoặc ghen ty, oán 
giận với một trong hai hoặc cả cha và mẹ bạn, thay vào đó, 
cảm nhận niềm vui sướng và kính tin với Đức Đạo Sư Liên 


Hoa Sinh và Đức Bà Yeshe Tsogyal, rồi tiến vào tử cung. 


206 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc 
Người Sắp Chết 
Và Người Đã Chết 


,“ˆA 2A 
~_ 


"Khoan bước vội!"- 

Và, trong giây phút chờ đợi, 

“Đức Phật mở lòng từ bi!Ẻ° 
Shayo 


Phương cách nào khéo léo nhất để ứng phó với một người 
lớn tuổi, không phải là người thực hành Phật Pháp và mỗi 
ngày đều tỏ ý muốn chết? 

Tốt hơn là không nên gây mâu thuẫn hoặc tranh luận 
với họ. Thử trì tụng hoặc hát 0M MANI PADME HUM bất cứ khi 
nào bạn có thể, một cách ngẫu hứng, tương tự bạn cũng có 
thể ngân nga hay huýt sáo giai điệu. Đừng trực tiếp hát 
nhắm vào họ. Hãy làm như thể họ tình cờ trộm nghe thấy 


bạn hát. Về lâu dài, dù việc hát của bạn có làm phiền họ 


207 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


hay không cũng không còn quan trọng nữa. Việc họ đã 
nghe thấy âm thanh của chân ngôn nghĩa là họ đã tạo 
được kết nối với Phật Pháp và cuối cùng, kết nối đó sẽ 
giúp ích. Nếu họ thích tiếng hát của bạn, điều đó cũng tốt. 
Dù bằng cách nào, cả hai phản ứng của 'thích' và không 
thích' chính là những dấu hiệu của việc tạo thành một kết 
nối. 

Nói với người đó rằng trong hoàn cảnh của họ, việc 
khao khát cái chết là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cũng nên 
gợi ý rằng, khi muốn cái chết xảy ra, họ nên thiết lập một 
ước nguyện mạnh mẽ để được tái sinh tốt đẹp và có khả 
năng giúp đỡ được nhiều chúng sinh ví dụ như con người, 


động vật, môi trường thiên nhiên v.v... 


Tôi nên nói gì với một người theo Đạo Cơ Đốc, người này 
tự cho bản thân mình là người xấu và sẽ kết thúc cuộc đời 
ở địa ngục? 

Bạn nên khuyến khích họ cầu nguyện đến vị Thần của 
họ và cầu xin sự tha thứ. 

Bạn cũng có thể trì tụng 0M MANI PADME HUM một cách 


ngẫu hứng (như trên). 


Tôi nên làm gì khi người sắp chết bắt đầu thấy những linh 
kiến đầy sợ hãi như thấy ma quỷ v.v...? 

Nói với họ rằng Tâm của họ đang giở những trò dối lừa, 
sau đó trì tụng minh chú 0M MANI PADME HUM hoặc các chân 
ngôn tổng trì /dharani] khác. 


208 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


Tôi nên làm gì nếu người sắp chết không nhận ra được 
những gì đang xảy ra và tiếp tục muốn trò chuyện về các 
vấn đề không đầu không cuối? 

Bạn nên trò chuyện với họ. Bằng cách đó, bạn có thể lấy 
lòng người sắp chết, điều này cho bạn cơ hội xen những 
thông tin hữu ích về Bồ Đề Tâm vào cuộc trò chuyện. Bạn 
cũng có thể giới thiệu với họ về chân ngôn với 0M MANI 


PADME HŨM. 


Tôi nên làm gì nếu người sắp chết có ý chí sống rất mạnh 
mẽ và không thể có tâm buông xả vào lúc chết? 
Dù người đó có ý chí sống mạnh mẽ đến đâu, cũng 


Z 


không gì có thể ngăn được cái chết. Khát khao được sống 


( 


hoặc có “ý chí mạnh mẽ được sống' là dấu hiệu cho thấy 
người đó không chấp nhận cái chết, điều này có thể làm 
tăng thêm sự đau khổ của họ. Mặt khác, khi những nguyên 
nhân và điều kiện đã hội tụ buộc cái chết sắp diễn ra, nếu 
như sinh khí của họ vẫn còn nguyên vẹn và không bị hao 
tổn, thì ý chí sống mạnh mẽ có thể giúp đem họ trở lại 
cuộc sống. Nói cách khác, điều này có thể xảy ra nếu như 
sinh lực của họ không bị tổn hại. Đây là lý do tại sao việc 
thực hiện các nghi lễ để tăng cường và kéo dài cuộc sống 
thì luôn luôn tốt, nhưng phải trong hoàn cảnh phù hợp 
mới có sức mạnh để đưa một người gần chết trở lại cuộc 
sống. 

Nếu bạn không phải là một hành giả Kim Cương thừa, 


209 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bạn có thể đọc lớn tiếng một bản kinh, chẳng hạn như 
Kinh Thọ Mệnh và Tuệ Giác Vô Biên. 


* Kinh Thọ Mệnh và Tuệ Giác Vô Biên www.lotsawahouse.org/words-ofthe- 
buddha/sutra-boundless-life 





Những hành giả Kim Cương Thừa đã thọ nhận các quán 
đảnh có liên quan có thể trì tụng chân ngôn của ba vị Bổn 
Tôn chủ về gia trì thọ mệnh lâu dài, hoặc tiến hành nghỉ lễ 
Đức Vô Lượng Thọ hay Đức Tara Tôn Quý, ví dụ như Pháp 
Chimé Phagmé Nyingtik. 


» Nếu bạn đã nhận được quán đảnh Chimé Phagmé Nyingtik, hãy tiến hành theo 
nghi quỹ thực hành mà Đạo sư Kim Cương thừa đã ban cho bạn. 


Làm những việc thiện nhân danh người sắp chết cũng 
mang lại lợi ích. 

Bạn có thể thực hành phóng sinh theo nghỉ quỹ Tăng 
Trưởng Thọ Mệnh và Thịnh Vượng:Phương Pháp Thực 
Hành Phóng Sinh trước tác bởi Đức Jamyang Khyentse 
Wangpo, nội dung được đề cập ở trang 287. 

Bạn có thể hứa nguyện trở thành người ăn chay, lý 
tưởng nhất là trường chay trong suốt quãng đời còn lại, 
hoặc nếu không thì ít nhất bạn phải thực hiện trong một 
khoảng thời gian nhất định, như một ngày, hoặc một tuần, 
hoặc một tháng, hoặc một năm. 

Bạn có thể ủy thác, mua hoặc cho xây dựng những tôn 


tượng hoặc vẽ tranh Đức Phật Vô Lượng Thọ hay Đấng 


210 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


Tara Tôn Quý. 


Thậm chí bạn có thể xây dựng một ngôi chùa. 


Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ một người sắp chết nhưng 
người này đang bị sốc vì cái chết diễn tiến quá bất ngờ và 
quá nhanh? 

Nếu người sắp chết là Phật tử, hãy nhắc nhở họ về Đức 
Phật, Phật Pháp, Tăng Đoàn và đọc to tất cả các hướng dẫn 
về bardo cho họ, đặc biệt nếu họ thực hành theo Kim 
Cương Thừa. 

Nếu họ không theo Đạo Phật, chỉ cần yêu thương, quan 
tâm và dành toàn bộ sự chú tâm của bạn cho họ. Bạn sẽ có 
nhiều thời gian để đọc các hướng dẫn bardo cho họ sau 
khi chết, bạn cũng có thể tạo nên công đức bằng cách làm 


những việc tốt nhân danh họ. 


Rinpoche có nghĩ rằng việc có niềm tin tôn giáo về những 
gì xảy ra sau khi chết sẽ giúp trấn an người sắp chết hay lại 
khiến họ sợ hãi hơn? 

Nó phụ thuộc vào bản chất của niềm tin tôn giáo đó. 
Việc nghe về Nền Tảng Của Sự Giải Thoát (trang 76) là nội 
dung vô cùng khích lệ đối với một Phật tử đang hấp hối, 
bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng thời điểm cái chết xảy 
đến là cơ hội to lớn để chúng ta thức tỉnh và đạt được giải 


thoát. 


211 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Một Tín đồ Công Giáo sắp chết có nên được khuyến khích 
cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria không? 

Một đấng siêu phàm và thánh thiện thường là hình ảnh 
phản chiếu những điều tốt lành của chính bạn, và mong 
muốn cầu nguyện đến một vị Thánh là hình thức quy phục 
và thực hành hạnh khiêm nhường. Khi cầu nguyện, chúng 
ta đặt niềm tin vào một ai đó hoặc một điều gì đó thiêng 
liêng và cao thượng hơn mình. Loại niềm tin này là một 
phẩm chất rất tốt của con người, nhưng không phải tất cả 
mọi người đều sở hữu kiểu niềm tin này. Khi cầu nguyện, 
sự khiêm nhường, lòng sùng kính và niềm tin chân thật 
của chúng ta hướng về bậc siêu phàm được phản chiếu 
ngược lại chúng ta dưới hình tướng của chư Phật, chư Bồ 
Tát và chư vị Hiền Thánh, những vị Thánh như Đức Trinh 
Nữ Maria. 

Đối với người Công giáo, bà Mary biểu hiện cho sự bình 
lặng và lòng bi mẫn dịu dàng, cả hai đều là những phẩm 
tính rất tốt, là trạng thái cần phải duy trì trong Tâm khi 
bạn chết. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ đề nghị bạn bất cứ 
điều gì khác, vì việc cầu nguyện đến Đức Trinh Nữ Maria 


đã là một ý tưởng rất tốt rồi. 


212 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 





Đức Mẹ Đồng Trinh Mary 


213 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thật khó để biết khi nào một người sắp chết - là hành giả 
thực hành theo Phật Giáo - cần được nhắc nhở về việc 
thực hành của họ hay liệu im lặng sẽ tốt hơn? Đôi khi tôi 
cảm thấy ngại khi làm bất cứ điều gì vì tôi không muốn làm 
phiền hoặc quấy nhiễu người sắp chết. Rinpoche có thể 
cho tôi vài lời khuyên được không? 

Vâng, rất khó. Tuy nhiên, nói chung, những gì bạn nói 
không quan trọng bằng động cơ của bạn. Vì vậy, hãy cố 
gắng khơi dậy một động cơ tốt và thuần khiết, sau đó cố 
gắng hết sức để truyền sự khích lệ và những hướng dẫn 
cho họ. Và phải thật nhạy cảm - tốt nhất là không làm 
phiền ai đó trong khi họ sắp chết. 

Những người chăm sóc thường có sự đồng cảm và có 
trực giác tốt, như vậy sẽ có thể đọc được những phản hồi 
của người sắp chết và điều chỉnh những gì cần làm cho 
phù hợp. Nhưng ngay cả khi người sắp chết cảm thấy khó 
chịu hay không muốn nghe hoặc không chấp nhận rằng họ 
thật sự sắp chết, bạn cũng không nên thận trọng quá mức 
- bởi vì giờ phút này không phải thời điểm để lo lắng về 
cách làm tư tưởng chính trị sao cho đúng đắn. Nếu bạn 
biết chắc, không với chút nghỉ ngờ nào rằng người đó sắp 
chết, bạn nên nói với họ. Tuy họ sẽ cảm thấy khó chịu, lời 
khuyên của bạn về những gì họ nên làm khi chết và trong 
bardo sẽ giúp họ nhiều hơn bất cứ điều gì họ từng nghe 
trước đây. Nhưng cần phải can đảm để truyền giao loại 


thông tin này, đó là lý do vì sao một động cơ thanh tịnh, 


214 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


ngôn ngữ cơ thể, thái độ và thậm chí cả giọng điệu của bạn 


đều rất quan trọng. Tất cả đều sẽ hữu ích. 


Làm thế nào để tôi đối phó với những cảm giác nhập nhằng 
của chính mình (đau buồn, thù hận, buồn bã, thèm muốn 
có được vật chất từ người thân yêu) và cảm xúc căng thắng 
(thương chấn mạnh mẽ) khi tôi cố gắng giúp một người 
sắp chết thông qua sự thực hành của mình? 

Đây là lý do vì sao việc điều chỉnh động cơ của bạn là 
rất quan trọng. Bạn có thể không cảm thấy rõ ràng về bất 
cứ điều gì, nhưng nếu bạn được thúc đẩy bởi tình yêu 
thương, lòng từ bi và đặc biệt là Bồ Đề Tâm-tuy cảm thấy 
chưa đạt được mức độ sâu rộng, nhưng bất cứ điều gì bạn 
làm đều sẽ giúp ích. 

Nếu bạn là một Phật tử, tôi khuyên bạn nên suy ngẫm 
về Tứ Vô Lượng Tâm: tâm Từ ái, tâm Bi mẫn, tâm Hỷ lạc, 
và tâm Buông xả [tâm Bình Đẳng]. Thậm chí, bạn có thể 


đọc tụng bốn tâm vô lượng này như một lời tự nhắc nhở. 


Tôi đã thấy ba người chết và trong mỗi trường hợp, 
khoảnh khắc của cái chết đều rất đau khổ. Tôi thấy không 
có sự buông bỏ, cơ thể giãy đạp, sợ hãi và đầy kháng cự. 
Bác sĩ nói với tôi rằng, mặc dù quá trình một cơ thể ngừng 
hoạt động trông có vẻ đau khổ, nhưng Tâm trí của người 
chết không ghi nhận điều đó. Tôi đã không tin lời ông ta. 
Miêu tả của bạn dường như giống với tiến trình tan rã 


của các nguyên tố trong cơ thể. Nếu bạn nhận thấy điều 


215 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


này đang xảy ra thì đó là lúc họ sắp chết, hãy nắm bắt ngay 


cơ hội để đọc những hướng dẫn ở trang 185. 


Quá trình chết không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, lãng 
mạn và yên bình. Là một người chăm sóc, đôi khi tôi cảm 
thấy sợ hãi, và thật xấu hố khi tôi lại chán ghét những lúc 
cơ thể yếu ớt của người sắp chết bài tiết, mùi thối, v.v... 
Rinpoche có lời khuyên nào giúp tôi đối diện với vấn đề 
này? 

Luôn luôn khích lệ bản thân. Có lẽ, công việc bạn đang 
làm là một dịch vụ tốt nhất mà một người có thể làm cho 
người khác. Quá nhiều người bị bỏ rơi khi chết vì rất ít 
người trong chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm chăm sóc 
cho người sắp chết. Và không có gì đau đớn hay đáng sợ 
đối với một con người hơn là quá trình chết. 

Nếu bạn là một tín đồ Phật Giáo, hãy cầu nguyện với 
chư Phật và Bồ Tát, và thỉnh cầu chư Vị ban cho bạn sức 
mạnh, trí tuệ và lòng bi mẫn để biến mọi thứ bạn làm trở 
nên chính xác với những gì người sắp chết cần và mong 
mỏi. Cũng cầu nguyện rằng, bằng cách nào đó, sự giúp đỡ 
của bạn sẽ giúp cho hạt giống Bồ Đề Tâm được gieo vào 
Tâm trí họ. 

Nhưng đừng cố gắng làm quá nhiều, quá nhanh. Để sẵn 
sàng đề nghị thực hiện việc chăm sóc cho người sắp chết 
là điều cực kỳ dũng cảm, nhưng sẽ mất thời gian để bạn 
quen với mọi thứ mà công việc này đòi hỏi. Hãy thực hiện 
từng bước, bắt đầu từ các bước rất nhỏ. Dần dần, bạn sẽ 


216 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


có được nhiều kinh nghiệm hơn và nếu động lực của bạn 
bắt nguồn từ tình yêu thương, lòng bi mẫn và Bồ Đề Tâm, 


bất cứ điều gì bạn làm chắc chắn sẽ giúp ích. 


Làm thế nào tôi có thể giúp một người sắp chết được điều 
trị bằng các thuốc mạnh, ví dụ như morphin? 

Đọc các hướng dẫn bardo trong cuốn sách này, đặc biệt 
là sau khi người đó đã chết. Morphine thật sự chỉ ảnh 
hưởng đến phần thể xác, vì vậy khi cơ thể chết, nó sẽ ảnh 


hưởng rất ít đến Tâm của họ. 


Công việc của tôi là chăm sóc cho người sắp chết. Thông 
thường, người thân và bạn bè khăng khăng muốn ở cạnh 
giường của người sắp chết. Mặc dù họ không có ý gây rối, 
nhưng họ có thể khiến một Phật Tử đang hấp hối khó khăn 
hơn trong việc trì niệm minh chú hoặc đón nhận giáo lý. 
Tôi nên hành xử thế nào với những người này? 

Luôn khéo léo và không bao giờ cố gắng áp đặt bất kỳ 
điều gì lên bất cứ ai. Khoảnh khắc cái chết xảy đến là thời 
điểm vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người. 
Chỉ cần một người trong số người thân hoặc bạn bè của 
người sắp chết sẵn sàng lắng nghe bạn, hãy thử nói với họ 
về bardo. Nhưng nếu không có ai lắng nghe, hãy ngồi một 
nơi riêng tư và đọc các hướng dẫn trong cuốn sách này và 
cầu nguyện, hoặc đọc hướng dẫn Đại Giải Thoát Nhờ Lắng 
Nghe Trong Bardo hay các hướng dẫn bardo mà bạn thích 


nhất. Không có gì và không ai có thể ngăn bạn làm điều đó. 


217 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Thực tế mà nói, trong quá trình chết, truyền thống Tây 
Tạng khuyên chúng ta nên tránh di chuyển hoặc đụng 
chạm vào cơ thể một người, đặc biệt từ phần thắt lưng trở 
xuống. Vì vậy, nếu có thể, hãy cố gắng khuyên người thân 
và bạn bè tập hợp nơi phía đầu của người chết, không nên 


đứng phía chân họ. 


Các dấu hiệu vật lý cho thấy sự tan rã bên trong kết thúc là 
gì? Chúng có tương tự với các dấu hiệu mà bác sĩ nhìn thấy 
sau khi chết không, ví dụ như tử thi bắt đầu co cứng lại? 
Làm thế nào tôi có thể biết khi [Tâm] Thức của người chết 
đã tách lìa khỏi cơ thể họ? 

Các dấu hiệu bác sĩ nhìn thấy cũng có thể giống với các 
dấu hiệu kết thúc quá trình tan rã bên trong. Nhưng quá 
trình chết không phải luôn chỉ có một dạng duy nhất. Và 
nếu có những dấu hiệu dễ nhận biết, chúng sẽ thay đổi từ 
người này sang người khác. Một vị Đại hành giả - người 
nhạy cảm với quá trình chết, v.v.., sẽ có thể biết khi nào thì 
[Tâm] Thức của một người rời khỏi cơ thể. Nhưng đối với 
tất cả chúng ta, gần như không thể chắc chắn được. Trong 
hầu hết các trường hợp, chúng ta phải dựa vào các hướng 
dẫn chung. 

Bạn sẽ biết rằng người đó gần như đã chết hoàn toàn 
sau khi họ ngừng thở, cơ thể lạnh và họ không còn phản 


ứng nào nữa. 


218 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


Sau khi chết, nếu xung quanh vùng tim của xác chết vẫn 
còn hơi ấm, kéo dài khoảng một ngày, đó có phải luôn là 
dấu hiệu cho thấy người chết đang ở trạng thái “tukdam' 
không? Ngay cả khi điều này xảy ra với xác chết của một 
người không phải là hành giả? Hay còn lời giải thích nào 
khác cho hiện tượng này? 

“Tukdam' nghĩa là một hành giả tâm linh đang an trú 
trong trạng thái “định /Samadhi] hoặc 'nhất tâm'. Như vậy 
hơi ấm còn tồn tại xung quanh vùng tim của một người 
không biết thực hành thì không chắc là dấu hiệu của trạng 
thái “định'. Có thể, họ chỉ là đang bị hoảng loạn. 


Có nên đặt một bức hình của Đức Phật hay vị Đạo Sư bên 
cạnh xác chết, và có nên tiếp tục tụng kinh sau khi chết và 
trong bao lâu? 

Có, tất nhiên. Nhưng bức hình không nhất thiết phải để 
trong căn phòng nơi người đó chết - ngày nay, sẽ có thể 
gặp trở ngại nếu người đó chết trong bệnh viện. Thay vào 
đó, bạn có thể đặt bức hình trong phòng ngủ, tại nhà của 


họ và đặt ở đó càng lâu càng tốt. 


Tôi đã được bảo rằng trạng thái Tâm của chúng ta tại thời 
điểm chết là rất quan trọng vì vậy cần nên cố gắng bình 
tĩnh nhất có thể. Bố tôi chết trong đau đớn và tỏ ra rất đau 
khổ. Bây giờ, tôi cảm thấy lo lắng về những gì đã xảy ra với 

ông. 
Có rất nhiều thực hành bạn có thể làm để giúp một 
người thân yêu dường như đã chết trong đau khổ, ví dụ, 
219 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


nghỉ lễ chang chok giúp người chết được tịnh hóa. 

Gia đình của người chết mong muốn, họ có thể tưởng 
niệm cuộc sống của người thân yêu bằng đủ mọi cách. Một 
số người làm tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện, hoặc 
quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện, cung cấp thực 
phẩm và quần áo cho người nghèo, cung cấp nơi trú ẩn 
cho người vô gia cư, hoặc thậm chí quyên góp tiền cho các 
chiến dịch để cứu trái đất hoặc làm sạch môi trường, sau 
đó dành tặng tất cả công đức cho người thân yêu bằng 
cách nhớ nghĩ đến họ. Đây là những ®việc tốt hay “hành 
động đức hạnh”, chúng sẽ thật sự có ích. Điều quan trọng 
cần nhớ là trong Phật Giáo, đức hạnh' luôn được đo lường 
bằng mức độ một hoạt động có thể giúp bạn tiếp cận với 
sự hiểu biết về chân lý. 

Ngoài ra, một cách khác có thể thay thế, nếu hình thức 
kỷ niệm này hấp dẫn với bạn, hãy đặt làm một bức tượng 
Phật. Nếu bạn không đủ khả năng để hoàn thành một bức 
tượng, bạn chỉ cần tải xuống một bức hình đẹp của một 
pho tượng Phật, in ra và treo nó trong nhà. Hoặc bạn có 
thể in vài bản khác để tặng. Hay bạn có thể đọc một số 
giáo lý của Đức Phật, Kinh điển. Bạn cũng có thể ấn tống 
các bản Kinh mà bạn thích nhất và phân phát miễn phí. 
Hoặc, bạn có thể cúng dường cho các vị cư sĩ hoặc tu sĩ 
trong Tăng Đoàn, và cũng có thể đóng góp vào hoạt động 


bảo trì của một Tu viện nào đó. 


220 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 





Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


Nếu thấy thích hơn, bạn có thể làm theo một trong 
nhiều phương pháp truyền thống để tích lũy công đức cho 
người chết như làm lễ cúng đèn bơ, cúng hương nhang và 
hoa tại Bồ Đề Đạo Tràng hoặc núi Ngũ Đài Sơn, hay bất cứ 
nơi nào bạn thích nhất. Bạn có thể xắp xếp thời gian, dành 
ra hai giờ, hai ngày, hay hai tuần để dọn dẹp tất cả rác thải 
nằm trong và xung quanh khu vực các đền thờ, chùa linh 
thiêng. Hoặc bạn có thể tài trợ cho việc học và thực hành 

221 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Pháp của những Tăng sinh để họ có thể dành trọn thời 
gian, cống hiến hết mình cho con đường tâm linh. Đây chỉ 
là những thí dụ về việc tốt bạn có thể làm và còn nhiều lựa 
chọn khác nữa. 

Trên tất cả mọi thứ tôi vừa đề cập, nếu bạn là hành giả 
Kim Cương Thừa, có vô số nghi thức có thể giúp đỡ người 
thân yêu của bạn. Ví dụ, bạn có thể tiến hành lễ tịnh hóa 
chang chok mà tôi đã đề cập, qua thực hành này, ý thức 
của người chết sẽ được hướng dẫn để có một tái sinh tốt 
hơn - thực hành Khorwa Dongtruk theo truyền thống 
Chokgyur Lingpa rất dễ thực hiện. Chang chok có thể được 
thực hiện cho bất kỳ người nào dù họ đã chết cách đây 


hàng ngàn ngàn năm về trước. 


Chang Chok là gì? 


Các giáo huấn của Đức Phật cung cấp những hướng dẫn 
toàn diện cách làm thế nào để đưa nhận thức về nguyên 
nhân, điều kiện và kết quả vào phần thực hành. Về cơ bản, 
Nhân, Duyên và Quả không bao giờ lạc khỏi bản chất của 
Tánh Không. Như Đức Phật đã nói, mọi thứ đều do Nhân 
và Duyên, và mạnh mẽ nhất trong tất cả các Nhân và 
Duyên chính là Ý Định, là Tâm ý của bạn. 

Một Tâm thức hiện đại đầy hoài nghi, mơ hồ về những 
biểu hiện rộng lớn vô tận của Nhân và Duyên, rất có thể ẩn 


chứa khá nhiều mối nghi về nghi lễ chang chok. 


222 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


Những bạn có tâm hồn ngây thơ và trong sáng như trẻ 
con có thể thích thú và chiêm ngưỡng một tòa lâu đài cát 
như thể đó là thật. Nhưng một người với Tâm tỉnh vị, 
chín chắn, tính toán, trưởng thành, thì khả năng lớn là 
người này sẽ gạt bỏ tòa lâu đài cát khỏi phạm vi của Tâm, 
bởi vì Tâm của người trưởng thành thường mong mỏi 
những thứ thực tế”. 

Nếu Tâm trí của bạn linh hoạt đủ để cảm thấy hoàn 
toàn thỏa mãn bởi một lâu đài cát, thì thứ gọi là “cái chết” 
có thể đơn giản như di chuyển từ phòng này sang phòng 
khác. Do đó, sẽ dễ dàng cho một người như bạn chỉ cần gọi 
cho người đã chết và yêu cầu họ quay lại để bạn có thể nói 
với họ những gì họ cần biết. Đây là cách mà các hành giả 
thực hành Kim Cương Thừa suy nghĩ. Khi họ tin tưởng vào 
Tánh Không và hiểu được quy luật của Nhân, Duyên và 
Kết Quả, họ có thể sử dụng một phương pháp rất đơn giản 
- một trong vô lượng phương pháp của Kim Cương thừa - 
để triệu tập Tâm thức của người chết đến nơi diễn ra nghỉ 
lễ chang chok. 

Những gì chúng ta làm trong nghỉ lễ chang chok là triệu 
tập Tâm thức của người chết về một hình nhân vẽ trên 
giấy, với chủng tự NRI ở chính giữa. Tên của người chết 
được viết trên cùng một tờ giấy, cùng với tên của nhiều 
người chết khác nếu muốn. Từ không gian của Bồ đề Tâm, 
hành giả Kim Cương Thừa - người làm chủ lễ xuất hiện 


trong hình tướng của vị Bổn Tôn theo một thực hành cụ 


223 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


thể mà họ đang thực hiện - ví dụ Đức Quán Thế Âm hay 
Đức Phật A Di Đà. Hành giả triệu tập thần thức của người 
chết (hoặc nhiều người chết) và thực hiện các nghi thức 
Quy Y và giới nguyện Bồ Tát, sau đó ban cho họ những 
giáo huấn thích hợp và quan trọng nhất trong tất cả, chính 
là ban quán đảnh [Abhisheka]. Sau khi tiến hành dâng 
cúng lần cuối với cúng phẩm là những đối tượng ưa thích 
của các giác quan, ý thức của người chết di chuyển về phía 
tim của vị Bổn Tôn chính trong Mạn-đà-la Đức Quán Thế 
Âm hoặc Đức A Di Đà. 

Đây là cấu trúc của thực hành Khorwa Dongtruk - pháp 
thực hành chang chok theo truyền thống của Tổ Chokgyur 
Lingpa. Có nhiều cách thực hành tịnh hóa chang chok tốt, 
và ngắn khác để lựa chọn, nhưng bạn phải nhận được sự 
quán đảnh thích hợp trước khi thực hành chúng. Hãy hỏi 
người trao quán đảnh của giáo huấn này về phương pháp 
và nghỉ quỹ thực hành. 

Nếu bạn chưa nhận được quán đảnh, hoặc bạn không 
phải là một hành giả Kim Cương Thừa, bạn có thể nhờ một 
vị Lạt Ma, Tăng Ni hoặc Đạo hữu có đủ khả năng thực 
hành pháp này cho người bạn hoặc người thân yêu đã qua 
đời của bạn. Và như tôi đã đề cập trước đó, việc bạn muốn 
giúp đỡ ai bằng cách yêu cầu những nghi thức như vậy 
cho thấy rằng, thông qua bạn, người chết có một liên kết 
gián tiếp với Phật Pháp. Vì vậy, hãy sử dụng liên kết đó 


làm nền tảng, từ đó thỉnh cầu thực hành các nghi thức vì 


224 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


lợi ích của họ cũng như tham gia vào tất cả các hình thức 


hoạt động đức hạnh. 


Bà tôi đã mỉm cười khi qua đời và trông bà rất yên bình. 
Gia đình tôi luôn tin rằng điều này nghĩa là bà đã có một 
“cái chết an lành'. Nhưng cái chết của ông tôi lại khá khác 
biệt và rất đau khổ cho cả gia đình - không giống như một 
“cái chết an lành'. Rinpoche có thể mô tả một “cái chết an 
lành' không? 

Đối với người chết, đôi môi bị nhăn nheo và co lại như 
đang mỉm cười thì chắc chắn không phải là đặc điểm cần 
thiết để gọi là “cái chết an lành. 

Cái chết an lành là cái chết có thể nghe thấy được việc 
trì niệm danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát. 

Cái chết an lành là có ai đó ở bên cạnh để nhắc nhở bạn 
suy nghĩ về hạnh phúc của tất cả chúng sinh và để bạn 
phát khởi những nguyện ước cầu mong cho tất cả chúng 
sinh đều hạnh phúc và không gánh chịu khổ đau. 

Cái chết an lành là có ai đó ở bên bạn để nhắc nhở bạn 
đừng tham lam, hay giữ lấy bất kỳ phần nào của cuộc sống 
này, hoặc tức giận, v.v... 

Một cái chết an lành, theo Phật Giáo, là chết trong bầu 
không khí của Phật, Pháp và Tăng. 

Và một cái chết cực kỳ tốt lành là cái chết được giới 
thiệu về bản tánh của Tâm - Phật Tánh - bởi một hành giả 
có năng lực tại thời điểm chết. 

Nhưng đừng quá vội khi đánh giá cái chết này là “an 


225 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


lành' và cái chết kia thì “xấu, tệ”. Rốt cuộc, cái chết của 
người bạn trông thấy sẽ “tốt hay “xấu' dựa trên những 
nhận thức của chính bạn và như vậy, khái niệm này đã 
được tô vẽ thêm bởi kinh nghiệm, nền tảng giáo dục và 


những định kiến của riêng bạn. 


Các phương pháp điều trị khẩn cấp, như hồi sức tim phổi 
[CPR] hay dùng kích điện để giúp trái tìm hoạt động trở lại, 
sẽ gây thêm những nổi khổ không cần thiết cho người chết 
có phải không? 

Không có cách nào biết được điều này. Trong trường 
hợp khẩn cấp, tốt nhất nên dựa vào lời khuyên của bác sĩ 
về những phương pháp điều trị cần thiết. Mỗi người trong 
chúng ta đều cực kỳ bám chấp vào cuộc sống. Ý chí sống 
của chúng ta thường mạnh mẽ đến mức nếu có một cơ hội 
nhỏ nhất giúp cho cuộc sống kéo dài thêm được chút nữa, 
hầu hết chúng ta sẽ không ngần ngại trải qua những 
phương pháp điều trị kích động khẩn cấp như CPR. Nhưng 
rất khó để đánh giá điều gì thật sự tốt và hữu ích cho một 
người nào đó. 

Phải nói rằng, vì các hành giả thực hành Phật Pháp coi 
trọng việc thực hành hơn tất cả, một hành giả dày dạn sẽ 
xem xét có đáng phải chịu đựng sự khó chịu và đau khổ 
khi trải qua quá trình can thiệp khẩn cấp không hay nếu 
làm như vậy chỉ khiến họ mất thêm một chút thời gian để 


thực hành. Nếu những quá trình này có thể giúp hành giả 


226 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


có thêm vài giây vì họ cần nhìn vào bức ảnh của Đức Phật, 
hoặc vị Đạo Sư của họ, hay để nghe âm thanh của Giáo 


Pháp, hầu hết họ sẽ vui lòng chịu đựng nó. 


Chồng tôi sắp chết và nói rằng, trong một tình huống khẩn 
cấp, anh ấy không muốn được áp dụng các biện pháp hồi 
sức cấp cứu để kéo dài cuộc sống. Tôi có nên tôn trọng ý 
muốn của anh ấy không? 

Nếu người bệnh hoặc người sắp chết có ý thức với một 
“Tâm trí đúng đắn' - nghĩa là nếu họ biết phải trái, có lý trí, 
suy nghĩ rõ ràng và không mắc bất kỳ hình thức tâm thần 


nào - vâng, bạn nên tôn trọng ý muốn của họ. 


Bác sĩ nói rằng các biện pháp điều trị có thể khiến chồng 
tôi thoải mái hơn, nhưng anh ấy kiên quyết không muốn 
trải qua các thử thách đó. Tôi có nên can thiệp nếu các bác 
sĩ cứ cố nài nỉ? 

Nếu Tâm trí người sắp chết tỉnh táo và không có ý định 
vứt bỏ cuộc sống, thì ý muốn của họ nên được tôn trọng. 
Nhưng hãy nhớ rằng có một ranh giới mong manh giữa 
việc muốn áp dụng hình thức trợ tử' - đây không phải 
chọn lựa dành cho Phật Tử, và việc không muốn duy trì sự 
sống bằng những phương pháp nhân tạo, điều này cần 
được tôn trọng. Trong vài trường hợp, một hành giả có 
thể khước từ phương pháp điều trị bởi vì nó sẽ gây trở 
ngại đối với thực hành tâm linh của họ. Vì vậy, chúng ta 


nên đặc biệt tôn trọng những ước muốn của một hành giả. 


227 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Sự cân bằng hợp lý giữa việc cho người sắp chết sử dụng 
morphine để đảm bảo rằng họ không phải chịu quá nhiều 
đau đớn và việc duy trì sự minh mẫn của Tâm trí để họ có 
thể nhận thức rõ ràng nhất tại thời điểm chết thì quan 
trọng như thế nào? 

Điều này còn tùy thuộc. Về quan điểm tâm linh, nếu 
người chết không phải là một hành giả và có những thói 
quen tiêu cực mạnh mẽ, cho dù họ có dùng morphine hay 
không, có khả năng rất lớn là họ sẽ giải thoát tại thời điểm 
chết và tái sinh làm súc vật. 

Nếu có thể, tốt nhất không nên cho người gần chết sử 
dụng thuốc, nó sẽ làm họ choáng váng hoặc đánh gục họ. 
Tốt nhất là thực hiện giống như các hành giả, họ không 
muốn trở nên mụ mị bởi ma túy, mà muốn thật biết 
những gì đang xảy ra khi họ chết. Bằng cách duy trì ý thức 
và nhận thức, họ sẽ có thể nghe bạn bè trì tụng danh hiệu 
của Đức Phật hoặc đọc những hướng dẫn cho thời điểm 
chết, và thậm chí họ có thể nhìn vào bức ảnh của vị Phật 


hoặc Đạo Sư của họ. 


Cầu nguyện quan trọng như thế nào? 

Khi một người gần chết trở nên sợ hãi đến mức hoảng 
loạn, các bác sĩ của bệnh viện thường trấn an họ nhưng 
không có nhiều lựa chọn lắm. Nếu bạn là người mang tâm 
linh và đang chăm sóc một người sắp chết cần được trấn 
an, bạn chỉ cần ở bên giường họ và nói lời cầu nguyện. Cầu 


228 


Câu Hỏi Về Việc Chăm Sóc Người Sắp Chết Và Người Đã Chết 


nguyện luôn mang lại lợi ích rất lớn, bất kể bạn theo 
truyền thống nào. Và thông thường, cũng không có gì khác 
bạn có thể làm. 

Người Anh thường nói, “Giá trị nằm ở ý nghĩ”. Thật 
chính xác! Và cầu nguyện là một việc làm chứa đựng nhiều 
sức mạnh và hiệu quả hơn so với một ý nghĩ thoáng qua. 
Vì vậy, những lời cầu nguyện từ bất kỳ truyền thống nào 
cũng đều có lợi ích. 

Nếu người sắp chết là người Do Thái, Cơ Đốc giáo, Ấn 
Độ Giáo, vô thần, v.v., và bạn là một Phật Tử, không có lý 
do gì để bạn không nên đọc những bài cầu nguyện Phật 
Giáo cho họ. Nếu người sắp chết cởi mở và chia sẻ niềm 
tin tôn giáo của họ với bạn, hãy hỏi trực tiếp nếu họ muốn 
bạn đọc những bài cầu nguyện [cho họ] theo chính truyền 


thống của họ hay không. 


229 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


) 
)ì 
) 


Xử Lý Xác Chết 


Bạn nên làm theo những hướng dẫn đúng với truyền 
thống văn hóa của bạn trong việc xử lý xác chết. Như tôi 
đã đề cập, truyền thống Tây Tạng khuyến nghị không nên 
động vào xác chết trong khoảng thời gian càng lâu càng 
tốt sau khi chết, cũng không nên dịch chuyển. Nếu có thể, 
hãy cố gắng để xác chết ở nơi đó trong ba ngày, hay ít nhất 
vài giờ. Nhưng vì điều này khá khó khăn để thực hiện 
trong xã hội hiện đại, bạn chỉ có thể để cái xác một mình 
từ khoảng một đến hai tiếng. Nếu chỉ được như vậy, cũng 
đừng hoảng sợ. Bạn chỉ cần làm hết sức mình để cơ thể 
không bị ảnh hưởng nhất trong điều kiện thực tế. 

Mọi người thường hỏi tại sao không nên đụng chạm 
vào xác chết. Trong khi còn sống, Tâm trí của bạn dính 


mắc vào cơ thể hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Khi 


230 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


xảy ra va chạm trên trên đường phố, bạn có thể phản ứng 
bằng cách nói điều gì đó với người va vào bạn vì bạn còn 
sống. Nhưng khi một người đã chết, người sống không có 
cách nào biết được người chết có thể phản ứng mạnh mẽ 
như thế nào nếu cơ thể họ bị đụng chạm vào. Và đối với 
người chết, việc xử lý cơ thể cũ của họ có thể là việc cực kỳ 
quấy rối. 

Theo Mật Điển, sự phóng chiếu của Tâm khi chết và sau 
khi chết sẽ tích cực hơn nếu ý thức của bạn rời khỏi thể 
xác ở phần trên - lý tưởng nhất là ở đỉnh đầu, luân xa 
vương miện. Đây là lý do tại sao truyền thống Tây Tạng 
khuyến cáo rằng nửa phần dưới của xác chết không được 
chạm vào và mọi người không nên ngồi hoặc đứng gần 
phía đó. Người thân và bạn bè nên đứng gần phía đầu xác 
chết và lệch sang một bên, không đứng ngay phía trước. 
Đây cũng là lý do vì sao các vị Thầy Tây Tạng khuyên bạn 
nên chạm vào đỉnh đầu của người chết trước khi bất kỳ ai 
khác chạm vào cơ thể. 

Nếu gia đình người chết có tư tưởng cởi mở, bạn có thể 
đề nghị đặt tagdrol lên xác chết - nhưng đây chỉ là gợi ý, 
không nhất thiết là “phải” thực hiện. 


Tagdrol 


“Tagdrol' là phương pháp “giải thoát nhờ xúc chạm 3. 
Nó thường được thực hiện bởi người sống - nhiều người 


luôn giữ tagdrol bên mình như một vật bảo hộ khi họ còn 
231 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


sống - nhưng nó cũng có thể được dùng cho xác chết. Bạn 
không cần phải chết mới đeo tagdrol. 

Nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng phương pháp này, 
bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin cần thiết ở trang 302. Hình 
ảnh của luân xa tagdrol cho bạn sao chép và nhận gia trì ở 
trang 301. 

Đặt tagdrol trên một xác chết sẽ có lợi ích tốt nếu bạn 
có lòng sùng tín và niềm tin thật sự vào phương pháp này. 
Nhưng ngay cả khi người chết không tin vào điều đó hoặc 
chống đối tâm linh một cách hung hăng, nếu người đặt 
tagdrol lên xác chết thực hiện việc này với động cơ đầy 
yêu thương, lòng bi mẫn và Bồ Đề Tâm thì vẫn sẽ có hiệu 


quả tốt. 


Đọc hướng dẫn của Bardo 


Theo truyền thống, người Tây Tạng hướng dẫn người 
chết bằng cách đọc các chỉ dẫn từ Đại Giải Thoát Nhờ Lắng 
Nghe Trong Bardo và các văn bản tương tự. Nhưng điều gì 
sẽ xảy ra nếu người chết không tin vào việc có cuộc sống 
sau khi chết, hoặc thiên đường và địa ngục, hay cả một 
trạng thái bardo? Liệu việc đọc các hướng dẫn bardo 
truyền thống thành tiếng vẫn tạo ra sự khác biệt? 

Khi còn sống, không ai trong chúng ta có thể chứng 
minh một cách khoa học hay kết luận rằng chúng ta sẽ trải 


nghiệm các bardo sau khi chết. Nhưng chúng tôi cũng 


232 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


không thể chứng minh mình thắng cuộc. Hãy tưởng tượng 
điều gì sẽ xảy ra nếu một người bị thuyết phục rằng không 
có chuyện thức dậy sau khi chết, hay bị vây quanh bởi 
những linh kiến hãi hùng như được mô tả trong sách này. 
Vậy thì, thậm chí một gợi ý nhỏ nhất về nơi họ đang ở và 
những gì họ nên làm đều sẽ chẳng được hoan nghênh? 
Nhưng dù cho họ đã tin hay không tin vào bất kể điều gì 
trong cuộc sống, người sắp chết sẽ không có gì để mất mà 
còn có thể đạt được mọi thứ nhờ việc lắng nghe những chỉ 
dẫn này. 

Dù bạn chết như thế nào (dữ dội hay yên bình), dù bạn 
chết ở đâu (trong bệnh viện, tại nhà hay trên đường phố) 
và dù bạn chết ở bất kỳ độ tuổi nào (ở tuổi 90 hay 19), 
một số điều trong các chỉ dẫn này ở giai đoạn cận tử, chết 
và sau khi chết sẽ hữu ích cho bạn - nếu một phần không 
hữu ích, thì phần khác sẽ hỗ trợ bạn. Đây là lý do vì sao 
chúng tôi đọc các hướng dẫn nhiều lần. Người sắp chết có 
thể sẽ không nhận được nó ngay lần đầu tiên hay lần thứ 
hai, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận được. Và trừ khi bạn là 
đấng Giác Ngộ thì bạn mới biết chính xác phải làm gì và 
nên làm điều đó khi nào, chúng ta là những người bình 
phàm và chỉ có thể dựa vào những lời khuyên tổng quát 


này làm chỉ dẫn. 


Nghi Lễ Và Thực Hành Cho Người Chết 


Truyền thống Tây Tạng gợi ý rằng thời gian tốt nhất để 
233 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


giúp đỡ người chết và thực hiện các hoạt động nhân danh 
họ là trong vòng bốn mươi chín ngày đầu sau khi chết. 

Nếu người chết là người thân, hoặc bạn tốt và đặc biệt 
nếu họ là Pháp hữu, điều quan trọng bạn cần làm là: 

- Cúng dường lên chư Phật và Bồ Tát. 

- Tài trợ các nghi lễ thay mặt họ. 

- Trì tụng chân ngôn, và 

- Chính bạn hãy tiến hành các nghi lễ cho họ. 

Nếu bạn là một hành giả Kim Cương Thừa và đã nhận 
được những quán đảnh thích hợp, điều đặc biệt quan 
trọng là bạn hãy thực hiện bất kỳ nghi thức Kim Cương 
Thừa nào bạn quen thuộc cho người chết hoặc sắp chết - 
ví dụ, Đức Hồng Quan Âm Như Lai và Đức A Súc Bệ Phật. 

Bạn cũng có thể cúng dường ánh sáng nhân danh người 
chết tại những nơi linh thiêng như Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu 
muốn, bạn có thể dâng hương hoặc hoa, v.v... 

Bạn cũng có thể: 

- Thực hành phóng sinh (xem trang 287). 

- Cúng dường ánh sáng từ đèn bơ hoặc nến. 

- Phát nguyện ăn chay, lý tưởng nhất là cả cuộc đời, 
hoặc ít nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. 

- Ủy thác, mua hoặc xây dựng tôn tượng hoặc vẽ tranh 
của Đức Phật A Di Đà hay Phật Mẫu Tara Tôn Quý. 

- Xây dựng một ngôi Chùa. 

Nếu bạn muốn, khi đọc hướng dẫn, bạn hãy bao gồm 


tên của những người chết khác mà bạn nghĩ có thể được 


234 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


lợi lạc từ những thông tin này. 


Phowa 


Người Tây Tạng thường yêu cầu một Lạt Ma hoặc một 
tu sĩ nam hay nữ tiến hành phowa cho người vừa qua đời. 
Nhưng liệu nghi lễ phowa có giúp được gì không nếu 
người chết không phải là người thực hành tâm linh? 

Giáo huấn Kim cương thừa nói rằng phương pháp 
phowa theo Mật điển có thể giúp người chết cho dù họ có 
thực hành tâm linh hay không, nhưng nghỉ thức sẽ có 
nhiều sức mạnh hơn nếu người chủ trì buổi lễ có sự xác 
quyết và niềm tin mạnh mẽ vào thực hành. Nếu bạn là một 
Phật Tử, việc bạn tỏ ra lo lắng cho sự an lành về mặt tinh 
thần của người chết và sẵn sàng tổ chức các nghi lễ và 
thực hành vì lợi ích của họ, điều này cho thấy họ có mỗi 
liên hệ với con đường này - vì vậy hãy sử dụng kết nối đó. 

Không có lý do gì lại không nên tiến hành các nghỉ lễ 
như vậy dưới hình thức ẩn danh. Trợ giúp ẩn danh 
thường là việc tốt nhất. Ngày nay, tiền được trao cho các 
tổ chức và hội từ thiện để chuyển cho người nghèo, những 
người thậm chí hiếm khi biết danh tính ân nhân của họ, 


nói chi đến việc gặp gỡ. 
Cúng Sur 


Theo truyền thống, Sur được thực hiện mỗi ngày trong 


235 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


ba ngày sau khi chết, hoặc trong một tuần, hoặc tốt nhất, 


mỗi ngày trong bốn mươi chín ngày (xem trang 202). 


Thực Hành Phóng Sinh 


Phật Tử thực hành hai loại tích lũy: tích lũy Công Đức 
và tích lũy Trí Tuệ. Công Đức được tích lũy thông qua các 
thực hành như bố thí, trì giới, tỉnh tấn, v.v... và Trí Tuệ 
được tích lũy thông qua thực hành thiền định và các hoạt 
động như lắng nghe và suy niệm. Điều này nghĩa là trong 
sáu Ba La Mật, có ba cách để tích lũy Công Đức, hai cách để 
tích lũy Trí Tuệ và cả hai loại tích lũy đều đòi hỏi Ba La 
Mật từ thực hành Nhẫn Nhục. 

Sự tích lũy Trí Tuệ và Công Đức phụ thuộc lẫn nhau và 
không thể thiếu trên con đường của Đạo Phật. Chẳng hạn, 
ở cấp độ trần tục nhất, nếu không có Công Đức [phước 
báu], chúng ta sẽ thiếu phương tiện để nghe, nghiên cứu 
và chiêm nghiệm Phật Pháp; và nếu không có Trí Tuệ thì 
ta chỉ có thể tích lũy Công Đức [phước báu] trong một 
khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu bạn thiếu Trí Tuệ, bạn sẽ 
không bao giờ có thể biến một lễ vật khá bình thường - 
chẳng hạn như một cánh hoa sen duy nhất - thành một 
phẩm cúng giúp tích lũy lượng công đức nhiều vô biên. Do 
đó, Công Đức và Trí Tuệ đi đôi với nhau. 

Công đức thường được phân thành hai loại, công đức 


“hoen ố” và công đức “không hoen ổ”. Công đức hoen ố là 


236 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


công đức bạn tích lũy được nhưng còn nằm trong ranh 
giới của cảm xúc và Tâm phân biệt. Công đức không hoen 
ố được tích lũy khi các hoạt động tạo công đức của bạn đi 
kèm với sự hiểu biết về Tánh Không. 

Phóng sinh là một trong nhiều hoạt động tích lũy công 
đức hoen ố hay gọi là công đức “thông thường'. Thực hành 
phóng sinh khi chúng ta giải cứu chúng sinh thoát khỏi cái 
chết chắc chắn xảy đến. Bạn có thể, ví dụ, mua cá sống vừa 
mới bị đánh bắt và thả chúng trở lại sông hoặc biển; hoặc 
mua tất cả những con gà tây sắp bị giết cho ngày Lễ Tạ Ơn. 
Cứu sống những sinh mệnh như vậy được cho là tích lũy 
loại công đức lớn lao nhất trong thể loại công đức thông 
thường. 

Phóng sinh được thực hiện trên khắp châu Á và nhiều 
nghỉ lễ khác nhau đã được phát triển để kết hợp cùng quá 
trình phóng sinh, ví dụ Pháp thực hành trước tác bởi Ngài 
Jamyang Khyentse Wangpo - Tăng trưởng Thọ Mệnh và 
Thịnh Vượng: Phương Pháp Phóng Sinh (xem trang 287). 

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải thực hiện nghi lễ 
hay đọc một nghi quỹ. Đơn giản là bạn đã cứu mạng sống 
của những sinh vật sắp bị giết chết và hiến dâng công đức 


đó cho sự Giác Ngộ của tất cả chúng sinh. 


Làm Tsatsas 


Tsatsas là mô hình nhỏ của chư Phật và Bảo Tháp làm 


bằng đất sét, thường được đóng từ khuôn và có thể được 
237 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tìm thấy rải rác xung quanh các Bảo Tháp cổ. Trên thực tế, 
Bảo Tháp là phiên bản quy mô lớn của tsatsas và cũng 
thường được lấp đầy bên trong bằng nhiều thứ khác, 
tsatsas thì nhỏ hơn nhiều. Ở Ấn Độ và Tây Tạng thời cổ 
đại, thực hành làm tsatsas từ tro cốt của cơ thể đã hỏa 
táng được khuyến khích mạnh mẽ. Giống như tagdrol, 
thực hành này có kết quả tốt nhất nếu người thực hiện 
tsatsas có lòng sùng tín với phương pháp. Và một lần nữa, 
phương pháp này chỉ là một gợi ý, không bắt buộc “phải 
thực hiện. 

Tsatsa đại diện cho Tâm Phật hay nhục kế của Đức 
Phật, và thực hành tạo ra tsatsas - quá trình nhào nặn đất 
sét, ép vào khuôn, nung đất sét trong lò, vẽ, v.v. - cũng là 
quá trình công đức được tích lũy. Về cơ bản, mặc dù nó 
không phải xếp đầu tiên trong danh sách những việc cần 
làm nhất của một hành giả thời hiện đại, nhưng nỗ lực để 
tạo ra tsatsa chính là một thực hành tâm linh chân thật. 
Ngày nay, nếu các hành giả thực hiện tsatsa, họ có xu 


Z 


hướng sử dụng công nghệ để tiết kiệm sức lực thay vì ép 
đất sét vào khuôn bằng tay - điều này, tôi cho rằng vẫn tốt 
hơn là không làm gì cả. 

Một trong nhiều lý do khiến làm tsatsa trở thành một 
thực hành tốt như vậy là vì việc này không dễ để khoe 
khoang. Một điều nữa là tsatsa không thể dùng để làm 
tăng sự thoải mái và niềm vui cá nhân hay để đạt được 


thứ gì đó. Ít có khả năng bạn sẽ trở thành con mồi của chủ 


238 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


nghĩa vật chất tâm linh thông qua việc tạo ra tsatsa so với 
việc xây dựng một ngôi Chùa. Đáng buồn thay, các ngôi 
Chùa có quá nhiều công dụng thực tế. Chùa cung cấp nơi 
trú ẩn khỏi trời mưa hay nắng, và thường được sử dụng 
làm khách sạn hoặc địa điểm du lịch - đây có thể là hình 
thức cao nhất của chủ nghĩa vật chất tâm linh. Nhưng 
không có nhiều điều bạn có thể làm với tsatsa khi chúng 
được tạo thành. Bạn không thể kiếm lợi nhuận từ tsatsa, 
sống với tsatsa, ăn, hoặc đem khoe tsatsa, chúng không có 
công dụng thực tế và việc làm ra tsatsa không khơi dậy 
tính kiêu mạn, ghen ty hay cạnh tranh ở người khác. Việc 
cúng dường nước cũng vậy. Không có ai ghen ty khi bạn 
cúng dường những chén nước, trong khi đó, họ có thể cảm 
thấy ganh ty nếu bạn cúng dường một chiếc ví đầy vàng 
hoặc bạc. Lời khuyên về cách làm tsatsa được trình bày ở 
trang 309. 

Con người thời hiện đại hiếm khi vui mừng với những 
øì người khác có thể cúng dường. Thường thấy là, việc 
cúng dường rộng rãi phải gánh chịu đủ mọi phán xét. 
Những người dâng cúng theo cách này thường bị lên án và 
thậm chí chế nhạo vì nó rất dễ dàng với người giàu có - là 
những người có rất nhiều nên họ cho đi cũng nhiều. Và 
những người có tính cạnh tranh luôn muốn sự cúng 
dường của họ vượt trội hơn tất cả những người khác. Con 


người có thể trở nên rất nhỏ mọn và hẹp hòi. 


239 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Tưởng Niệm 


Hầu hết các nền văn hóa phương Tây đã phát triển 
truyền thống của riêng họ để tưởng niệm và nhớ nghĩ đến 
người chết. Ví dụ, phần lớn ở Châu Âu, người chết được an 
nghỉ trong những nghĩa địa tuyệt đẹp bên dưới những 
ngôi mộ được chạm khắc công phu, gia đình và bạn bè sau 
đó có thể đến thăm khi họ muốn nghĩ về những người 
thân yêu và dâng tặng hoa. 

Tôi được kể rằng, một số người lưu giữ tro cốt của 
người thân yêu đã chết trong một chiếc bình và đặt ngay 
tại nhà. Một trong những cách tưởng nhớ nổi tiếng nhất là 
đền Taj Mahal ở Ấn Độ, được xây dựng bởi Hoàng đế 


Mughal dành cho người vợ đầu tiên của ông. 





Đền Taj Mahal 


240 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


Tùy bạn có muốn tưởng nhớ người thân theo truyền 
thống văn hóa riêng của bạn hay không. Nhưng nếu muốn 
tiến hành theo truyền thống Phật Giáo, bạn có thể đặt làm 
tượng Phật và Bồ Tát nhân danh người chết, hoặc in và 
lồng khung một bức ảnh của vị Phật, hoặc vẽ một bức 
tranh - tùy chọn hình thức nào phù hợp với khả năng của 
bạn. Những người Phật Tử có xu hướng đặt vẽ những bức 
tranh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà /Sukhavati], hay 
Cõi Núi Huy Hoàng Màu Đồng của Đức Liên Hoa Sinh, hoặc 
là Đức Phật A Súc Bệ. Việc đặt làm những tác phẩm nghệ 
thuật linh thiêng phục vụ cho hai mục đích: vừa là cách 
tưởng nhớ tuyệt vời về người chết và cũng là cách giúp 


tích lũy công đức. 


Trao Tặng Tài Vật Của Người Đã Chết 


Sau khi một Phật Tử đã chết, cố gắng không đụng chạm 
đến đồ đạc của họ trong ba ngày. Nếu người thân của họ 
đồng ý, mọi thứ nên được cúng dường cho Tam Bảo - Đức 
Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn, cho những nỗ lực có tính 
chất nhân ái, cho các tổ chức hoạt động để bảo vệ môi 
trường, cho các tổ chức đang nỗ lực xóa bỏ mại dâm và lao 
động trẻ em, hay bất kỳ điều gì gần gũi với Tâm nguyện 
của người chết. Truyền thống Phật Giáo phân hoạt động 
dâng cúng thành hai phạm vi công đức: Chư Phật, Bồ Tát 
và những bậc siêu phàm; và chúng sinh hữu tình ví dụ như 


người, động vật, v.v..Lý tưởng nhất là thực hiện dâng 
241 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


cúng, trao tặng cho những đối tượng thuộc cả hai phạm vi. 

Mặc dù hình thức này đã gần tàn lụi, nó vẫn còn được 
thực hiện tại một số vùng phía Đông Bhutan, tức là xác 
chết được một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè 
thông báo trước khi bất kỳ đồ đạc nào của họ được trao 
đi: “Hôm nay, tôi sẽ trao tặng cái cốc của bạn cho Tu Viện 
trong vùng” hoặc “Cây bút của bạn sẽ được tôi tặng lại cho 
trường học địa phương”. Đây là một ý tưởng tốt. Thực 
hành này rất đáng xem xét. 

Nếu vì bất kỳ lý do nào khiến cái xác không còn nữa, 
hãy viết cho người chết một lá thư, nói cho họ biết những 
gì bạn định làm, sau đó để trên bàn của họ trong một hoặc 
hai ngày, đặt trên ghế bành hay bất cứ nơi nào họ thích 


ngồi. 
Hoàn Trả Nợ Nghiệp 


Những chúng sinh mê mờ, vô minh như bạn và tôi đều 
bị nghiệp chi phối và do đó, sẽ là nạn nhân của những món 
nợ nghiệp. Tất cả mọi thứ xảy ra với chúng ta trong cuộc 
sống và khi chết - những thành công, thất bại, thậm chí cả 
cách chúng ta chết - đều xảy ra như là kết quả của các 
khoản nợ nghiệp. Về cơ bản, nguyên nhân và điều kiện 
[nhân và duyên] sai khiến chúng ta làm mọi thứ. Vì vậy, một 
trong những hoạt động chúng ta có thể khởi xướng thay 


cho người thân yêu đã chết là một nghi lễ thanh toán nợ 


242 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


nghiệp. 

“Nợ Nghiệp: là gì? Trên giấy tờ, bạn sở hữu một căn hộ, 
một chiếc xe hơi, một cái tủ đầy quần áo và các phụ kiện 
đắt tiền. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi thứ bạn sở hữu được 
mua bằng tiền vay, thì chính xác là những của cải vật chất 
của bạn đều thuộc về ngân hàng. Nợ Nghiệp cũng định 
nghĩa theo cách tương tự. Tất cả mọi thứ chúng ta đang là 
- những hoàn cảnh trong cuộc sống, sức khỏe, sự giàu có 
và thậm chí cả ngoại hình của chúng ta, đều dựa trên mối 
tương tác với nhiều người khác trong vô số kiếp sống. 
Giáo lý Đạo Phật nói rằng chúng ta mắc những món nợ về 
nghiệp đối với tất cả mọi người. Mỗi một chúng sinh, có ít 
nhất một lần đã là cha, mẹ, con, người giúp việc, người lái 
xe, ngựa hoặc lừa mà chúng ta đã cưỡi, có thể là người bạn 
thân nhất hay cả kẻ thù tồi tệ nhất của ta. 

Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể đang ngồi ở chỗ 
thuộc về một hồn ma. Bạn đã xin phép hồn ma để ngồi ở 
đó chưa? Chúng ta xây dựng những ngôi nhà nhưng không 
hề nghĩ lại về hậu quả của việc nhiều loài động vật sẽ bị 
đuổi ra khỏi nhà của chúng. Chúng ta có những khoản nợ 
không thể trả nổi đối với những vị thầy, y tá, bác sĩ, các 
nhà lãnh đạo và các quốc gia, nợ lực lượng cảnh sát đã 
canh giữ chúng ta được an toàn và đưa những kẻ trộm 
cắp, làm tổn thương chúng ta ra công lý. Một số người 
không phải trả thuế theo nguyên tắc, nhưng họ được 


hưởng lợi từ nền an ninh mà đất nước cung cấp để có cuộc 


243 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


sống thoải mái và an toàn. Nếu bạn là một trong những 
người đó, bạn nợ hệ thống xã hội của đất nước nhiều hơn 
so với những người tham gia đóng thuế. Tất cả những 
khoản nợ nghiệp này là lý do chúng ta trải qua các cơn 
bệnh tật, những mối thù hận trong gia đình và những thất 
bại. Và bởi vì tất cả chúng ta đều phải chịu gánh nặng của 
một khoản nợ khổng lồ, chúng ta gần như không kiểm 
soát được những gì mình hành động, suy nghĩ, có được, 
cũng như cách chúng ta đang sống. Hôm nay bạn có thể 
khỏe mạnh, tươi sáng và tràn đầy năng lượng, nhưng 
trong tích tắc, một tai nạn ngu ngốc có thể quét sạch tất cả 
sức khỏe và năng lượng của bạn mãi mãi. 

Có loại thuốc giải nào cho những món nợ nghiệp 
không? -Có. Một thuốc giải tổng thể nhưng rất hữu hiệu, 
đó là tạo nghiệp tốt. Có vô lượng phương pháp để tạo và 
tích lũy nghiệp tốt, từ việc quyên góp một xu cho chương 
trình sinh thái thế giới, đến tình nguyện dạy toán cho 
những đứa trẻ là nạn nhân của các vụ mại dâm trẻ em ở 
Campuchia. Nhưng theo giáo lý của Đạo Phật, phương 
thuốc tốt nhất cho những món nợ nghiệp là thực hành 
Phật Pháp. Hãy Quy Y, phát những Giới Nguyện Bồ Tát và 
thực hành Bồ Đề Tâm. Bạn cũng có thể thực hành tonglen: 
khi bạn thở ra, hãy trao tặng mọi thứ tốt đẹp cho người 
khác và khi bạn hít vào, hãy ôm hết vào mình mọi điều xấu 
(trang 277). Và luôn luôn dâng hiến công đức bạn tích lũy 


được cho sự Giác Ngộ của tất cả chúng sinh. 


244 


Làm Gì Sau Khi Chết? 


Nếu có thể, bạn cũng nên trao tặng cho chúng sinh 
những trợ giúp thiết thực. Xây dựng Bảo Tháp và tượng 
Phật; hỗ trợ những người học và thực hành Phật Pháp; và 
làm cho Phật Pháp trở nên dễ tiếp cận với nhiều người 
nhất ở mức có thể. Đây là những phương pháp vô cùng 
mạnh mẽ để quét sạch những món nợ nghiệp của bạn. 

Nếu là hành giả Kim Cương Thừa đã nhận những quán 
đảnh và giáo huấn cần thiết, bạn có thể thử những phương 
pháp tốt hơn giúp tiêu trừ những món nợ nghiệp như Lễ 
cúng Sur (trang 202), Lễ cúng Sang và cúng dường Nước 
(trang 282) 

» Nghỉ Quỹ Cúng Dường Khói Núi Lhatsũn Namkha Jikmé (Riwö Sangchö) được 


trước tác bởi Dudjom Rinpoche có thể tại về tại: www.lotsawahouse.org/tibetan- 
masters/Thatsun-namkha-j]izme/riwo-sangcho 





Tất cả những hoạt động đức hạnh này đều rất quan 


trọng. 


245 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Câu Hỏi Về 
Những Thực Hành 
Cho Người Đã Chết 


,“ˆ^ 2A 
“^^  ^A 


Nếu gia đình không có đủ khả năng để cúng dường các vị 
Lạt Ma hoặc bậc Thầy cao cấp, họ có thể làm gì để giúp 
người thân đang hấp hối và không có niềm tin tâm linh? 
Gia đình có thể nói những lời cầu nguyện với mong ước 
giúp đỡ cho người này không? Như vậy đã đủ chưa? 

Vâng, chắc chắn rồi! Tất cả những gì gia đình cần làm là 
đảm bảo tên của người chết được chuyển đến tai của một 
hành giả tốt. Không cần phải thực hiện những khoản cúng 
dường lớn, hoặc ký những tờ séc béo bở, ngay cả việc thắp 
nến hoặc nhang. Không có bất cứ khoản phí nào là cần 
thiết. Căn bản, sẽ là sai lầm khi tính phí cho bất kỳ loại 


hoạt động từ bi nào - làm như vậy sẽ khiến toàn bộ mục 


246 


Câu Hỏi Về Những Thực Hành Cho Người Đã Chết 


đích tiêu tan. 

Tuy nhiên, cúng dường lên Chư phật, Bồ Tát, Tăng Ni có 
thể giúp công đức phát sinh. Việc cúng dường cũng có thể 
giúp bạn cảm thấy tự tin rằng bạn thật sự đang tích lũy 
công đức và làm được việc tốt thay cho người thân yêu 
của bạn. Vì vậy, nếu bạn có thể, bằng mọi cách, hãy cúng 
dường. Và hãy nhớ rằng những món cúng dường không 
cần phải quá to lớn. Cúng dường một cánh hoa duy nhất 
dưới danh tính của người chết là đủ, hay chỉ cần một đồng 
xu, một viên sỏi. Hoặc bạn có thể mua bữa tối cho một 


người ăn xin. 


Theo truyền thống, người Trung Quốc cúng giấy tiền vàng 
mã, thực phẩm và quần áo, v.v.. cho người chết. Cách dâng 
cúng này có hữu ích không? 

Vâng, có ích. Nhưng hiển nhiên là dù bất cứ truyền 
thống nào bạn đang theo, hãy làm cho đúng cách. Việc 
dâng cúng sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều nếu kèm theo một 
nghỉ lễ đúng đắn. Điều gì quyết định một nghi lễ là 'thích 
đáng' hay không? -Động cơ của bạn; động cơ là chiếc chìa 
khóa. Động cơ đúng đắn để thực hiện các nghi lễ cho 
người chết là ước muốn tâm huyết và chân thành mong 
cho họ giải thoát khỏi đau khổ. Nếu không có động cơ này, 
việc chi hàng triệu đô la để đốt giấy vàng mã sẽ chẳng lợi 
ích gì. 

Người Trung Quốc đã đốt giấy vàng mã hàng hàng trăm 


năm rồi; đó là một trong những phong tục tạo nên khuôn 
247 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


khổ cho phần lớn nếp sống của họ. Ngày nay, chúng ta có 
thể điều chỉnh truyền thống này và biến nó thành một 
phần của thực hành cúng Sur (xem trang 202). 

Theo truyền thống, người Tây Tạng đốt bột lúa mạch 
(tsampa) thay vì giấy vàng mã, nhưng thật sự không quan 
trọng với những gì bạn đốt, miễn là động cơ của bạn thuần 
khiết và bạn tin rằng những món dâng cúng được đón 
nhận. Nếu việc đốt đồ dâng cúng được thực hiện với động 
cơ đúng đắn, chúng sinh trong bardo sẽ cảm nhận mình 
được nuôi dưỡng tốt và sẽ tồn tại nhờ thọ nhận đầy đủ 
cúng phẩm. 

Con người chúng ta là sinh vật của những thói quen. 
Bạn và tôi đều sẽ rất vui mừng khi chúng ta được cho tiền 
hoặc được đưa ra ngoài ăn tối. Tương tự như vậy, một 
chúng sinh trong bardo sẽ vui mừng khi nhận được vật 
phẩm từ lễ cúng Sur. Dù chúng ta còn sống hay đã chết thì 
thói quen vẫn như cũ. Và thói quen của chúng ta thường 
mạnh đến mức, ví dụ, nếu bạn được cho tiền trong một 
giấc mơ, mặc dù người cho, người nhận và tiền đều là ảo 
ảnh, bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, bất cứ điều gì 
bạn cúng cho người chết, đừng bao giờ lo lắng hoặc thậm 
chí suy đoán về việc nó đã được nhận hay chưa. Chỉ cần 
tin rằng những vật cúng đã đến đúng tay người nhận. 

Bạn sẽ làm tăng lợi ích của việc đốt giấy tiền vàng mã 
bằng cách tiến hành việc này trong hình thức của một lễ 


cúng Sur, điều này bao gồm các bước quán tưởng đặc thù, 


248 


Câu Hỏi Về Những Thực Hành Cho Người Đã Chết 


và được thúc đẩy bởi mong muốn giải thoát người chết 
khỏi mọi đau khổ của họ. 

Điều bạn không bao giờ nên làm là tiến hành lễ cúng vì 
bạn không muốn hồn ma của người chết lảng vảng và làm 
phiền bạn hoặc gia đình bạn. Mục đích của lễ cúng Sur 


không đơn thuần chỉ để xua đuổi chúng sinh trong bardo. 


Rèn luyện thực hành Phowa quan trọng như thế nào? 

Thực hành Phowa rất quan trọng. Nhưng luôn luôn nhớ 
rằng trụ cột hoặc xương sống của pháp phowa chính là 
lòng sùng tín. Lý tưởng nhất, để phowa có hiệu quả, người 
hấp hối hay người chết nên có tín tâm và niềm tin không 
lay chuyển vào phương pháp và ít nhất là phải quen với sự 
thực hành. 

Với những người không có lòng tin này, nhưng nếu 
người được mời làm chủ lễ tiến hành nghi thức phowa 
dựa trên động cơ của Bồ Đề Tâm, thì rõ ràng người chủ lễ 
có lòng sùng tín với con đường của phowa nên thực hành 
chắc chắn sẽ hữu ích. Những người có khối công đức 
khổng lồ sẽ có được kết nối với một bậc Thầy vĩ đại, người 
có thể làm phowa cho họ khi chết. Tốt nhất là nên học và 
thực hành phowa khi bạn còn sống rồi tự làm phowa cho 
mình khi chất. 

Phowa không phải là thực hành duy nhất có thể giúp 
ích sau khi chết. Mà bất kỳ phương pháp nào xuất hiện 


trong cuốn sách này đều mang lại lợi ích to lớn. Chỉ cần 


249 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


cho người sắp chết xem một bức ảnh của Đức Phật, hoặc 
trì niệm danh hiệu của Đức Phật cũng sẽ giúp rất nhiều, 
ngay cả khi người đó đã chết. 

Bạn cũng có thể cho người sắp chết thấy một hình ảnh 
từ truyền thống văn hóa của chính họ và có khả năng 
truyền cảm giác yêu thương, từ bi và thanh bình, như Đức 
Trinh Nữ Maria. 


Tôi muốn giúp đỡ người bạn đời đã chết của tôi, nhưng 
thật khó để quyết định thực hành nào trong số những gợi ý 
trên là thiết yếu và thật sự lợi ích, còn thực hành nào chỉ 
xuất phát từ văn hóa và dựa trên sự mê tín. 

Đây là một câu hỏi khó trả lời vì hầu hết tất cả các nghi 
lễ đều bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa quốc gia và 
vướng vào sự mê tín. Ví dụ, mọi người ở Châu Âu và Châu 
Mỹ hiếm khi chào hỏi nhau bằng cách chấp hai lòng bàn 
tay vào nhau theo ấn An-ja-li, trong khi ở Ấn Độ, cử chỉ 
này là phổ biến. Dù các giáo lý về nguồn gốc và mục đích 
của loại ấn này có phong phú đến đâu, hay những diễn giải 
triết lý về nó phức tạp đến mức nào, thì ấn An-ja-]i chỉ có 
thể được phân loại là một hiện tượng văn hóa Ấn Độ. 

Một lần nữa, động cơ của bạn là điều quan trọng tột 
cùng. Phật Giáo không bao giờ bằng lòng ở mức chỉ đưa ra 
những an ủi mang tính tạm thời hay các biện pháp hỗ trợ 
thực tế. 'Giúp đỡ” nhìn từ góc độ Phật Giáo có nghĩa là giúp 
chúng sinh đạt đến Giác Ngộ. Miễn là bạn được thúc đẩy 


250 


Câu Hỏi Về Những Thực Hành Cho Người Đã Chết 


bởi Bồ Đề Tâm với ước muốn giúp người sắp chết được 
Giác Ngộ, còn bạn làm điều gì thì thật sự không quan 
trọng. 

Đối với một Phật tử, việc tốt nhất trong tất cả các hoạt 
động nhân ái có thể thực hiện chính là học và thực hành 
Phật Pháp. Nếu vì bất kỳ lý do gì điều này không thể tiến 
hành, bạn có thể cúng dường lên Đức Phật, Pháp và Tăng, 
hoặc tham gia các công việc tình nguyện cho một tổ chức 
hay nhóm hội từ thiện nào có mục tiêu rộng truyền Phật 
Pháp. Bạn cũng có thể tạo điều kiện cho người khác có cơ 
hội làm trong các tổ chức đó. Hay hỗ trợ tài chính cho 
người nào đang học và thực hành Phật Pháp. Bạn cũng có 
thể in cờ cầu nguyện hoặc hình ảnh của chư Phật. Một lần 


nữa, có nhiều lựa chọn cho bạn. 


251 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Câu Hỏi Về 
Những Phương Diện Khác 
Của Cái Chết 


,“ˆA ^^ 
,“ˆA  ^A 


Đau Buồn và Mất Mát 


Người tôi yêu quý nhất trên đời vừa mất. Điều tốt nhất tôi 
có thể làm cho anh ta là gì? 

Chúng ta luôn mong muốn điều tốt nhất cho những 
người mình yêu thương. Chúng ta muốn cho họ mọi thứ 
họ từng ước muốn và thường sẵn sàng hy sinh tất cả 
những gì mình coi trọng vì lợi ích của họ. Nhưng điều 'tốt 
nhất là gì? Nếu việc mua cho người cha đang hấp hối của 
bạn một chiếc giường bằng vàng ròng liệu có thể ngăn ông 
ấy chết? Hoặc chạm khắc bàn ngồi nhà vệ sinh bằng đá 
ngọc lam, hay chiếc vé đi từ Paris đến Hồng Kông trên 


tuyến đường sắt xuyên Siberia, hay một đêm ở trong Nhà 


252 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


Trắng? Trong một hoặc hai giây, bạn có thể rùng mình bởi 
bất kỳ món quà đặc biệt nào vừa nêu ra, nhưng không có 
món nào trong số đó có giá trị lâu dài. Vậy tại sao không 
làm một cái gì đó dưới danh tính người thân yêu của bạn 
mà cũng thật sự giúp được họ - như tài trợ cho các hoạt 
động nhân ái mang lại lợi lạc cho chúng sinh và môi 
trường. 

Cuối cùng, điều tốt nhất bạn có thể làm cho những 
người bạn yêu thương là cho họ Giáo Pháp và giúp họ hiểu 
điều đó. Điều tốt nhất tiếp theo là tự mình thực hành Phật 
Pháp và dành sự thực hành của bạn hướng tới hạnh phúc 
và an lạc của những người bạn yêu thương và tất cả chúng 
sinh đang đau khổ. 

Hãy nhớ rằng, bạn đã từng yêu thương mỗi mỗi chúng 
sinh cả tỷ lần sau hàng nghìn tỷ kiếp sống. Tình yêu hiện 
tại của bạn xảy ra tình cờ với người bạn biết ngay lúc này, 
nhưng tin hay không, nó sẽ không kéo dài lâu khi tính đến 
thời điểm ngay trước khi bạn bắt đầu quên anh ấy, cô ấy, 
cũng như mọi người khác mà bạn yêu - nếu không quên 
họ trong khi còn sống, thì cũng chắc chắn bạn sẽ quên họ 
khi bạn ở trong bardo. Đến khi được tái sinh vào kiếp 


sống mới, bạn sẽ quên đi tất cả mọi người. 
Làm thế nào tôi có thể giúp đỡ và hỗ trợ một người có nỗi 
đau khổ mãnh liệt đến mức không thể thay đổi? 


Phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng về tình trạng của 


253 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


họ. Nếu nỗi đau buồn làm họ phát bệnh, bạn có thể cần 
đến những giúp đỡ mang tính chuyên nghiệp [từ các bác 
sĩ]. Một khi tình trạng của họ đã ổn định, hãy nói với họ về 
sự thật của Vô Thường, nơi nương tựa không suy chuyển 
là Phật, Pháp và Tăng, và, hơn bao giờ hết, bây giờ là thời 
điểm họ nên làm việc vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Gợi ý 


họ đưa ra một lời hứa để đảm nhận nhiệm vụ cao cả này. 


Tôi nên nói gì với con tôi về cái chết? Làm thế nào để tôi 
chuẩn bị cho đứa trẻ về cái chết của mẹ chúng? 

Lời khuyên mà Phật Giáo dành cho trẻ em về cái chết 
cũng giống như lời khuyên dành cho người lớn. Điều quan 
trọng là phải thành thật với con bạn về những gì xảy ra khi 
chết, trừ khi sự thành thật đó đi ngược lại với những gì 
được chấp nhận về mặt văn hóa trong xã hội của bạn. Tâm 
trí của những đứa trẻ có thể chấp nhận được những sự 
thật khó khăn mà nhiều người lớn không thể chịu nổi khi 
suy nghĩ về. Nhưng luôn luôn xem xét tính cách cá nhân 
của đứa trẻ, sau đó giải thích những gì sẽ xảy ra thật nhẹ 
nhàng và đơn giản. 

Hãy suy nghĩ về lâu dài, đặc biệt là khi nói chuyện với 
trẻ con. Nếu bạn không nói sự thật với những đứa trẻ, 
chúng có thể nghĩ rằng người mẹ sẵn sàng bỏ rơi mình khi 
bà qua đời. Tất nhiên, một khi lớn lên, chúng sẽ nhận ra bà 
không còn lựa chọn nào khác. Nhưng những cảm xúc 


mạnh mẽ được cấy vào Tâm trí trẻ thơ thì rất khó rũ bỏ ở 


254 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


độ tuổi trưởng thành, vì vậy hãy nói rõ với con bạn rằng 


mẹ chúng hoàn toàn không có lựa chọn nào về cái chết. 


Con trai nhỏ của tôi chết vì dùng thuốc quá liều. Đây 
thường được coi là nghiệp tiêu cực cho cả hai chúng tôi. 
Nhưng nếu cú sốc và sự đau lòng là chất xúc tác để tôi tăng 
trưởng tín tâm và thực hành với những hiểu biết sâu sắc, 
thì những nghiệp “tiêu cực' có thể trở thành tích cực? Và 
cuối cùng, ghiệp tiêu cực của con trai có được tiêu trừ 
không nếu tôi dâng trọn con đường tâm linh của mình cho 
con? Hay ít nhất, đó có thể là một cách thanh lọc nghiệp 
cho cậu bé? 

Một nghiệp được cho là tốt hay xấu đều hoàn toàn 
mang tính chủ quan. Có câu chuyện được kể ở Tây Tạng 
về một tên cướp, cuộc sống của tên cướp đã thay đổi hoàn 
toàn tại khoảnh khắc hắn ta mổ bụng con ngựa đang mang 
thai, giết chết cả mẹ và chú ngựa con. Khi ngựa con chưa 
sinh trượt ra khỏi cơ thể mẹ, mặc dù bản thân ngựa mẹ 
đau đớn khủng khiếp và gần như chết, phản ứng tức thời 
của ngựa mẹ là liếm cho ngựa con và an ủi nó. Tên cướp 
bất ngờ xúc động trước cảnh ngựa mẹ sắp chết yêu 
thương và quan tâm đến đứa con mới sinh của mình và 
hắn đã vô cùng hối hận vì đã giết ngựa mẹ. Xúc động mãnh 
liệt, đến nỗi hắn ta ngay lập tức bẻ gươm, quay lưng với 
lối sống bạo lực của mình mãi mãi, bắt đầu thực hành 
Pháp và rồi nhanh chóng trở nên Giác Ngộ. 


Vâng, tất nhiên thực hành Pháp của bạn sẽ làm tiêu trừ 


255 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


nghiệp tiêu cực của con trai bạn - thực tế, chỉ có việc này 
mới đem lại kết quả . Và tôi vui mừng trước quyết định 
của bạn khi nhìn nhận cái chết của người con trai theo 


cách này và sử dụng nó như con đường của bạn. 


Tôi nên hỗ trợ cho một đứa trẻ đã mất cha mẹ bằng hình 
thức nào? 

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Nhiều, rất nhiều đứa 
trẻ bị mất cha mẹ. Theo quan điểm của Phật Giáo, trẻ em 
và cha mẹ cùng chia sẻ một nghiệp lực rất mạnh. Rõ ràng, 
bạn nên dành cho trẻ tình yêu thương vô điều kiện, sự 
chăm sóc và hướng dẫn chúng. Nhưng quan trọng nhất, 
hơn tất cả là mọi điều bạn trao tặng cho đứa trẻ cần phải 
bắt nguồn từ động cơ tốt của Tâm Bồ Đề. 

Khi bạn chăm sóc những đứa trẻ mất cha mẹ, hãy liên 
tục khẩn cầu chư Phật và Bồ Tát giúp bạn để bạn có thể 
giúp đỡ chúng, và cầu nguyện rằng mọi thứ bạn dành cho 
chúng đều có tác động tích cực đến cuộc sống của những 
đứa trẻ. Ngoài ra, đó cũng không phải là nhiệm vụ dễ 
dàng. 

Nếu bạn có thời gian và nguồn lực, hãy cố gắng trở 
thành một người bạn tốt của những đứa trẻ mồ côi. Đảm 
nhận vai trò chính thức của người cố vấn, người khuyên 
bảo hoặc người chăm sóc cho cuộc sống của đứa trẻ là 
điều tốt, nhưng quan trọng hơn cả là trở thành một người 


bạn và là người đồng hành tốt-người mà đứa trẻ luôn 


256 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


luôn có thể tin tưởng. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian 


cho chúng nhất có thể. 


Làm sao tôi có thể chắc rằng con tôi sẽ trở thành Phật Tử? 
Điều gì tôi có thể làm để đảm bảo em bé của tôi sẽ là tái 
sinh của một người có thể mang lại lợi ích cho tất cả chúng 
sinh? 

Ngài Ngài Vô Trước /Ngài Asangaj] và anh trai cùng mẹ 
khác cha của mình là Ngài Thế Thân Ngài Vasubhandu] - là 
hai trong số những nhà lãnh đạo Phật Giáo nổi tiếng và 
lừng danh khắp Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư - được cho rằng 
hai vị sinh ra là nhờ kết quả từ những ước nguyện đặc biệt 
thuần khiết của mẹ họ, bà Prasannashila. 

Mặc dù bà Prasannashila sinh ra trong gia đình theo 
đạo Bà La Môn, nhưng bà đã vô cùng đau khổ vì sự suy tàn 
nhanh chóng của Phật Giáo và sự thiếu vắng những vị Đạo 
Sư tài giỏi đến nỗi bà quyết tâm khắc phục tình trạng này 
bằng việc hạ sinh con trai. Sau nhiều lần cầu nguyện với 
niềm khao khát vô cùng mạnh mẽ và thanh tịnh, bà đã 
mang thai hai lần: một lần với người đàn ông theo Đạo Bà 
La môn, là cha Ngài Thế Thân; và một lần với một hoàng 
tử, là cha Ngài Vô Trước. Khi các cậu bé đủ lớn để hỏi về 
những người cha của chúng, thì Prasannashila trả lời: “Các 
con sinh ra không phải để theo bước cha mình! Các con 
được sinh ra để rèn luyện Tâm trí của các con theo lời Đức 
Phật dạy, sau đó hoằng truyền Giáo Pháp của Ngài thật xa 


và rộng”. Vì vậy, họ đã làm theo, tất cả là kết quả của 
257 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


những khát vọng mạnh mẽ từ người mẹ. 

Tại sao lại không làm theo thí dụ của bà Prasannashila? 
Hãy cầu nguyện với niềm khao khát rằng con cái của bạn 
sẽ có khả năng giúp đỡ người khác thật sự. Bạn thậm chí 
có thể ước nguyện bản thân trở nên cuốn hút và hẹn hò 
với những người đàn ông cũng có khả năng và mong 
muốn giúp đỡ người khác. Trong lúc quan hệ thể xác, hãy 
nhớ rằng động cơ của bạn là sinh ra một người có thể 
mang lại lợi ích thật sự. 

Để có thể làm lợi lạc, một người không cần phải là một 
Rinpoche hay một Đạo Sư Phật Giáo hay Tăng hoặc NI. 
Con bạn có thể làm lợi lạc cho chúng sinh một cách hiệu 
quả nhất bằng cách trở thành nhà khoa học phát hiện ra 
cách chữa trị bệnh Ebola hoặc sốt xuất huyết, hay một vị 
tổng thống đầy lòng trắc ẩn có năng khiếu giải quyết các 
vấn đề của đất nước, hay một doanh nhân rất giàu có - 
người tổ chức các buổi tọa đàm tại nhiều trường đại học 
và thúc đẩy những chủ đề về các phương pháp chống lại 


sự tham lam vô độ, ích kỷ và tàn nhẫn. 


Phá Thai 


Phật Giáo quan niệm như thế nào về phá thai? Làm thế nào 
tôi có thể giúp những người phụ nữ đã phá thai và những 
chúng sinh đã bị nạo hủy? 

Hủy hoại một chúng sinh là giết một mạng người. Hãy 
tưởng tượng nếu một em bé bị phá hủy thì sẽ trông như 


258 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


thế nào? Chúng sinh trong bardo đang tuyệt vọng để tìm 
một cơ thể mới và có thể sống trở lại trong thế giới vật 
chất. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu phải vùng vẫy biết 
bao lâu để được vào một cơ thể tốt đẹp, nhưng chính 
người mẹ lại cố ý tống bạn ra và cơ thể mới quý báu của 
bạn trôi tuột mất? Đó là một kinh nghiệm vô cùng đau 
đớn. 

Những phụ nữ đã phá thai hoặc khuyến khích người 
khác phá thai và bây giờ cảm thấy tội lỗi, ân hận về những 
øì họ đã làm phải luôn nhớ rằng chúng ta là những chúng 
sinh vô minh, phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu hành 
động ghê tởm mình đã phạm phải qua vô số kiếp sống. 
Đừng cho phép chỉ một hành động tiêu cực này làm bạn 
nản lòng hoặc đè nặng Tâm bạn đến mức cảm thấy bất lực 
và trầm cảm. Tất cả chúng ta phải ghi nhớ và thú nhận mọi 
hành động sai trái của mình. 

Đồng thời, bây giờ bạn có cơ hội để làm một số điều tốt. 
Nắm lấy cơ hội đó! Dành tất cả các hành động tốt của bạn 
hướng về sự Giác Ngộ của em bé bạn đã phá hủy và cho tất 
cả những chúng sinh bị bạn ngược đãi, giết hại, cướp bóc 
và hãm hiếp trong quá khứ. 

Bạn có thể giúp đỡ những phụ nữ đã phá thai và những 
chúng sinh bị phá hủy thông qua những thực hành Phật 
Giáo. Bắt đầu từ việc Quy Y và phát khởi Bồ Đề Tâm. 

Ở Nhật Bản và Trung Quốc, Địa Tạng Vương Bồ Tát là 
một Bồ Tát cực kỳ nổi tiếng. Ở Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng 


259 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


được gọi là Jizo Bosatsu, và ở Trung Quốc là “Dizang, hay 
“Ti-tsang'. Vị Bồ Tát vĩ đại này với nguyện ước phi thường 
- thệ nguyện không đắc thành Quả vị Phật cho đến khi tất 
cả các cõi địa ngục hoàn toàn trống không. Một trong 
những công hạnh Ngài thực hiện là trở thành người giám 
hộ và người bảo vệ cho những đứa trẻ, những thai nhi đã 
chết. Nếu bạn muốn, hãy cúng dường đèn, thắp nhang và 
lễ lạy Jizo Bosatsu, đọc thần chú của Ngài và dành tặng 
công đức cho tất cả các thai nhi bị nạo phá ở khắp mọi nơi, 
và cả cha mẹ của chúng. 

Nếu bạn đã nhận được những quán đảnh phù hợp, bạn 
cũng có thể đọc tụng nghi quỹ của Đức Quán Âm, Đức Phật 
A Súc Bệ hoặc Địa Tạng Bồ Tát. Nếu không, bạn có thể đọc 
Kinh Bồ Tát Địa Tạng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn thích. 


* Bản dịch Tiếng Trung Quốc và Tiếng Anh về Kinh Địa Tạng Bồ Tát có thể tìm 





thấy ở đây http://ksitigarbhasutra.com/ 





Một trong những bức tượng Địa Tạng Bồ Tát tí hon 
ở Ohara nenbutsu-ji, Kyoto 


260 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 





Địa Tạng Bồ Tát 


Minh Chú Bồ Tát Địa Tạng bằng tiếng Phạn 
OM HA HA HA VISMAYE SVAHA 


Minh Chú Bồ Tát Địa Tạng bằng tiếng Nhật 
ON KAKAKA BISANMAEI SOWAKA 


Trì Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng theo truyền thống 
Trung Quốc 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 

261 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 
Tự Tử 


Tự tử được trợ giúp từ bác sĩ hiện nay là hình thức được 
hợp pháp hóa ở một số nước phương Tây. Mặc dù nhận 
được sự chăm sóc tốt nhất, một vài Phật tử mắc chứng 
bệnh kinh niên tỏ ý muốn được áp dụng lựa chọn này. Làm 
thế nào một nhà tế bần Phật Giáo hồi đáp với người yêu 
cầu được trợ tử? Và làm thế nào chúng ta có thể đóng góp ý 
kiến tốt nhất vào những cuộc đối thoại cộng đồng về chủ 
đề nhạy cảm này? 

fTrợ tử hay tự tử được trợ giúp (tiếng Anh: assisted suicide) là việc tự 
sát được cam kết bởi người nào đó với sự trợ giúp từ những người 
khác, thường là để chấm dứt sự đau đớn từ một bệnh tật thể lý trầm 
trọng.Trợ tử thường bị nhầm với an tử (đôi khi gọi là "giết vì xót 
thương”). Trong khi an tử là hành động giết người khác để giảm bớt sự 
đau đớn nặng nề thì trợ tử là một hành vi mà trong đó một người trợ 
giúp cho một bệnh nhân đủ nhận thức nhưng là để gây ra cái chết của 
chính bệnh nhân, chẳng hạn như một bác sĩ kê đơn theo yêu cầu của 
bệnh nhân một liều thuốc gây tử vong, cái mà bệnh nhân có ý muốn sử 
dụng để kết liễu cuộc đời mình.<theo Wikipedia>] 

Những cơ hội tâm linh có sẵn trong bardo tự nhiên của 
đời sống làm cho việc sống trở nên rất quý giá. Trong khi 
còn sống, bạn có thể chọn thực hành tỉnh giác, ý thức, 
chánh niệm, yêu thương, từ bi và đức hạnh. Nhưng bạn sẽ 
gặp rủi ro rất lớn nếu bạn lựa chọn phương pháp trợ tử để 
chết không đau đớn. 

Nếu tóc bạn bốc cháy, bạn sẽ cố gắng dập lửa ngay lập 
tức. Tương tự như vậy, thời điểm một Phật tử nhận ra họ 
đang tiếp thu một thói quen xấu mới, phản ứng tức thời 


262 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


của họ là phá vỡ thói quen này. Phật giáo chủ động không 
khuyến khích tất cả các thói quen, cả tốt và xấu, bởi vì 
những thói quen đều nguy hiểm, đặc biệt là thói quen xấu 
gây đau đớn và đau khổ cho chính chúng ta và người khác. 

Tự tử là thói quen được tiếp thu rất nhanh và cực kỳ 
khó phá vỡ. Nó có chút giống như nghiện chất có cồn và 
không có khả năng khước từ trước bia rượu. Thói quen 
đóng vai trò rất lớn đối với việc xác định tái sinh trong 
tương lai. Một khi bạn đã hình thành thói quen tự kết liễu 
cuộc sống của mình lúc mọi hoàn cảnh trở nên khó khăn, 
bạn sẽ nhớ đến việc tự tử ngày càng thường xuyên và 
nhanh hơn ở các kiếp sống kế tiếp. Những Phật Tử đã 
nghiên cứu các giáo lý về nghiệp và tái sinh nên biết điều 
này. 

Tất nhiên, sẽ không đáng tranh luận nếu bạn không 
phải là Phật Tử và không có niềm tin vào tái sinh. Cũng 
không có giá trị nếu bạn nghĩ rằng chết là kết thúc của mọi 
thứ. 

Đối với hành giả Kim Cương Thừa, đơn giản là không 
bao giờ có thể nghĩ đến việc chủ động kết thúc cuộc sống. 
Kim Cương Thừa xem năm Uẩn là những mạn-đà-la của 
năm vị Phật và việc cố tình phá hủy những mạn-đà-la này 
trực tiếp đi ngược lại với những giới luật của Kim Cương 
Thừa. 

[Năm Uẩn hay còn gọi là Ngũ Uẩn, Ngũ Ấm là năm nhóm tượng trưng 


cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ Thân và Tâm. Ngoài ngũ 


263 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


uẩn đó ra không có gì gọi là cái "ta". Ngũ Uẩn bao gồm Sắc Uẩn, Thọ 
Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn, Thức Uẩn <Wikipedia>] 

Là một Phật Tử, mặc dù bạn luôn gánh chịu những đau 
đớn, không ngớt và không có hy vọng hồi phục hay thuyên 
giảm, điều quan trọng là bạn phải làm mọi thứ để có thể 
tận dụng hoàn cảnh của mình. 

Bạn có thể, ví dụ, thực hành hướng về tất cả chúng sinh 


bằng Pháp tonglen. Hãy tự suy nghĩ: 


Bằng cách trải qua nỗi đau đớn khủng khiếp này, 

Tôi nguyện hết thảy các nghiệp gây ra đau khổ cho tất cả chúng 
sinh 

Sẽ được vơi cạn. 


Những hành giả dày dạn thường nhận thấy cơn đau cấp 
tính giúp sự tỉnh thức của họ được duy trì. Nhiều bậc Thầy 
vĩ đại đã nói rằng nỗi đau giống như một cây chổi quét 


sạch mọi nghiệp chướng của bạn. 


Nỗi đau khổ cũng vô cùng đáng giá. 

Bước qua nỗi buồn, kiêu mạn bị xua tan 

Và xót thương thay những chúng sinh lang thang trong Luân Hồi; 
Cái ác được né tránh; những điều tốt đẹp trở thành mê say.” 


Điểm khác biệt giữa an tử, trợ tử thụ động và trợ tử chủ 
động là gì? 

Theo quan điểm của Phật Giáo, tất cả các phương thức 
này đều cùng một loại. Tôi hoàn toàn hiểu được động lực 


đằng sau việc muốn kết thúc đau đớn và đau khổ của một 


264 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


người, nhưng kết thúc cuộc đời có chủ ý không phải là một 
lựa chọn. 

Có lẽ những gì các nhà tế bần và trung tâm chăm sóc 
Phật Giáo có thể làm là dạy cho người sắp chết cách hiến 
dâng phần sinh lực còn lại của mình cho tất cả chúng sinh. 
Đây là một giải pháp về lâu dài sẽ tốt hơn nhiều so với việc 
để mọi người kết thúc cuộc sống của họ bằng những viên 


thuốc quá liều. 


Lời Khuyên Cho Người Cảm Nhận Nỗi Đau Quá Sức Chịu 
Đựng 

Có thể làm gì nếu bạn đang đau khổ vì những cơn đau 
mãn tính không ngớt và không thể chữa trị nhưng các bác 
sĩ nói với bạn rằng bạn có thể sống hàng tháng, hoặc thậm 
chí nhiều năm? 

Hãy cố gắng tích lũy càng nhiều công đức càng tốt. Hãy 
cầu nguyện rằng cơn đau bạn đang chịu đựng và cả cơn 
đau lúc hấp hối sẽ không kéo dài. Thậm chí, bạn có thể cầu 
nguyện để chết càng sớm càng tốt và cúng dường những 
tháng năm còn lại trong cuộc đời này cho các vị Đại Bồ Tát 
để họ có thêm thời gian giúp đỡ chúng sinh. Lập ước 
nguyện mạnh mẽ để được tái sinh nhanh chóng trong một 
đời sống tốt hơn, nơi bạn cũng có thể tiếp tục giúp đỡ và 


làm Giác Ngộ vô số chúng sinh. 


265 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Hỡi chư Phật và Bồ Tát, xin cho con chết ngay lúc này! 
Nguyện những tháng năm còn lại của đời con 

Được dâng cúng lên tắt thảy các Ngài, 

Nguyện cầu chư Vị trường thọ, là nguồn lợi lạc thật sự 
cho tất cả hữu tình. 


Hãy nguyện cậu bằng lòng hân hoan, chí tâm tha thiết 
cùng với động cơ thích đáng. Cầu nguyện theo cách này, 
bạn sẽ không ngừng tích lũy công đức trong những ngày 
giờ cuối đời. 

Được thúc đẩy bởi ước muốn bắt đầu lại cuộc đời với 
nguồn năng lượng mới, khơi dậy quyết tâm mạnh mẽ để 
được tái sinh thành người và thật sự hữu ích cho người 
khác. Cầu nguyện phần sinh lực còn lại của kiếp sống hiện 


tại sẽ được mang theo vào đời sống kế tiếp của bạn. 


Hỡi chư Phật và chư Bồ Tát, hãy để con chết ngay bây giờ! 
Nguyện những tháng năm còn lại của kiếp này, 

Được chuyền vào đời sống tiếp theo. 

Nguyện con được tái sinh tức thời, 

Tràn đầy năng lượng, quyết tâm và năng lực 

Để cứu giúp chúng sinh hữu tình, 

Với lòng vô ngã rộng yêu thương. 

Nguyện những hoạt động của con mãi không ngừng 

Hầu đưa tất cả hữu tình sang bờ Giác tối lạc. 


Nếu đã nhận được những quán đảnh thích hợp, bạn 
cũng có thể tiến hành buổi lễ cầu nguyện Đức Phật Vô 


Lượng Thọ (Đúc Amitayusj hoặc cúng dường tịnh tài để 


266 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 
người khác thực hiện cho bạn. 


Quan điểm của Phật giáo đối với những nỗ lực của xã hội 
đương đại để có đời sống trường cửu - ví dụ như ướp 
lạnh? 

Nếu phương pháp có thể giúp duy trì Tâm thức của một 
cá nhân nào đó được tiếp diễn mà không làm cho người 
khác phải đau khổ, thì có thể chấp nhận được. 

Khát khao được sống bất tử không phải điều mới mẻ. 
Nhưng bất kỳ nỗ lực nào của con người nhằm đạt được 
đời sống vĩnh cửu cũng không thể làm sụt giảm giá trị 
những hướng dẫn về Tâm thức của Đức Phật. Tại sao? - 
Bởi vì Đức Phật luôn mô tả các cảnh giới chúng sinh đang 
cư trú là vô hạn' và “vô biên'. Có chút giống như: theo 
quan điểm của Phật giáo, nếu bạn bị ngất hoặc rơi vào 
trạng thái hôn mê, sẽ không có gì khác biệt giữa việc bạn 


ngất đi trong một giây hay một ngàn năm. 


Chưa ai biết được rằng nếu việc cắt bỏ phần đầu và làm 
cho đóng băng có thật sự duy trì được Tâm thức hay 
không. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên với số lượng 
người đang tham gia vào việc đánh cược này để có một cơ 
thể mới trong tương lai. Nỗ lực này được thực hiện bằng 
việc họ phải đánh đổi mạng sống hiện tại của mình. Đây có 
phải là tự sát? 

Có kiểu kết thúc cuộc sống như vậy sao? Nếu có, thì đó 


là tự sát. Nếu như cái đầu vẫn còn sống sau khi đã được 


267 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tách ra khỏi cơ thể và vẫn tiếp tục sống trong khi bị đóng 
băng, thì bạn thắng cược. Nhưng nếu bạn không chắc chắn 
liệu cái đầu có còn sống hay không, thì tôi không thể trả 
lời câu hỏi này. 

Theo Phật giáo, cái chết là sự tách biệt giữa Thân thể và 
Tâm trí. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận rằng có thể 
sống mà không cần toàn bộ cơ thể. Không có bất kỳ nội 
dung nào trong Kinh điển Phật Giáo và luận thuyết cổ Đại 
[Shastras] của Ấn Độ chỉ ra rằng bạn chỉ có thể sống khi có 
cơ thể toàn vẹn. Nhưng nếu khoa học có thể chứng minh 
rằng một lọn tóc đơn thuần có thể giữ lại nguồn sinh lực 
và ý thức, tôi sẽ phải đồng ý rằng lọn tóc đó là một sinh 
vật sống. 

Tuy nhiên, theo quan điểm Phật Giáo, nỗ lực đạt được 
sự bất tử của bạn có thể sẽ tạo ra một cõi địa ngục. Bạn 
thật sự muốn sống mãi mãi sao? Bạn có thấy chán không? 
Việc cố gắng kéo dài cuộc sống có thật sự đáng giá? Đối 
với những người theo Đạo Phật, cuộc sống chỉ được coi là 
có giá trị vì nó cho ta một con thuyền lớn, ở trong chiếc 
thuyền này, chúng ta cố gắng hoạt động để hướng về sự 
thấu đạt chân lý. Sống hàng tỷ năm trong khi không ngừng 
lùi dần và ngày càng xa lìa khỏi sự thật, thì điều này được 


Phật Giáo mô tả là đời sống ở cảnh giới Chư Thiên. 


Tôi có thể giúp ai đó đã chết nhưng hồn ma hay linh hồn 


vẫn ở quanh đây không? 


268 


Câu Hỏi Về Những Phương Diện Khác Của Cái Chết 


Vâng, chắc chắn rồi! Bạn có thể tự mình làm một nghỉ 
lễ, hoặc tài trợ cho người khác làm việc đó. Lễ cúng Sur 


làm cho các hồn ma rất vui thích. (xem trang 202) 


Một khi ý thức đã tách khỏi cơ thể, trải nghiệm của chúng 
ta không còn thông qua những bộ lọc của các giác quan. 
Tuy nhiên, các giáo lý bardo nói rằng chúng ta sẽ trải 
nghiệm ánh sáng rực rỡ (hiện tượng thị giác) và tiếng sấm 
sét (hiện tượng âm thanh). Một chúng sinh trong bardo có 
tin rằng mình đang trải nghiệm [trực tiếp] hình ảnh và âm 
thanh hay không, trong khi chúng sinh đó vẫn còn thói 
quen trải nghiệm năng lượng theo cách cũ [tức là thông 
quan các giác quan], và nếu vậy, họ có thể dùng Tâm ý để 
tự phóng chiếu ra một cơ thể [mới] phải không? 

Hay do chỉ có thể mô tả bằng ngôn ngữ, nên chúng ta chỉ là 
đang cố gắng diễn đạt những hình ảnh và âm thanh liên 
quan tới nội dung nhằm mục đích chuyển tải, bởi vì trải 
nghiệm thực tế là điều chúng ta [những người đang sống] 
không thể tưởng tượng nổi trong khi còn bị giới hạn bởi 
cơ thể này? 


Cả hai ý đều đúng. 


269 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Hành Giả Kim Cương Thừa 
Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


“^^ ^^ 
š..^ˆ 8A + ^A 


Dành Cho Hành Giả Thượng Căn 


Hãy nhớ đến vị Đạo Sư, Tri Kiến và Bổn Tôn 

Nếu bạn đi theo con đường của Kim Cương thừa, có ba 
điều cốt yếu cần suy nghĩ và ghi nhớ khi bạn chuẩn bị cho 
cái chết: 

Vị Đạo Sư, người đã giới thiệu cho bạn bản tánh của 
Tâm; Tri Kiến về sự trống rỗng, Tánh Không, nơi Tâm nên 
an trụ; và Bổn Tôn là vị bạn đã trở nên quen thuộc trong 
cuộc sống thông qua thực hành, người đóng vai trò là 
điểm tham chiếu và nhắc nhở bạn về sự hợp nhất giữa 
Tánh Không và Tánh Sáng. 

Trong ba điều này, có lẽ dễ nhớ nhất là vị Đạo Sư bởi vì 
bạn đã gặp Đạo Sư của mình trong suốt cuộc đời, do đó 


biết hình tướng của Thầy trông như thế nào và giọng điệu 


270 


Hành Giả Kim Cương Thừa Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


ra Sao. 

Là hành giả Kim Cương Thừa, bạn cũng sẽ rèn luyện 
Tâm trong thực hành quán tưởng và những thực hành 
thuộc giai đoạn thành tựu. Những thực hành này giúp bạn 
làm quen với hình tướng của vị Đạo Sư và Bổn Tôn, và 
cũng trở nên quen thuộc với danh hiệu, hoạt động và 
những hóa hiện của họ. Hướng dẫn thực hành được gọi là 
nghi quỹ. 

Thực hành một nghi quỹ không phải chỉ cần đọc to nội 
dung bản văn, mà bạn cần nghĩ tưởng về những đặc điểm 
vật lý của vị Bổn Tôn và Đạo Sư, kết hợp trì tụng các chân 
ngôn. Khi bạn trải nghiệm giai đoạn hấp hối, điều tốt nhất 
có thể làm là hãy giữ hình ảnh của vị Bổn Tôn và Đạo Sư 
trong Tâm, nhớ nghĩ càng nhiều thuộc tính, màu sắc và 
hoạt động của Ngài càng tốt - ví dụ như sự phát quang và 
hội tụ những luồng ánh sáng cầu vồng. 

Khi bạn cầu khẩn vị Bổn Tôn, điều cực kỳ quan trọng là 
bạn cảm thấy hoàn toàn tin tưởng rằng mình chính là vị 
Bổn Tôn; đây là điều Kim Cương thừa gọi là niềm “kiêu 
hãnh kim cương". Quan trọng nhất trong tất cả là bạn cần 
thực hành tự quán đảnh (abhishekas) từ Đạo Sư và hòa 
lẫn Tâm bạn vào với Tâm vị Đạo Sư, hết lần này đến lần 
khác. 

Đây là những gì một hành giả tốt thực hành theo Kim 
Cương Thừa sẽ làm - các bản kinh văn linh thiêng mô tả là 


“hành giả thượng căn. 


271 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Nếu bạn đã chuẩn bị cho cái chết bằng cách thực hành 
phowa trong cuộc sống, thì bằng mọi cách, khi quá trình 
cái chết bắt đầu, hãy thực hiện phowa cho chính bạn. Nếu 
bạn biết một Lạt Ma, Yogi, Yogini, Tăng hay Ni tu giỏi, có 
thể yêu cầu họ làm phowa cho bạn.Và đừng lo lắng nếu 
người hành giả không ở cạnh giường của bạn khi họ tiến 
hành phowa, bởi vì phương pháp này có thể được thực 
hiện từ xa. 

Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng con đường của 
phowa dành cho các hành giả thượng căn. Điều này không 
liên quan gì đến trình độ học vấn cao hay mức độ thông 
minh. Các hành giả cũng không được cho là thượng căn vì 
họ đã hoàn thành Ngöndro hay đã dành nhiều thập kỷ để 
nghiên cứu Phật Giáo. Năng lực duy nhất hoàn toàn không 
thể thiếu đó chính là lòng sùng tín. Nếu không có lòng 
sùng tín và chí tâm tin tưởng vào con đường của phowa, 
thực hành này thường chẳng có kết quả. Và ngày nay, rất 


khó để tìm được người nào có dạng tín tâm này. 


Những Hành Giả Trung Căn 


Hãy nhớ đến vị Đạo Sư 

Cơ hội để một hành giả thiếu kinh nghiệm, thực hành ở 
mức độ bình thường có thể nhớ được Tri Kiến [đúng đắn] 
khi họ chết, hay các chỉ tiết về dung mạo và đặc tính của vị 


Bổn Tôn, ngay cả danh hiệu của vị Bổn Tôn cũng là rất 


272 


Hành Giả Kim Cương Thừa Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


mong manh.Thay vào đó, con đường đáng tin cậy nhất 
trong tất cả đó là cầu nguyện đến vị Đạo Sư của bạn. “Guru” 
trong trường hợp này, là vị Đạo Sư hoặc vị Thầy mà bạn 
đã gặp trong suốt quãng đời, là người bạn đã nói chuyện 
và tương tác. Khi chết, hãy cầu nguyện đến Guru của bạn, 
tự nhận bốn quán đảnh ƒabhishekasJ và hòa lẫn Tâm bạn vào 


Tâm vị Thầy, v.v... 


Làm Thế Nào Để Hỗ Trợ Một Hành Giả Kim Cương 


Thừa Trong Giai Đoạn Hấp Hối? 


Anh chị em Kim Cương Hữu có mối quan hệ mật thiết 
với hành giả Kim Cương Thừa đang hấp hối có thể giúp đỡ 
bằng cách nhắc nhở họ về tất cả những điểm thực hành 


quan trọng. 


Hãy nhớ rằng cuộc sống chỉ là ảo tưởng, như một giấc 
mơ 
Quy Y Đức Phật, Pháp và Tăng 
Phát khởi Bồ Đề Tâm 
Nhớ nghĩ đến hình tướng và hoạt động của vị Bổn Tôn 
cùng âm thanh của chân ngôn 
An trú trong bất kỳ Tri Kiến nào quen thuộc nhất, con 
đường Trung Đạo, 
Đại Thủ Ấn hay Đại Viên Mãn 
Nhớ nghĩ đến Tri Kiến của sự hợp nhất giữa Tánh Không 


và Tánh Quang Minh [7ánh Sáng Rõ của Tâm] 
273 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Nhớ nghĩ đến vị Đạo Sư của bạn và hãy hưng khởi lòng 


sùng mộ mãnh liệt 


Đối với hành giả Kim Cương Thừa đang hấp hối, đối 
tượng quan trọng nhất của thực hành nhớ nghĩ chính là vị 
Đạo Sư, vì vậy hãy trì tụng danh hiệu của vị Thầy cho 
người sắp chết nghe thấy, thật lớn tiếng và rõ ràng. Thỉnh 
thoảng bạn có thể hát xướng hoặc thậm chí hét to danh 
hiệu của vị Thầy. 

Những miêu tả chi tiết để nhắc nhở hành giả Kim 
Cương Thừa đang hấp hối về quá trình tan rã được trình 
bày ở trang 185. Nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn, 


nội dung sau đây có thể phù hợp hơn: 


Khi nguyên tố đắt tan rã 

Và bạn kinh nghiệm dấu hiệu bí mật của những ảo giác mơ hồ, 
Hãy quán tưởng vị Thầy nơi tim bạn và hưng khởi lòng sùng 
mộ hướng về Ngài. 


Khi nguyên tố nước tan rã 

Và bạn kinh nghiệm dấu hiệu bí mật của những làn khói hay 
sương mù, 

Hãy quán tưởng vị Thầy nơi rốn bạn và cầu nguyện đến Ngài. 


Khi nguyên tố lửa tan rã 

Và bạn kinh nghiệm dấu hiệu bí mật của những tia lửa lập lòe như 
đom đóm, 

Hãy quán tưởng vị Thầy nơi trán bạn 


274 


Hành Giả Kim Cương Thừa Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


Khi nguyên tố khí tan rã 

Và bạn thấy một ánh sáng chói rực đến gần, 

Hãy có gắng di chuyển Tâm mình vào Tâm vị Đạo Sư của bạn, 
Lần này đến lần khác. 


Nhắc nhở hành giả Kim Cương Thừa đang hấp hối rằng 
mọi thứ họ nhìn thấy, đặc biệt những dấu hiệu bí mật là 
những biểu thị của Tâm - còn được gọi là sự hóa hiện của 
Tâm Trí Tuệ, Tâm Nền Tảng, Tâm Quang Minh, Pháp giới, 
Pháp Tánh, Pháp Thân, hoặc Như Lai Tạng và v.v...Thuật 
ngữ nào bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào dòng truyền và 
truyền thống mà hành giả thực hành theo. 

Trong quá trình hấp hối và tại thời điểm chết, tất cả 
chúng ta đều sẽ sợ hãi. Có lẽ chúng ta cũng sẽ đau đớn về 
thể xác và trải nghiệm những kiểu đau khổ thường đi kèm 
với cái chết. Nhưng là người thực hành Pháp, chúng ta 
phải tận dụng mọi thứ xảy đến với mình. Vì vậy, đơn giản 
là hãy cố gắng quan sát và theo dõi bất kỳ cảm giác đau 
nào, mà không để bị cuốn vào những hy vọng hay sợ hãi 
của bạn. Thực tế, hãy cố gắng quan sát mọi thứ đang diễn 
ra với bạn mà không vướng mắc vào bất kỳ thứ gì. 

Đây là những gì những hành giả Kim Cương Thừa có 


thể làm cho nhau. 


275 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


276 


Hãy chôn tôi khi chết 

bên dưới thùng rượu 

một tửu quán. 

Ngày may mắn ghé ngang, 
Rượu từ thùng sẽ nhỏ. 


Moriya Sen an Š 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Những Bài Nguyện 
Và Thực Hành 


“^^  A ^^ 


Thực Hành Tonglen Như Thế Nào? 
Pema Chödrön 


Thực hành Tonglen, còn được gọi là thực hành “nhận 
và cho”. Trái với logic thông thường của chúng ta là né 
tránh khổ đau và tìm kiếm niềm vui, thực hành tonglen 
quán tưởng nhận vào nỗi đau của người khác trong mỗi 
hơi thở vào, và gửi bất cứ điều gì lợi lạc cho họ theo hơi 
thở đi ra. Trong quá trình này, chúng ta trở nên tự do khỏi 
những khuôn mẫu cũ kỹ của thói quen ích kỷ. Chúng ta bắt 
đầu cảm nhận tình yêu thương cho cả bản thân và người 
khác; chúng ta bắt đầu chăm sóc cho chính mình và người 


277 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


khác. 

Tonglen đánh thức lòng bi mẫn trong mỗi người và giới 
thiệu cho chúng ta cái nhìn lớn hơn nhiều về thực tại. 
Tonglen cho thấy được sự mênh mông không giới hạn của 
Tánh Không (sự trống rỗng). Bằng cách thực hành, chúng 
ta bắt đầu kết nối với chiều kích mở rộng trong bản thể 
của mỗi cá nhân. 

Tonglen có thể được thực hiện cho những người đang 
bệnh, những người sắp chết hoặc đã chết, hay những 
người đang chịu đựng bất kỳ kiểu đau đớn nào. Có thể 
thực hiện Tonglen như thời khóa thiền định chính thức 
hoặc tại bất cứ chỗ nào, vào bất kỳ thời gian nào. Nếu ra 
ngoài đi dạo và thấy ai đó đang bị đau đớn, bạn có thể hít 
vào sự đớn đau của người đó và gửi đến họ sự nhẹ nhõm 
bằng hơi thở ra. 

Thông thường, chúng ta quay đi chỗ khác khi thấy ai đó 
đau khổ. Sự đau đớn ở họ khơi dậy nỗi sợ hãi hay giận dữ 
ở chúng ta; cũng làm trỗi dậy sự kháng cự và rối loạn. Vì 
vậy, chúng ta cũng có thể thực hành tonglen cho tất cả mọi 
người, giống như chúng ta - ai cũng muốn trở nên từ bi 
nhưng thay vào đó lại bị sợ hãi, ai cũng muốn dũng cảm 
nhưng thay vào đó lại trở thành hèn nhát. Tốt hơn việc 
đánh bại chính mình, chúng ta có thể sử dụng sự bế tắc 
của cá nhân như một bước đệm để hiểu ra mọi người đang 
đấu tranh chống lại cả thế giới vì điều gì. Thở vào cho tất 


cả chúng ta và thở ra cũng cho tất cả chúng ta. Những gì có 


278 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


vẻ giống thuốc độc đang được áp dụng như phương thuốc 
chữa lành. Chúng ta có thể sử dụng đau khổ của cá nhân 
như là con đường thực hành để phát triển lòng từ bi cho 
tất cả chúng sinh. 

Nếu bạn thực hiện tonglen như thời khóa thiền định 


chính thức, có bốn giai đoạn: 


1. Khơi Dậy Bồ Đề Tâm 

Để Tâm thư giãn từ một đến hai giây trong trạng thái 
rộng mở hoặc tĩnh lặng. 

Giai đoạn này, truyền thống gọi là khơi dậy Bồ Đề Tâm 
tuyệt đối, đánh thức chân Tâm hoặc mở ra trạng thái Nền 


Tảng của sự rộng thoát và sáng rõ. 


2. Bắt Đầu Quán Tưởng 

Thực hành dựa vào nguyên lý chính. Thở vào những 
cảm giác nóng bức, tăm tối và nặng nề - những điều khiến 
bạn ngột ngạt - và thở ra những cảm giác mát mẻ, tươi 
sáng, những luồng sáng - với cảm giác tươi mới. Hít vào 
thật sâu, nhận lấy những năng lượng tiêu cực qua tất cả 
các lỗ chân lông trên cơ thể bạn. Khi thở ra, phát tỏa toàn 
bộ năng lượng tích cực qua tất cả các lỗ chân lông. Làm 
như vậy cho đến khi sự quán tưởng của bạn trở nên đồng 


bộ với hơi thở vào và ra. 


3. Tập Trung Vào Một Tình Huống Riêng Biệt 


Tập trung vào bất kỳ tình huống đau đớn thực tế nào 
279 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bạn biết. Theo truyền thống, bạn bắt đầu thực hành 
tonglen cho người bạn quan tâm và muốn giúp đỡ. Tuy 
nhiên, nếu cảm thấy khó khăn, bạn có thể thực hành trên 
nỗi đau chính bạn đang cảm thấy, và đồng thời hướng về 
tất cả những người đang chịu sự đau đớn giống bạn. Ví dụ, 
nếu cảm thấy không thoải mái, hãy hít vào cảm nhận đó 
của chính bạn và sự không thoải mái của tất cả những 
người khác, sau đó thở ra với sự tự tin, đủ đầy và nhẹ 


nhõm dưới bất kỳ hình thức nào bạn muốn. 


4. Trải Rộng Lòng Bi Mẫn 

Cuối cùng, làm cho quá trình nhận vào và cho đi trở nên 
rộng lớn hơn. Nếu bạn đang thực hành tonglen cho người 
yêu thương, hãy mở rộng ra cho tất cả những người có 
cùng hoàn cảnh. Nếu bạn đang thực hành tonglen cho ai 
đó bạn thấy trên tivi hoặc trên đường phố, hãy hướng về 
cho tất cả những người khác có hoàn cảnh tương tự. Làm 
cho thực hành rộng lớn hơn, chứ không chỉ hướng về một 
cá nhân nào. Bạn có thể tiến hành tonglen cho những 
người bạn coi là kẻ thù - những người làm tổn thương 
bạn hoặc làm tổn thương người khác. Thực hành tonglen 
cho họ, hãy nghĩ rằng họ cũng có những rối loạn và bế tắc 
giống những người bạn khác của bạn, hoặc chính bạn cũng 
từng mặc phải trường hợp như vậy. Hít vào nỗi đau của họ 
và gửi lại họ niềm khuây khỏa. 


Tonglen có thể mở rộng vô hạn. Khi thực hành, lòng từ 


280 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


bi của bạn sẽ tự nhiên trải rộng theo thời gian, và bạn 
cũng nhận ra rằng mọi thứ không vững chắc như bạn nghĩ 
- đó là kinh nghiệm của một thoáng thấy được sự trống 
rỗng [trong bản chất của vạn Pháp]. Thực hành cách này 
dần dần theo nhịp điệu của riêng, bạn sẽ ngạc nhiên khi 
thấy mình ngày càng có thể sẵn lòng vì người khác, ngay 
cả trong những tình huống đã tưởng chừng như không thể 
xảy ra. 


Giáo lý này được đăng trên trang web Lion”s Roar vào ngảy 9 tháng LÍ năm 2017 
(www.Lionsroar.com/how-to-practice-tonglen/ ). Nội dung được sao chép trong 


sách này dưới sự từ bi chấp thuận của Ni Sư Pema Chödrön và Lion's Roar. 


281 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Chutor: Pháp Cúng Dường Nước 
Chokgyur Lingpa 


Trong bình gốm sáng đẹp hoặc bằng vật liệu quý khác, 
Một bình chứa hoàn toàn sạch sẽ và không bị ô nhiễm bởi 
chất độc hại, 

Bắt đầu rót nước và quán tưởng bản thân mình là Đức 
Quán Thế Âm. 

Rung chuông tingshag và tưởng tượng rằng tất cả chúng 


sinh ở cõi Ñgạ quỷ triệu tập lại. 


Con và chúng sinh, số thảy vô lượng như bầu trời 

Xin quay về nương tựa Ngài, Đức Quán Âm, 

Người bảo hộ là hiện thân của tất cả những đối tượng nương 
náu khác. 

Giống như Ngài từng quyết tâm hướng đến Giác Ngộ 

Vì mục đích giải thoát chúng sinh tràn khắp không gian, 

Con nguyện nhanh chóng chứng đạt Phật Quả. 


Nguyện tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, không sót bắt 
cứ ai. 
Nguyện họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ 


Nhờ vậy mà chẳng bao giờ lìa khỏi niềm hân hoan tối thượng. 
Nguyện họ luôn an trú trong bình đẳng Tánh, chẳng thiên lệch. 


OM AH HRIH HUNG 
Dòng sữa cam lồ tuôn chảy từ tay của Đức Quán Âm Khasarpani 


Khiến cho tắt cả quỷ đói đều được thỏa mãn, không ngoại lệ. 


282 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


[Đức Quán Âm Khasarpani: là một hóa thân của Đức Quán Thế Âm có 
một diện và hai tay. Tay phải của Ngài kết Ấn Thí Vô Lượng - lòng bàn 
tay phải ngửa và đặt trên đầu gối phải, tay trái giữ cành hoa sen nở, 


nâng cao đến khoảng ngang lỗ tai Ngài. <theo Rigpawiki>] 


Quán tưởng như vậy, trì tụng OM AH HRIH HUNG và quán 
tưởng rằng họ [các quỷ đói] được sự sống an lành (giống 


như niềm an lạc thuộc các cõi cao). 
OM JVALAMIDAN SARVA PRETEBHYA 


Quán tưởng loài quỷ đói do bộ ruột của chúng rớt ra ngoài 
Không còn uống nước bẩn, mà thọ hưởng dòng cam lồ 
tinh khiết. 

Quán tưởng tất cả quỷ đói là quả từ những che chướng từ 
bên ngoài và bên trong, triệu tập lại. 

Suy niệm về Tánh Không thấm đầy lòng bi mẫn và đọc 
chân ngôn này: 


NAMA SARVA TATHAGATA AVALOKITE OM SAMBHARA 
SAMBHARA HÙNG 


Quán tưởng họ có được niềm an lạc vô biên. 
Chộp lấy ngón tay của bạn, rồi biến mất vào nơi khác. 
Ngoài ra, trong một vật chứa rộng hơn làm từ vật liệu quý 


Sắp bày nước sạch cùng thực phẩm. 


Trong không gian phía trước mặt con là Đức Quán Âm, 
Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý, 
Vây quanh là tập hội chư Phật, Bồ Tát, 
283 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Các vị Hộ Phật /yidamj, Không Hành /Dakin¡ và chư vị Hộ Pháp. 
Bên dưới Ngài là những lực lượng xấu ác, kẻ gây chướng 
duyên, sáu hạng chúng sinh, 

Và đặc biệt là tất cả các vị khách liên quan đến nghiệp 
chướng. 


OM AH HUNG 


Từ tánh không rỗng lặng, một vật chứa khổng lồ bằng ngọc 
quý xuất hiện 

Từ chủng tự DHRUNG, 

Nơi đó cơ thể con tan chảy thành ánh sáng 

Và trở thành đại dương chứa đầy bánh cúng dường /orma] và 
mật cam lồ. 


Ban gia trì bởi chủng tự 


284 


OM AH HUNG 


Với Tâm trụ trong hình tướng của Đức Quán Âm Khasarpani, 
Dâng cúng tất cả phẩm cúng dường và bố thí lên chư vị 
khách thể. 





Tingsa 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Quán tưởng dâng cúng như vậy cùng với trì tụng chân 
ngôn Sambhara. 


NAMAH SARVA TATHAGATA AVALOKITE OM SAMBHARA 
SAMBHARA HÙNG 


OM 

Hỡi Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý, 

Người đánh bại mọi hành động sai trái và che chướng, 
Cùng hải hội toàn thảy đắng Quy Y tôn quý, 

Xin chấp nhận bánh cúng dường và mật cam lồ từ con. 
Xin ban rải phước lành, tịnh hóa mọi hành động xấu ác 
và che chướng, 

Ban cho con những thành tựu và xua tan mọi chướng ngại. 


Các thế lực tà ác, kẻ gây chướng, tinh linh, sáu hạng 
chúng sinh, 

Và đặc biệt là tất cả các vị khách của chướng nghiệp, 

Hãy thưởng thức mật cam lồ tinh khiết này 

Và xóa bỏ tất cả các món nợ nghiệp của ân và oán. 
Nguyện cho sự thù hận, ác ý và xấu xa của tất cả sẽ 
được tiêu trừ, 

Nguyện cho tắt thảy đều được ban nhận Tâm tỉnh thức. 


Cuối cùng, không còn thấy các vị khách thể nhận cúng 
dường và bố thí nữa, 

An trú vào sự tương tục của Tánh không rỗng lặng. 

Thông qua thực hành này, bạn sẽ hoàn thiện những tích 
lũy, giải thoát, 

Về tổng thể, giúp tịnh hóa những hành động sai trái và che 


chướng 


285 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Và đặc biệt, giúp tiêu trừ các món nợ nghiệp do trộm cắp 
thường trụ [kordrip], nghiệp bất thiện và chướng nghiệp. 


Vì những lý do này, hãy nỗ lực thực hành mỗi ngày. 


Đây là thực hành hạnh cúng dường và bố thí đưa đến giải 
thoát của Đức Bồ Tát Kim Cương Tạng cao quý. 


Theo lời thuyết giảng của Tulku Urgyen Rinpoche, nội dung được trích ra từ 
Pema Garwang Chöchö, Chokling Tersar, Tập 27, chuyển dịch Anh ngữ bởi Erik 
Pema Kunsang và được hiệu đính bởi Michael Tweed, Nagi Gơmpa, 1995 

© Bản quyên từ Rangjung Yeshe Translations & Publications, 1995 

Được sao chép dưới sự từ bi chấp thuận của Erik Pema Kunsang. 


286 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Tăng Trưởng Thọ Mệnh và Thịnh Vượng 
Một Phương Pháp Thực Hành Phóng Sinh 
Jdamyang Khyenfse Wangpo 


Cung kính Đảnh lễ bậc Đạo Sư và Đấng Chiến Thắng 
Giải Thoát Tối Thượng, 
Bậc Giáo Chủ Vô Lượng Thọ (Đức Phật A Di Đà). 


Vị Đạo Sư thành tựu Ngagi Wangchuk Drakpa từng giảng: 


Bằng cách cứu sống sinh mạng của các loài 
chim, cá và hươu, 

Hay cứu lấy những kẻ trộm, rắn và chúng 
sinh khác khỏi bị giết, 

Đời sống hiện tại của bạn sẽ được kéo dài, 


Dù chỉ trong một thời khắc ngắn. 


Như nội dung của lời dạy trên, tất cả Kinh Điển và Mật 
Điển đều nêu rằng việc giải thoát những chúng sinh khỏi 
sự giết hại sắp xảy ra trước mắt là thực hành tối thượng 
giữa tất cả những pháp thực hành trường thọ. Vì lý do này 
và vì việc phóng thích sinh mệnh mang lại lợi ích vô biên, 
tất cả những người có ý thức nên tăng trưởng nỗ lực thực 
hành phóng sinh. 


Nói chung, điều này nghĩa là với Tâm cao thượng, chủ 


287 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


yếu hãy phóng thích sinh mệnh các động vật thuộc sở hữu 
của bạn. Ngoài ra, chế ngự việc tự giết hay buôn bán sinh 
vật cho người khác, nuôi dưỡng các loài vật trong an bình. 
Chỉ cần làm như vậy, không quên hồi hướng gốc rễ của 
đức hạnh và ước nguyện cho lợi lạc của chúng, bạn sẽ 
hoàn thành mục đích hiện thời và do đó, được phép không 
cần thực hiện bất kỳ nghi lễ cụ thể liên quan nào khác. 

Nếu muốn thực hiện theo phiên bản phức tạp hơn một 
chút để thích hợp với địa điểm, sự kiện và mức độ chỉ tiết 
của thực hành, thì bạn có thể tìm thấy một số hướng dẫn 
theo trường phái Tân Dịch, chẳng hạn như khiến chúng 
[loài thú được phóng sinh] trở thành Hộ Pháp và v.v... 
Hoặc, nếu bạn muốn thực hiện các phiên bản chỉ tiết hơn 
về cách bày tỏ những điều cát tường, hồi hướng và 
nguyện ước thì sẽ tuyệt vời nếu bạn kết hợp phóng sinh 
vào khoảng thời gian đặc biệt như Tháng Màu Nhiệm 
(tháng một âm lịch), ngày mồng Tám, hay ngày Trăng Non 
và ngày Trăng Rằm. 

Nếu mục đích chính là kéo dài tuổi thọ của ai đó, thì hãy 
thực hiện phóng sinh vào lúc mặt trời mọc vào thời điểm 
thuận lợi khi hành tỉnh chủ mệnh tăng trưởng. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy đặt những chúng 
sinh sắp được phóng thích trước mặt bạn và tụng đọc ba 


lần: 


288 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn cao quý, 

Con xin nguyện Quy Y cho đến ngày chứng đạt Giác Ngộ. 
Nương theo công đức có được nhờ thực hành bố thí và các 
hạnh khác, 

Nguyện con đạt được Niết Bàn vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. 


Nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc và nhân của 
hạnh phúc. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân gây 
đau khổ. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa hạnh 
phúc,chẳng vướng khổ đau. 

Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi tánh bình đẳng, không 
thiên lệch. 


Suy niệm về Tứ Vô Lượng Tâm. Nếu thích, bạn có thể 
trì tụng danh hiệu Phật và tổng trì chân ngôn hay minh 
chú đặc biệt của vị Phật đó. Lặp lại như vậy nhiều lần sẽ 
mang lại lợi ích to lớn, giống như gieo hạt giống giải thoát 
trong dòng Tâm thức của những loài vật đó. Nếu bạn 


không thể làm được nhiều như vậy, thì hãy tụng đọc: 


Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát Siêu 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác 
Vô Lượng Quang Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát Siêu 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác 
Bắt Động Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát Siêu 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác 
Bảo Sanh Phật. 


289 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


290 


Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát Siêu 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác 


Huy Hoàng Vương Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Trang Nghiêm Bảo Nguyệt Hoa Minh Biện Trí Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Tịnh Hoàng Bảo Quang Đại Bi Quảng Hạnh Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Thượng Vô Ưu Huy Hoàng Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Thắng Giải Pháp Hải Âm Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Thượng Trí Pháp Hải Âm Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 

Chí tâm đảnh lễ Đắng Chiến Thắng, Bậc Giải Thoát 
Phàm, Như Lai, Ứng Cúng, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Thích Ca Mâu Ni Phật. 


OM MANI PEME HUNG HRÌIH, NAMO RATNA TRAYAYA, 
NAMO BHAGAVATE AKSHOYOBHYAYA, TATHÃGATAYA, 
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHÄYA, 

TADYATHA, OM KAMKANI KAMKANI, ROTSANI ROTSANI, 
TROTANI TROTANI, TRASANI TRASANI, PRATIHANA 
PRATIHANA, 

SARVE KARMA PARAMPARA, NIME SARVA SATVA NAÑTSA 
SOHA, 


Siêu 
Giác 


Siêu 
Giác 
Siêu 
Giác 
Siêu 
Giác 
Siêu 
Giác 
Siêu 


Giác 


Siêu 
Giác 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


NAMA RATNA TRAYAYA, NAMAH ARYA JNANA SAGARA 
BAIROTSANA BHYUHA RAJAYA, 


TATHÄGATAYA, ARHATE SAMYAK SAMBHUDDHYA, 


NAMAH SARVA TATHAGATEBHYA ARHATABHYA SAMYAK 
SAMBUDDHEBHYA, 


NAMAH ARYA AVALOKITESHVARAYA BODHISATVAYA 
MAHASATVAYA MAHAKARUNIKAYA, 


NAMAH ARYA AVALOKITESHVARAYA BODHISATVAYA 
MAHASATAYA MAHAKARUNIKAYA, 


TADYATA OM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU ITTE 
BITTE 

TSALE TSALE PRATSALE PRATSALE KUSUKE KUSUKA BARE 
ILIMILI TSITI JVALA MAPANAYA SOHA 


Lặp lại những điều này với giọng to rõ. 


Sau đó, cầm hoa trên tay và tụng đọc: 


Trên bầu trời phía trước mặt con là vị Đạo Sư, 

bất khả phân với Đức Chiến Thắng Giải Thoát Vô Thượng 
Vô Lượng Quang Phật, 

vây quanh Ngài là hải hội Thánh chúng chính là cội báu 
Quy Y, 

gồm tất cả chư Phật và chư Bồ Tát mười phương, chư 
Hiền Thánh và Hiền Triết đã thành tựu Chánh Ngữ. 


Tất cả chư Vị đều hiện diện thật sống động với ngữ điệu du 
dương bày tỏ những ước nguyện cát tường. Những cơn 
mưa hoa mênh mông trút xuống giúp kéo dài thọ mệnh và 


291 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


tăng trưởng công đức, mọi huy hoàng và thịnh vượng, trí 
tuệ và đức hạnh của con và tất cả chúng sinh đều nhờ chư 
Vị ban ân phước. 


Tất cả chúng sinh đầu thai vào cảnh giới Súc Sinh, giờ đây 
được giải thoát khỏi nỗi khiếp sợ về cái chết trước mắt, tiếp 
tục sống yên ổn dưới sự che chở của Tam Bảo. Cuối cùng, 
khi hạt giống giải thoát chín mùi trong dòng tâm thức, 
những chúng sinh này sẽ được ban phước lành để nhanh 
chóng chứng đạt Giác Ngộ. 


Sau đó, vừa quán tưởng, vừa tụng đọc: 


Như đỉnh cờ chiến thắng của hoàng tộc vĩ đại, 

Chư Hộ Phật siêu phàm gia trì nơi đỉnh đầu hành giả, 

Ban cho tắt thảy thành tựu tối cao, 

Hỡi Đắng Đạo Sư vinh quang và cao thượng, xin thị hiện điềm 
lành! 


Bậc Thầy vô song, là Đức Phật tôn quý, 

Vật bảo hộ vô song, là Pháp Bảo trân quý, 

Trao hướng dẫn vô song, chính Tăng đoàn cao quý; 
Nguyện cội Quy Y Cát Tường, Tam Bảo, thường hiện hữu! 


Đức Vô Lượng Thọ, người tiếp độ khắp cõi giới này, 

Thắng vượt mọi thời khắc lâm chung, 

Vị bảo hộ của tất cả chúng sinh trong nguy nan và khốn khổ, 
Nguyện điều lành phóng tỏa từ Đức A Di Đà thường hiện hữu! 


Sau khi đã đọc tụng bất cứ đoạn kệ cầu nguyện cát tường 


nào bạn biết, hãy đọc tiếp: 


292 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Sức mạnh từ hạnh Ban Phát biến Đức Phật thành Bậc Tôn 
Quý. 

Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh nếu 
cho ổi. 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có hạnh Ban Phát toàn 
hảo được tăng trưởng! 


Sức mạnh từ Đức Hạnh biến Đức Phật thành Bậc Tôn Quý. 
Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh của 
Đức Hạnh. 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có Đức Hạnh toàn hảo 
được tăng trưởng! 


Sức mạnh từ Nhẫn Nhục biến Đức Phật thành Bậc Tôn 
Quý. 

Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh của 
Kham Nhẫn. 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có hạnh Nhẫn Nhục hoàn 
hảo được tăng trưởng! 


Sức mạnh từ Kiên Trì biến Đức Phật thành Bậc Tôn Quý. 
Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh của 
Kiên Tâm, 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có hạnh Kiên Trì hoàn 
hảo được tăng trưởng! 


Sức mạnh từ năng lực Tập Trung biến Đức Phật thành Bậc 
Tôn Quý. 


293 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh của 
sự Chuyên Chú, 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có năng lực Chú Tâm 
hoàn hảo được tăng trưởng! 


Sức mạnh từ năng lực Thấu Suốt biến Đức Phật thành Bậc 
Tôn Quý. 

Như Sư Tử trong Loài Người, Ngài liễu tri sức mạnh của 
Sự Trí Tuệ, 

Khi thâm nhập vào nơi an trú của Lòng Bi, 

Nguyện thọ mệnh của chúng sinh có năng lực Thấu Suốt 
toàn hảo được tăng trưởng! 


OM NAMO BHAGAVATE 

APARIMITA AYURJNANA SUBINISHCHAI TATEJO RAJAYA 
TATHÄGATAYA 

ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA 

TADYATA 

OM PUNYE PUNYE MAHAPUNYE APARIRMITA PUNYE 

APRIMITA PUNYE JÑANA SAMBHARO PACHITE 

OM SARVA SAMSKARA PARI SHUDDHA DHARMA TEGAGANA 
SAMUDGATE SVABHAVA VISHUDDHE MAHANAYA PARIVARE 
SVAHA. 


Hãy đọc tụng lời tán dương như vậy và tung hoa nhiều lần 
nhất có thể. 


Sau đó đọc: 


Như ngụ ý rằng, nhờ gốc rễ của thiện hạnh khi thực hiện 
những điều này, nguyện cho gốc rễ của thiện hạnh tích lũy 
suốt ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai giúp cho giáo huấn của 


294 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Đức Phật phát triển hưng thịnh và làm khởi sinh vô số hạnh 
lành rộng khắp thề giới. 

Nguyện tất cả những Bậc siêu phàm trì giữ Phật Pháp được 
trường thọ, và hoạt động của chư Vị luôn vững chắc, thăng 
hoa. 

Nguyện cho con cùng tất cả chúng hữu tình, thọ lãnh ân 
phước gia trì từ chư Vị, được kéo dài thọ mệnh, tăng trưởng 
phước duyên, niềm vẻ vang, hưng thịnh, và tuệ giác. 

Nguyện cho những chúng sinh được phóng thích hôm nay 
thoát khỏi nỗi sợ hãi của Luân Hồi và đọa lạc nơi cõi thấp, 
sớm chứng đạt trạng thái Giác Ngộ tối thương quý báu. 


Khởi nghĩ như vậy, với một tâm xác quyết, hãy nói: 


Nương theo công đức này, nguyện tất cả chúng sinh 
Hoàn thiện tích lũy Công Đức và Trí Tuệ, 

Nguyện họ chứng đạt được Hai Thân thiêng liêng 
Là quả của Công Đức và Trí Tuệ viên mãn. 


Nương theo công đức này, nguyện tất cả chứng đạt Toàn tri 
Nhờ đánh bại mọi kẻ thù, lầm lạc, 

Nguyện cho con giải thoát hết chúng sinh trong biển Luân Hồi, 
Đang chìm ngập trong lớp sóng bão dữ của sinh, già, bệnh, 
tử. 


Trong tất cả mọi kiếp sống, bất cứ nơi nào được sinh ra, 
Nguyện cho con cùng tất cả, chẳng rời xa Tam Bảo. 
Nguyện cho con cùng khắp chúng, 

Luôn giữ lòng tôn kính và thọ nhận gia trì từ cội Quy Y. 


Nguyện cho Tâm Giác Ngộ quý báu 
Khởi sinh nơi nào chưa sinh khởi. 
Nơi nào đã khởi sinh, nguyện sẽ chẳng suy tàn, 
295 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Mà mãi tăng trưởng nhiều hơn nữa. 


Là cội nguồn lợi lạc và an vui duy nhất, 
Nguyện Phật Pháp luôn được trường tồn, 
Và thọ mệnh của những Bật trì giữ Giáo lý, 
Luôn vững chắc như ngọn cờ chiến thắng! 


Nguyện thế giới hòa bình và vui sướng đến muôn năm, 
Nguyện mùa màng bội thu và gia súc tăng trưởng, 
Nguyện nguồn cội an bình và tốt lành luôn hiện diện, 
Nguyện tắt cả ước muốn đều viên thành. 


Ngay đến cả đời sống này, 

Nguyện mọi nghịch duyên đều thoái giảm, 

Nguyện tắt cả có đời sống lâu dài, khỏe mạnh và thịnh vượng. 
Và đạt được hạnh phúc miên viễn. 


Bằng sức mạnh to lớn từ tất cả công đức này 
Nguyện các Đáng Siêu Phàm ngay trong đời, 

Cùng hết thảy hội chúng của chư Vị, 

Sớm hoàn thành mọi mục đích, 

Với nhiều điềm may mắn cát tường, không trở ngại, 
Viên mãn mọi ước nguyện tâm linh. 


Thực hành Hồi Hướng và Nguyện Ước như vậy. Sau đó 


đọc tụng: 


296 


Nương theo ân phước gia trì nơi Đức Phật- 

Bậc Siêu Phàm, Tối Thượng và Tôn Quý, 

Như Vằng Thái Dương Thù Thắng của Chân Lý, 
Nguyện những hoạt động từ thế lực hãm hại 

Như Ma Vương và những kẻ gây chướng đều tịch trừ. 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Để ánh huy hoàng của niềm cát tường, 
Không ngừng tỏa chiếu ngày và đêm. 


Nương theo ân phước gia trì nơi Pháp Bảo— 

Suối Cam Lồ của Chân Lý Thiêng Liêng, 

Nguồn Thánh Pháp vô song, siêu vượt, không ràng buộc, 
Nguyện những kẻ thù gây đau đón, 

Phát sinh từ phiền não Ngũ Độc thảy lắng dịu. 

Để ánh huy hoàng của niềm cát tường, 

Không ngừng tỏa chiếu ngày và đêm. 


Nương theo ân phước gia trì nơi Tăng Đoàn— 

Với những phẩm chất sáng ngời, lỗi lạc, cao quý, 

Cùng các hoạt động thật sự lợi lạc từ chư Pháp Tử của Đắng 
Chiến Thắng 

Nguyện những lỗi lầm từ hành vi sai trái được xóa bỏ, 

Thiện hạnh tăng trưởng không ngừng, 

Để ánh huy hoàng của niềm cát tường, 

Không ngừng tỏa chiếu ngày và đêm. 


Sau khi đọc tụng nội dung trên và những bài nguyện cát 


tường mà bạn biết, hãy đọc tụng: 


Tận hưởng sự huy hoàng của đời sống bắt tử, 

Thông tuệ, với ý thức tỏ tường thấu suốt, 

Cùng tất cả vinh quang và sung túc chốn Luân Hồi hay Niết Bàn, 
Nguyện mọi điều tốt lành được tự nhiên sinh khởi. 


Nguyện công đức không ngừng tăng trưởng và thịnh vượng 
Như vị Quốc Vương cai quản khắp núi non, 

Nguyện tiếng tăm lan rộng khắp bầu trời, 

Nguyện được đời sống lâu dài, khỏe mạnh, lợi ích muôn sinh, 


297 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Nguyện những phẩm tính cao thượng vô lượng như đại dương 
Hóa hiện cát tường và hiện diện khắp nơi nơi. 


Nguyện nơi đây được hòa bình, hạnh phúc sáng và đêm, 
Nguyện các thời giữa ngày cũng bình yên, hạnh phúc, 
Nguyện đêm ngày sáu thời đều an bình, phúc lạc, 

Với sự hiện diện cát tường của Tam Bảo. 


OM YE DHARMA HETU PRABHAVA HETUN TEKEN TATHAGATO 
HAYA WADET TEKEÑCHAYO NIRODHA EWAM VADI MAHA 
SHRAMANA SVAHA 


Đọc tụng như vậy, tạo nên sự an bình và cát tường bằng 
việc tung hoa. Nếu bạn thích, một số văn bản khác liên 
quan đến thực hành trường thọ cũng đề cập rằng “có thể 
vẽ mặt trời và mặt trăng lên vùng trán của sinh vật được 
phóng thích để từ đó về sau, chúng sẽ không bị giết hại 
nữa.” Theo chỉ dẫn này, bạn có thể dùng bơ để vẽ dấu hiệu 
mặt trời và mặt trăng lên vùng trán của sinh vật đó để tạo 
những sự tương hợp cát tường, đem lại may mắn và tốt 
lành cho sinh vật này. 

Hơn thế, để ngăn chặn những trường hợp dùng bẫy, 
lưới đánh cá hoặc những thứ tương tự để cứu mạng sống 
của chim, cá và hươu, hãy làm theo hướng dẫn trên đồng 
thời phải phát khởi Bồ Đề Tâm mạnh mẽ, sau đó kết thúc 
bằng Hồi Hướng và Nguyện Ước. Bằng cách kết hợp thực 
hành như vậy với việc Cúng Dường Khói (lhasang), v.v., lợi 
ích từ hạnh phóng sinh sẽ tăng trưởng đến mức không thể 
tính đếm được. 


298 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Đặc biệt, trong khu vực bạn thực hành, sẽ có nhiều dấu 
hiệu tốt lành xuất hiện, chẳng hạn như những cơn mưa 
đúng mùa, mùa màng và gia súc được tăng trưởng phồn 
thịnh. Trong tác phẩm Vòng Hoa Quý Báu, Đức Bồ Tát 


Long Thọ cao quý có nói rằng: 


Những người khôn ngoan nên luôn đặt thức ăn, nước 
và dầu thực vật 


Hoặc nhiều ngũ cốc ở lối vào của một tổ kiến. 


Như vậy, việc cho kiến đồ ăn, cho cá thức ăn sạch hay 
cho người bệnh thuốc men, cho những đứa trẻ một bữa 
tiệc, cho chim hay những động vật thiếu thức ăn và nước 
uống, tất cả những việc làm này nên được bao trùm bởi Bồ 
Đề Tâm mạnh mẽ, chính là phương tiện thiện xảo, kết hợp 
với thực hành Hồi Hướng và Nguyện Ước chân thành. Nếu 
làm được như vậy, đây sẽ là nhân lành ngăn chặn cái chết, 
tăng trưởng thịnh vượng, và hơn cả là sự Giác Ngộ tối 
thượng. Vì việc này rất dễ thực hiện, có thể sẽ có những 
trở ngại nhỏ nhưng mang lại lợi ích to lớn, do vậy tất cả 
những người thông minh nên theo nhiều cách khác nhau 
mà kiên trì áp dụng những phương tiện khéo léo này để 


tích tập những tích lũy thuộc Công Đức và Trí Tuệ. 


Nhằm mang đến lợi lạc cho tôi và mọi người, nội dung này được 
biên soạn bởi Jamyang Khyentse Wangpo, người hết mực tận tụy 
với Bồ Tát Đại Tạng Kinh [Bodhisattva Pitaka] và được thôi thúc 

299 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


bởi những ý định thanh tịnh. Nguyện văn bản này trở thành 
nhân lành giúp các Bậc trì giữ Giáo lý siêu phàm trụ thế lâu dài 
hàng trăm đại kiếp, để tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi nỗi 
khiếp sợ về cái chết xảy đến trước mắt, cũng như sớm chứng đạt 
đời sống vô biên như Đức Vô Lượng Thọ Phật. Nguyện vạn sự cát 


tường. 


Theo yêu cẩu của Chadral Rinpoche, một Bồ Tút vĩ đại là hóa thân dung chứa tắt 
cả những đức hạnh cao quỷ được nhắc đến trong nội dung thực hành này, nghỉ 
quỹ được Erik Pema Kunsang chuyển dịch sang Anh ngữ, được Marcia Binder 
Schmidt và Michael Tweed hiệu đính. Kiểm tra và tải in ấn bởi lan vào năm 
2003. 

© Bản quyên từ Rangjung Yeshe Translatons & Publications, 2000 


Được sao chép dưới sự nhân từ chấp thuận của Erik Pema Kunsang. 


300 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 





Ề 
^9g|ðtệeXRutxet)xemts2xag3fnonsrăm 
Luân Xa Tagdrol 


301 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Tagdrol: “Giải Thoát Nhờ Xúc Chạm” 
Luân Xa Liên Hoa An Nộ [Chakra of Padma Sïtro]- 
Những Bổn Tôn An Bình và Phẫn Nộ 


của Liên Hoa Bộ 


Khenpo Sonam Tashi 
Chuyển dịch Anh Ngữ: Khenpo Sonam Phunisok 


2 


Cụm từ “giải thoát nhờ việc đeo' xa luân xuất hiện ở 
trang 150 chính là “Padma Shitro Tagdrol. Đây là kho 
tàng Mật điển được phát lộ đầu tiên bởi Vị khai Mật Tạng 
có tên Nyima Senge, sau đó được Ngài Pema Ösel Dongak 
Lingpa (Jamyang Khyentse Wangpo) khám phá lại. 

Cho dù người chết có phải là Phật tử hay không, nếu gia 
đình muốn giúp đỡ họ bằng cách đặt tagdrol lên xác chết, 
thì phải cần một luân xa Liên Hoa An Nộ [Padma Sitro]. 
Bạn thường có thể nhận được một tagdrol từ các Phật tử 
hoặc trung tâm thực hành Phật Pháp. Tuy nhiên, bạn cũng 
có thể sao chép luân xa, sau đó Thánh hóa cho luân xa 
theo hướng dẫn của Khyentse Rinpoche trong câu trả lời ở 
phần dưới đây. 

Luân xa nên được gấp lại thành hình vuông, bọc trong 
một miếng vải sạch và được gia trì đúng cách, sau đó đặt 
ngay chính giữa tim của xác chết và cố định tại đó. Luân xa 


sẽ luôn nằm trên xác chết cho đến khi hỏa táng. 


302 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Loại tagdrol này không chỉ dành cho người chết; trong 
khi còn sống bạn cũng có thể đeo nó, đặt trên đỉnh đầu 
hoặc đeo quanh cổ. 

Lợi ích của việc đeo tagdrol là ngay trong đời sống này, 
bệnh tật, năng lượng tiêu cực và phiền não từ những hành 
động xấu ác được bạt trừ, và tuổi thọ, công đức, sự thịnh 
vượng và trí tuệ được tăng trưởng. Và trong kiếp sau, bạn 
sẽ được tái sinh về Sukhavati, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà. Bất cứ ai đeo tagdrol này cũng sẽ được lợi lạc về 
'giải thoát nhờ xúc chạm, bởi vì, nhờ sự xúc chạm mà hạt 
giống giác ngộ được gieo trồng. Ngoài ra còn có nhiều lợi 
ích khác. 


Khi một người đã chết, nên làm gì với luân xa họ đang 

đeo? 

Nếu người chết là một hành giả nam hoặc nữ, hãy đặt 
luân xa ở vùng chính giữa tim và hỏa táng cùng với cơ thể. 

Sự phân rã các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sẽ không 
hoàn toàn kết thúc cho đến 84 giờ sau khi chết, trong thời 
gian đó, ý thức của người chết vẫn còn duy trì tại vùng 
tim. Đây là lý do tại sao tốt nhất là không di chuyển hoặc 
hỏa táng cơ thể trong ít nhất 84 giờ sau khi chết, và cũng 
giải thích cho điều quan trọng của việc: thực hành tịnh 
hóa các ác hạnh; khai thị về những hóa hiện của Bổn Tôn 
an bình và phẫn nộ, âm thanh và ánh sáng trong trạng thái 


trung gian Bardo không là gì khác hơn ngoài những phóng 


303 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


chiếu từ Tâm; và thực hành Phowa (chuyển di thần thức). 


Cách Làm Tagdrol 

Nếu tại trung tâm Phật Giáo, một vị Lạt Ma hay một 
hành giả thực hành Pháp có ý muốn giúp đỡ người khác 
bằng cách làm Tagdrol Liên Hoa An Nộ, họ nên in hoặc sao 
chép nhiều ngàn luân xa (như hình trang...) , cho những 
viên Pháp Dược Amrita vào nước hoa nghệ tây [Saffron], 
tiếp theo, tẩm đầy nước này lên những tờ giấy đã in hình 
luân xa. Sau đó, gấp luân xa thật chính xác mà không làm 
nhăn phần trung tâm. 
1. Gấp mặt phải của tờ giấy theo chiều dọc từ phải sang 
trái. 
2. Gấp cạnh trái theo chiều dọc từ trái sang phải. 
3. Gấp phần dưới cùng của giấy theo chiều ngang hướng 
lên trên. 
4. Gấp phần trên của tờ giấy xuống dưới. 
Kết thúc bốn bước gấp sẽ cho ra một hình vuông, sau đó 
bọc lại bằng vải hoặc những sợi chỉ ngũ sắc. 

Thánh hóa những luân xa và để trong những hộp đựng 
những thứ liên quan đến tâm linh để tiện lấy ra sử dụng 


khi cần. 


Khi cuốn sách này đang được biên soạn, có người hỏi 
Dzongsar Khyentse Rinpoche: có thể tự gia trì cho các luân 


xa mà không cần trợ giúp từ các vị Lạt Ma có được không? 


304 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Rinpoche trả lời: “Nếu bạn có thể nhờ một Lạt Ma 
thành tựu và đủ phẩm chất để ban gia trì và Thánh hóa 
tagdrol, thì hãy nhờ cậy. Nếu không, và bạn là một hành 
giả Kim Cương thừa - một người thực hành Mật Điển, bạn 
có thể tự ban gia trì cho các bản sao của luân xa bằng việc 
thực hiện hoàn chỉnh một nghi quỹ - bất kỳ nghi quỹ nào 
cũng được. Những nghỉ quỹ thường bao gồm một bài cầu 
nguyện để thỉnh tất cả chư vị Hộ Phật và mời họ an vị vào 
những vật hỗ trợ thực hành - ví dụ, tượng Phật hay bức vẽ 
các vị Phật. Trong trường hợp này, hành giả Mật Thừa nên 
thỉnh cầu chư Hộ Phật an vị trong các luân xa được sao 


chép, sau đó bạn có thể hoàn thành tagdrol. 


Cách gấp một Tagdrol 





305 





ờng gâp 


Các đư 





306 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 








307 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 





308 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 
Cách Làm Tsatsa 


Thangtong Tuiku 


Có nhiều truyền thống và phương pháp tạo ra tsatsas 
đã phát triển qua nhiều thế kỷ, nhưng sau đây là một 


trong những cách đơn giản và dễ dàng nhất. 


1. Mua Hoặc Làm Khuôn Tsatsa 

Khuôn tsatsa làm sẵn từ chất liệu silicon rất dễ mua và 
có một số lựa chọn mua trực tuyến - ví dụ: từ trang web 
của Tu viện Nalanda http://nalanda- 
monastery.eu/files/workshop/2016Catalog.pdf. 





Nếu muốn tạo ra một tsatsa có hình dạng riêng, bạn có 
thể có một khuôn silicon mẫu được tùy chỉnh bởi người 
làm khuôn chuyên nghiệp. Nhà sản xuất khuôn silicon sẽ 
yêu cầu một tsatsa mẫu tạo ra từ khuôn đầu tiên của bạn. 
Thông thường, khuôn đầu tiên sẽ do bạn ủy quyền cho 
một người chạm khắc có kinh nghiệm để làm khuôn bằng 
kim loại, gỗ hoặc đất sét. 

Ngoài ra, nếu muốn sao chép tsatsa hoặc tượng, hoặc 
tạo phiên bản lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bạn có thể có bản in 
3D của hình ảnh - được tạo lập bởi một công ty in 3D. Máy 
in 3D có thể quét tsatsa hoặc bức tượng của bạn sau đó 
1n ra kích thước chính xác bạn muốn. Chỉ cần yêu cầu 


công ty in đảm bảo chất lượng in đủ tốt - 25 hoặc 50 


309 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


micron, mực resin, máy in SLA. Sau khi đã có bản in 3D, 
bạn có thể bảo nhà sản xuất khuôn silicon chuyên nghiệp 
làm khuôn cho bạn. Yêu cầu người làm khuôn sử dụng cao 


su silicon chất lượng cao. 


2. Làm Zung Hoặc Cuộn Chân Ngôn 

Tsatsa chứa “zung” hoặc một cuộn chân ngôn. Để tạo ra 
những cuộn chân ngôn này, trước tiên hãy in hoặc viết 
những câu chân ngôn liên quan đến hình dạng của tsatsas 
trên một mảnh hoặc nhiều mảnh giấy - cách nhanh nhất là 
in nhiều câu chân ngôn trên giấy A4, sau đó cắt thành dải. 
Sơn quét giấy đã in chân ngôn bằng nước ấm ngâm hoa 
nghệ tây rồi để cho khô. Hãy chắc rằng kích thước mỗi câu 
thần chú sẽ vừa đủ nhỏ để đặt vào khuôn tsatsa. 
Cuộn tờ giấy chân ngôn thật chặt và đánh dấu chiều của chân 
ngôn để đặt vào tsatsa theo chiều hướng lên. (Theo truyền 
thống, sơn đỏ được sử dụng, nhưng bạn có thể sử dụng bút 
đạ, bút bi hay bút chì.) 

Nếu tsatsa đại diện cho một vị Hộ Phật, cuộn chân ngôn 
nên đặt ở phần tim của Ngài; nếu tsatsa có hình dạng một 


bảo tháp, nên đặt cuộn chân ngôn ở phần trung tâm. 


3. Chuẩn Bị Vật Liệu Và Dụng Cụ 
Thạch cao tổng hợp hoặc thạch cao nha khoa 
Tốt nhất là sử dụng thạch cao loại chất lượng cao. Các 


loại thạch cao được sử dụng trong xây dựng rẻ hơn nhưng 


310 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


sẽ dễ nứt vỡ và không khuyến khích sử dụng. 
Bàn cân 

Bàn cân sẽ giúp đảm bảo lượng chính xác của thạch cao 
và nước được sử dụng, trọng lượng khác biệt tùy thuộc 
vào chất lượng của thạch cao. Các hướng dẫn được ghi 
trên bao bì thạch cao hoặc tờ hướng dẫn. 
Máy trộn thạch cao 

Máy trộn thạch cao là máy chuyên dụng để trộn lẫn 
thạch cao khô và nước. Nếu thích, bạn có thể sử dụng máy 
khoan điện nếu bạn có những phụ kiện đi kèm phù hợp. 
Dung dịch ethanol sinh học hoặc acetone 

Bio-ethanol hoặc acetone thường được phun lên khuôn 
trước khi đổ thạch cao vào vì nó giúp phóng thích độ căng 
giữa thạch cao và silicone, nhờ vậy cũng loại bỏ bớt bọt 
khí. 
Bình phun 

Bạn cần bình phun để phun dung dịch ethanol sinh học 
hoặc acetone lên khuôn. 
Cọ vẽ 

Một cọ vẽ nhỏ, mềm là cần thiết để quét bọt khí ra khỏi 
khuôn sau khi đổ thạch cao vào. 
Mendrup (thuốc amrita) 

Ngâm một ít mendrup (thuốc amrita) vào nước ấm, sau 
đó thêm vào một chút thạch cao khô trước khi bạn hòa 
vào nước. Hãy cẩn thận, đừng thêm quá nhiều thạch cao, 


chỉ cần một chút là đủ. 


311 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Sơn 

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sơn acrylic để sơn 
tsatsa vì đặc tính dễ tan trong nước và dễ sử dụng. 
Máy hút ẩm 

Nếu có một khu vườn hay sân thượng, bạn có thể đặt 
tsatsa bên ngoài và phơi khô dưới ánh mặt trời. Nhưng 
nếu không có điều kiện, có thể đặt tsatsa trong phòng, bên 
cạnh máy hút ẩm để đảm bảo tsatsa được khô hoàn toàn. 
Máy nén khí, súng hơi hoặc súng sơn 

Dùng súng hơi để đảm bảo các khuôn silicon được làm 
sạch tuyệt đối trước khi bạn thực hiện tsatsa tiếp theo. 
Nếu có súng sơn, bạn cũng có thể sử dụng nó để sơn 
tsatsas sau khi thạch cao khô. 
Keo dán gỗ (Fevicol ở Ấn Độ) 

Tsatsa bị gãy bể có thể được sửa chữa bằng cách trộn 
một hoặc hai giọt keo dán gỗ này với một lượng nhỏ nước 


và thạch cao. 


4. Quy Trình Làm Tsatsa 

Khi đã có đủ dụng cụ và vật liệu, quá trình làm tsatsa có 
thể bắt đầu. Nếu muốn, bạn hãy trì tụng chân ngôn trong 
khi làm - ví dụ minh-chú-một-trăm-âm của Đức Kim 
Cương Tát Đỏa, OM MANI PADME HUM, và/hoặc chân ngôn 


về Lý Duyên Sinh. 


312 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


Minh Chú Một Trăm Âm của Đức Kim Cương Tát Đỏa 
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA 
VAJRASATTVA TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA 
SUTOKHAYO ME BHAWA SUPOKHAYO ME BHAWA ANURAKTO 
ME BHAWA 
SARWA SIDDHI ME PRAYACCHA SARWA KARMA SU TSA ME 
TSITTAM SHREYANG KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAWAN 
SARWA TATHAGATA VAJRA MA ME MUNCA VA.JRI BHAWA 
MAHA SAMAYA SATTVA AH 


Chân Ngôn về Lý Duyên Sinh 
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA HETUN TESAM 
TATHAGATO HYAVADAT TESAM CA YO NIRODHA 
EVAM VADI MAHASRAMANAH SOHA 


Dùng bình phun, phun ethanol sinh học hoặc 
acetone vào phần phía trong khuôn 
Hãy chắc rằng toàn bộ bề mặt được phủ ethanol sinh học 
hoặc acetone bằng cách dùng cọ quét nhẹ nhàng phần 
trong khuôn - làm bề mặt trở nên sáng bóng, nhưng 
không ướt đẫm. 

Đo đúng lượng thạch cao và nước, nếu muốn, bạn hãy 
thêm vào một phần tro cốt của người thân 
Làm theo hướng dẫn trên bao bì gói thạch cao khô để lấy 
đúng lượng thạch cao khô và nước. Bạn hãy nhớ cho vào 
một chút nước đã ngâm Pháp dược [Mendrup]. 
Nếu muốn, bạn có thể trộn phần tro cốt của người thân 
với thạch cao khô, sau đó thêm nước, trì tụng minh-chú- 
một-trăm-âầm của Đức Kim Cương Tát, OM MANI PADME 
HUM, hoặc chân ngôn về Lý Duyên Sinh. 

313 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Trộn đều các thành phần 

Trộn kỹ hỗn hợp nước, thạch cao khô và tro cốt trong 
khoảng 30 giây. 

Mẹo: Bạn phải làm thật nhanh vì thạch cao sẽ đông chỉ 
trong vài phút. 
Đổ thạch cao vào khuôn tsatsa và loại bỏ những bóng 
khí 

Dùng cọ nhỏ để quét các bọt khí trong phần thạch cao. 
Chèn zung hoặc cuộn chân ngôn 

Chèn cuộn chân ngôn vào thạch cao trước khi thạch cao 


đông cứng. 


Hãy nhớ: 

Nếu tsatsa tượng trưng cho một vị Hộ Phật, nên đặt 
cuộn chân ngôn ở vị trí tim; nếu tsatsa có hình dạng của 
bảo tháp, nên đặt cuộn chân ngôn ở phần trung tâm. 

Mẹo: Nhấn chặt cuộn chân ngôn vào tsatsa để nó không 


trồi lại lên trên mặt. 


Lấy tsatsa ra từ khuôn 

Bạn có thể phải để nguyên tsatsa trong khuôn lâu 
khoảng 40 phút, nhưng hãy chú ý đến nó, vì tsatsa cũng có 
thể hoàn thiện chỉ trong vòng 10 phút. Thời gian để thạch 
cao đông cứng lại tùy thuộc chất lượng thạch cao bạn sử 
dụng. 


Hãy chắc rằng bạn lấy tsatsa ra từ khuôn thật nhẹ 


314 


Những Bài Nguyện Và Thực Hành 


nhàng. 
Để tsatsa khô 

Để tsatsa khô trong khoảng 30 phút trước khi bạn sửa 
chữa những điểm hư hỏng nào. 
Hoàn thiện những chỗ có bọt khí 

Nếu bọt khí đã làm hỏng bề mặt của tsatsa, hãy trộn 
một giọt keo gỗ với lượng nước nhỏ và thạch cao, sau đó 
sử dụng một cây cọ nhỏ, mềm để hoàn thiện bề mặt. 

Làm việc thật nhanh vì hỗn hợp sẽ nhanh chóng đông 
lại. Đây là lý do vì sao không thể trộn quá nhiều thạch cao 
cùng một lúc. 

Tiếp tục làm thêm tsatsa khi đợt đầu tiên đã khô 

Trước khi sử dụng lại khuôn silicon, hãy làm sạch bên 
trong khuôn bằng súng hơi và phun ethanol sinh học hoặc 
acetone, sau đó lặp lại các bước trên. 

Hãy chắc chắn tsatsa khô hoàn toàn 

Các tsatsa phải khô hoàn toàn trước khi chúng được 
sơn hoặc đặt trong bảo tháp - tsatsa ẩm ướt có thể dễ 
dàng phát triển nấm mốc. 

Cách tốt nhất để làm khô tsatsa là phơi trực tiếp dưới 
nắng mặt trời trong vài ngày. Nếu không thể, hãy để tsatsa 
trong một căn phòng, đóng hết các cửa và cửa sổ, rồi bật 
máy hút ẩm cho đến khi chúng khô. Phương pháp này 
cũng mất vài ngày. 

Tô vẽ tsatsa (tùy chọn) 


Khi tsatsa đã khô hoàn toàn, bạn có thể tô vẽ chúng nếu 


315 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


muốn. Nếu bạn chỉ làm một số ít tsatsa, bạn có thể tô bằng 
tay; nhưng nếu làm nhiều, hãy cân nhắc việc tô bằng súng 
sơn, sẽ nhanh hơn nhiều. 

Khó để dự đoán sơn acrylic sẽ khô trong bao lâu vì còn 
tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và điều kiện thời tiết. 
Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu thời tiết nơi bạn sống ẩm 


ướt và lạnh. 


Một vài lời khuyên khác 

Số lượng khuôn cần thiết sẽ phụ thuộc vào thời gian 
bạn có thể dành ra để làm tsatsa, số lượng tsatsa muốn 
làm, số người tham gia vào quá trình làm và diện tích 
phơi và lưu trữ tsatsa, v.V. 

Silicone không dính vào bất cứ thứ gì, ngay cả với chính 
nó, vì vậy không cần phải rửa khuôn sau khi đã lấy tsatsa 
ra. 

Khuôn cao su silicon sẽ bị hỏng nếu tiếp xúc với 
hydrocarbon (xăng, dầu, gasoil, v.v.) hay axit mạnh hoặc 
hóa chất. 

Nếu thạch cao dính vào bên trong khuôn, hãy sử dụng 


súng hơi để làm sạch nó. 


316 


Hình Minh Họa 


Hình Minh Họa 


Trang 


6 Thái Tử Tất Đạt Đa được người đánh xe ngựa Channa — 
cũng là bạn Ngài, đưa ra khỏi cung điện của Vua cha. 
Tathagat.org., “Bốn Cảnh Tượng chứng kiến trong Đời thôi thúc Đức 
Phật từ bỏ cuộc sống Hoàng Tộc,” truy cập ngảy 28 tháng 08 năm 2018 
http://tathagat.org/blog/four-sights-buddha/ 





II Trang Tử nằm Mộng hóa Bướm 
Họa Sĩ Lu Zh1 (1496-1576), bức họa Trang Tử nằm Mộng hóa Bướm, 
'Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 


https://commons.w1ikimedia.org/wik1/File:Dschuang-Dsi- 





Schmetterlingstraum-ZhuangzI-Butterfly-Dream.Jpg 





21 Tượng Phật ở Công Viên Quốc Gia Seoraksan, Hàn Quốc 
Nagy, Craig., Nhiếp ảnh gia, Bức hình Tượng Phật ở Công Viên Quốc 
Gia Seoraksan, Hàn Quốc, Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 
08 năm 2018 
https://commons.w1Ikimedia.org/wik1/E1le:Korea-Seoraksan-Buddha- 


Statue-02.ipg. 





31 _ Thánh Tượng Đức Phật ở Bảo Tháp Đại Bồ Đề tại Bồ Đề 
Đạo Tràng, Ấn Độ 
Thiede, Kerri A., Nhiếp ảnh gia, “Những Địa Điểm Tôn Giáo của Thế 
Giới: Hình ảnh và suy nghĩ của tôi về những nơi linh thiêng,” weblog, 
ngày 02 tháng 07 năm 2014, truy cập ngày 27 tháng 08 năm 2018 
https://kerrisrelipgionthoughts.files.wordpress.com/2014/07ãmg_ 1537.Ipg 





37 Bát Nhã Đại Tâm Kinh từ Pho Kinh Tạng thuộc Ngôi đền 
Chũ son] 
“Bát Nhã Đại Tâm Kinh từ Pho Kinh Tạng thuộc Ngôi đền Chũ sonji 
(ChũsonjJikyö), ca 1175,” Bảo Tàng Nghệ Thuật Thủ Đô New York, truy 
cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 


317 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


40 


40 


40 


48 


61 


64 


318 


https:/www.metmuseum.org/art/collection/search/36 104?sortBy=Releva 





nce&amp;ft=great+rwIsdom+sutrađ&xamp;offset=0&amp;rpp=20&amp;po 
s=2 





Bồ Tát Quán Thế Âm 

Gude, A., Nhiếp ảnh gia, tháng 12 năm 2008, “Đức Bồ Tát Quán Thế 
Âm (Trung Quốc),” Bảo Tàng Nghệ Thuật Châu Á tại San Francisco, 
truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bodhisattva Avalokitesh 
Vara.JDE 





Nhân viên trạm xăng dầu ở Lagos 
Lordside0007, nhiếp ảnh gia, 2016, “Nhân viên bơm xăng dầu ở Lagos,” 
Wikimedia Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 


https://commons.wikimedia.org/wikl/Eile:Petrol_attendant_in_Lagos.Jpg 





Sóc chuột 
Toivo Toivanen & Tiina Toppila, Nhiếp ảnh gia, đăng năm 2006, Chú 
sóc chuột nhỏ giống Âu, Wikimedia Wikimedia Commons, truy cập ngày 
28 tháng 8 năm 2018 
https://commons.w1ikimedia.org/wik1/EIle:Kurre I0.]pg 





Tượng Phật Nằm 

Arps, PaulL., Nhiếp ảnh gia, 2011, “Tượng Phật Nằm trên đồi Phnom 
Pros, Kompong Cham, Campuchia,” Flickr, truy cập ngày 28 tháng 8 
năm 2018 

https:/www.flickr.com/photos/slapers/6720107463 





Đức Phật Daibutsu (Đức Phật A Di Đà), Kamakura, Nhật 
Bản 

Beyer, Dirk., Nhiếp ảnh gia, Đức Phật Daibutsu (Đức Phật A DI Đà), 
Kamakura, Nhật Bản, Wikimedia Wikimedia Commons, truy cập ngảy 
28 tháng 08 năm 2018 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Kamakura_Budd 
a Daibutsu_front_1885.Jpg 





Cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà 


67 


69 


72 


77 


79 


Hình Minh Họa 


“Mạn Đà La ở Đền Taima,” 1750, Bảo Tàng Nghệ Thuật Thủ Đô New 
York, truy cập 28 tháng 08 năm 2018 
https:/www.metmuseum.org/art/collection/search/45594?sortBy=Releva 
nce&amp;ftE Taima+Mandala&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=l 





Cung Điện của Đức Liên Hoa S¡nh tại Zangdokpalri, Ngọn 
Núi Màu Đồng 

Hình ảnh Cung Điện của Đức Liên Hoa Sinh ở Zangdokpalri, Ngọn Núi 
Màu Đồng (Tây Tạng), LEVEKUNST: Nghệ Thuật Cuộc Sống, Tính 
Nhã Nhặn của Orgyen Tobgyal Rinpoche, Bir, Himachal Pradesh, truy 
cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 
http://levekunst.com/a-chariot-for-knowledge-holders/ 





Lục Độ Mẫu 

Khuyết danh., thế kỷ 13, “Tranh cổ Đức Lục Độ Mẫu,” Wikimedia 
'Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 
https://nl.wikipedia.org/wik1/Bestand:Old_Green_ Tara.JPG 





Cảnh Lễ Tang được Họa sĩ Akira Kurusawa vẽ cho bộ phim 
“Những Giấc Mơ” của ông, năm 1990. 

Kurosawa, Akira., cảnh tang lễ từ “Tranh vẽ của Akira Kurosawa trong 
Những Giấc Mơ,” truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2018 
https://1.pinmg.com/originals/df28/79/df287943ca41d546952fa27c477b 
c863.jpg 


Cảnh Cầu Vỗồng được Họa Sĩ Akira Kurusawa vẽ cho bộ 
phim “Những Giác Mơ” của ông, năm 1990. 

Kurosawa, Akrra., 50, cảnh cầu vồng từ “Tranh vẽ của Akira Kurosawa 
trong Những Giấc Mơ,” được đăng bởi Severin Severin, ngày 07 tháng 
12 năm 2012, trong danh mục Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 
tháng 08 năm 2018 

http:/www.listalL.com/viewimage/4580620 





Địa Ngục 
Herrad von Hohenburg, 1180, “Khu Vường Sang Trọng — ĐỊa Ngục,” 
Wikimedia Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 


319 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


S0 


S1 


S2 


83 


85 


320 


https://en.wikipedia.org/wIik/Hell#/media/File:Hortus_Deliciarum_- 
Hell.Jpg 





Hồi Kết Của Kẻ Bần Tiện 

Người Cha Già, trong khoảng thời gian dài, được chăm sóc rất tốt — Ông 
chết, và để lại mọi của cải phía sau. Wikimedia Commons, truy cập ngày 
27 tháng 09 năm 2018 

https://www.flickr.com/photos/biomedical_ scraps/6860258310/1n/album- 
72157629643695941/ 





Cảnh Giới Súc Sinh 

Cảnh Giới Súc Sinh. Wallpapersin4k.org, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 
2018 

www.wallpapersin4k.org/wp-content/uploads/2017/04/Iungle- 
Wallpaper-W¡ith-Animals- l.jpg 





Sáu Cảnh Giới, Những Vị Thần Ưa Chiến, từ tập tranh Năm 
Trăm vị A La Hán 

Kano Kazunobu, “Sáu Cảnh Giới, Những VỊ Thần Ưa Chiến, từ tập tranh 
Năm Trăm VỊ A La Hán, Cuộn 31 & 32, Thư viện Arthur M.Sackler, 
Học Viện Smithsonian, Washimgton, Wikimedia Commons, truy cập 
ngày 28 tháng 08 năm 2018 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Six Realms, Warring SŠp 
1rits. Five Hundred_Arhats. Scrolls 31 %26_32.Ipg 








Ngắm Mây 

Kalcker, Arjun., 2016, “Ngắm Mây,” sao chép lại dưới sự nhân từ chấp 
thuận từ Họa Sĩ. Truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 
https:/www.saatchiart.com/art/Painting-Cloud- 


Gazing/805996/2910167/view 





Hồi Phán Quyết Cuối Cùng 

Vasnetsov, Viktor, 1904, “Hồi Phán Quyết cuối cùng,” bản chụp lại 
[scan] từ A. K. Lazuko Victor Vasnetsov, Leningrad: Khudozhnik 
RSFSR, 1990, ISBN 5-7370-0107-5,Wikimedia Commons, truy cập 
ngày 28 tháng 08 năm 2018 


89 


9] 


109 


115 


116 


149 


Hình Minh Họa 


https://commons.wikimedia.org/wIkl/Eile:Vasnetsov_ Last_ Judgment.Jpg 





Hồn Ma của Người Chết không ngừng dõi theo (Manao 
tupapau) 

Gauguin, Paul., 1892, “Manao tupapau (Hồn Ma của Người Chết không 
ngừng dõi theo),” Nghi 

Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật AlIbright — Knox, Buffalo, NY, 
Wikimedia Commons, truy cập 28 Tháng 08 năm 2018 
https://commons.wIkimedia.org/w/index.php?curid= l 170993 





Cảnh Binh Đoàn Chết trong bộ phim Những Giấc Mơ của 
Akrra Kurusawa 

Kurosawa, Akrra., được đăng bởi JPRoscoe vào ngày 22 tháng l2 năm 
2017, truy cập ngày 28 Tháng 08 năm 2018 
http://basementrejects.com/wp-content/uploads/2017/12/dreams- | 990- 








akira-kurosawa-the-tunnel-dead-soldiers.Jpg 


Bảng quảng cáo: “Cuộc sống của bạn đang trôi đi từng tích- 
tắc đồng hồ” 
Thiết kế bởi Andreas Schulz, 2018. 


Đức Phật A Súc Bệ 

Đức Karmapa Ogyen Trinley Dorje thứ 17, “Đức Phật A Súc Bệ,” 

Viện Nghiên cứu Phật Giáo và Thiền Định Kamalashila, truy cập ngày 
28 tháng 08 năm 2018 

http://kamalashila.de/en/institute/karma-kagyu/ 





Đức Kim Cương Tát Đỏa 

“Đức Kim Cương Tát Đỏa (Một vị Hộ Phật),” Tài Nguyên Nghệ Thuật 
Vùng Núi Himalaya, được đăng vào năm 2012, truy cập ngày 28 tháng 
08 năm 2018 

https:/www.himalayanart.org/items/838 





Đức Trinh Nữ Maria 
Atreyu., Nhiếp ảnh gia, “Marpingen Maria Himmelfahrt Innen 


321 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


154 


167 


182 


183 


214 


220 


322 


Schutzmantelmadomna,” Madomna trong Nhà Thờ Giáo Xứ Công giáo 
trong Lễ Thăng Thiên ở Marpingen, quận St. Wendel, Saarland, 
'Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 

https://de.wikipedia.org/wIk1/Datei:Marpingen_Maria_Himmelfahrt_Inne 





n_Schutzmantelmadonna.JPG 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
di Gesu, Tara., Đức Phật Thích Ca Mâu NI, được sao chép lại dưới sự 


nhân từ chấp thuận của Họa Sĩ. 


Đền Taj Mahal 

Suraj Rajiv., Nhiếp ảnh gia, 2017, “Ngoại Thất Cung Điện Taj Mahal,” 
Ấn Độ, Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 năm 2018 
https://commons.wikimedia.org/wik1/File:TajJ Mahal_Exterior.Jpg 





Một trong những bức tượng Địa Tạng Bồ Tát tí hon ở 
Ohara nenbutsu-jI, Kyoto 

Gladis, Chris, “Bồ Tát Địa Tạng Nenbutsu-ji,” Flickr, truy cập ngày 28 
tháng 08 năm 2018 
https:/www.flickr.com/photos/23054755(@N00/304946612 





Địa Tạng Bồ Tát 

Unkei., Nhà điêu khắc, “Địa Tạng Bồ Tát Ngồi được tạo bởi Unkei,” Bảo 
Tàng Quốc Gia Tokyo, Wikimedia Commons, truy cập ngày 28 tháng 08 
năm 2018 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62673 122 





Tagdrol Padma 

Từ trang 135 thuộc ấn bản đã chỉnh sửa của Lời Vàng của Thầy Tôi /The 
MWords oƒ My Perƒfect Teacher] do Patrul Rinpoche trước tác, được dịch 
bởi Nhóm Dịch Thuật Padmakara. 


Tsatsas 
Đăng bởi Gangtey Lodge Bhutan, truy cập ngày 27 tháng 09 năm 2018 
https:/www.websta.one/media/BmnBh-oHh3L 





Và lúc này, vào giờ chết, tôi cố sức rặn [ra] — 
một lễ vật dâng lên Đáng cứu rỗi Thế Gian." 
Ikhyu (1394-1491), một tu sĩ 


thường xuyên lui tới các quán bar và nhà thổ 


323 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Chú Giải 


324 


Murakami, HarukI, Blind Willow, Sleeping Woman: 24 Câu 
chuyện, Harvill Secker, 2006. 

Plato, Five Dialogues, Ấn Bản thứ hai, được dịch bởi G.M.A. 
Grube, chỉnh sửa bởi John M. Cooper, bản quyền © 2002 của 
Công ty xuất bản thuộc Tập Đoàn Hackett. 

Trang Tử còn được gọi là Trang Châu (sinh năm 369 Trước 
Công Nguyện tại Meng, hiện nay gọi là Shangqiu, tỉnh Hà 
Nam], Trung Quốc; mất năm 286 Trước Công Nguyện), là 
một trong những người quan trọng nhất của Trung Quốc sớm 
cô xúy cho Đạo Giáo trong thời kỳ đó. Tác phâm chính của 
Ngài là Nam Hoa Kinh — hay còn được gọi là Nam Hoa Chân 
Kinh được coi là một trong những văn bản thấm nhuằn triết lý 
Đạo Giáo. Nguồn: 
https://www.britannica.com/biography/Zhuangzl, truy cập 
ngày 26 tháng 01 năm 2018. 

Hoffmamn, Yoel. Những Bài Tử Thơ Nhật Bản: Được viết bởi 
các Thiền Sư và Nhà thơ Haiku Bên Bờ Vực Chết. tr. 227. 
Rutland, Vermont: Nhà Xuất Bản Tuttle , 2018. Tất cả các 
trích dẫn từ tập Những Bài Tử Thơ Nhật Bản được Yoel 
Hoffman ấn tống lại dưới sự sắp xếp của Nhà Xuất Bản 
Tuttle. 

NagarJuna [Đức Long Thọ], Lá Thư gửi Bạn của Đức Long 
Thọ /Nagarjuna s Letter to a Friend], được dịch bởi Nhóm Dịch 
Thuật Padmakara, Snow Lion, 2013. 

Từ Đại Kinh Bát Nhã, theo Phụ Lục quyền Tạng Thư Sống và 
Chết của Sogyal Rinpoche, 1992. 





7. 


10. 


11. 


12. 


Chú Giải 


Forster, E.M., Kết Cục của Howard, 
https://www.gutenberg.org/files/2891/2891-h/2891-h.htm 
Truy cập ngày 21 tháng 09 năm 2018. 





Dilgo Khyentse Rinpoche, Bậc Hiền Triết Xua Tan Thống 
Khổ Tâm: Lời Khuyên Từ của Vị Đạo Sư, Văn Thù Sư Lợi — 
Đắng Bảo Hộ An Hòa /7he Sage who Dispels Mind's Anguish: 
Advice ffom the Guru, the Gentle Protector Manjushri]. Bản dịch 
đầu tiên Do Nhóm Lhasey Lotsawa Dịch và Xuất Bản năm 
2008 trong Tuyển Tập Giáo Huấn Thanh Văn Thừa, do 
Kyabgön Phakchok Rinpoche biên soạn cho chương trình 
thuyết giảng về Chín Thừa Phật Giáo. Chỉnh sửa và Hiệu 
Đính cho Lotsawa House, năm 2016. 

Một trong những thực hành thiền định phổ biến nhất theo 
truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Thái Lan là thực hành 
Chánh Niệm Trên Hơi Thở (ãnäãpãnasati), kết hợp với minh 
chú BUDDHO, để cầu nguyện sự tỉnh thức của Phật Tánh. 
Nhiều vị Thiền Sư theo truyền thống hành thiền trong các khu 
rừng khuyến khích đệ tử thực hành phương pháp này suốt cả 
cuộc đời và xem đây là phương pháp hỗ trợ chủ chốt lúc cận 
tử. Paravi Wongchirachai 

ĐỂ biết chỉ tiết về Sáu Cõi Luân Hồi: 


http:/www.rIgpawIkI.org/index.php?title=Six_classes of. bei 





nøs.. Truy cập ngày 13 tháng 03 năm 2018. 

“Bốn Pháp Ấn” hay “Bốn Thủ Ấn” - mời bạn đọc thêm cuốn 
Điều Khiến Bạn Không Phải Là Phật Tử [What Makes You Not a 
Buddhisj của Dzongsar Khyentse Rinpoche, Nhà Xuất Bản 
Shambhala 1998. 

Lời cầu nguyện có tên tiếng Phạn là Triraina Vadana và tiếng 
Anh nghĩa là Lời Tán Thán Tam Bảo [In Praise oƒ the Three 
Jewelsj. 


325 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


13. 


14. 
15. 


1ó. 
17. 
18. 


19. 


20. 
21. 


22. 


23. 
24. 
25. 
26. 


27. 
28. 
29. 


326 


Bài nguyện có tên tiếng Phạn là Sharanagaana và tiếng Anh 
nghĩa là bài Nguyện Quy Y [Taking Refuge]. 

Bản dịch của Nhóm Dịch Rigpa. 

Shantideva [Ngài Tịch Thiên], Con Đường Bồ Tát [The Way oƒ 
the Bodhisatxaj/: Bản dịch Bodhicharyävataära của Nhóm dịch 
thuật Padmakara, Nhà Xuất Bản Shambhala, 2006, chương 2, 
câu 26. 

Tiếng Phạn: om sarva tathagata pada vandanam karomi 

Tiếng Phạn: om bodhicittam utpadayami 

Shantideva [Ngài Tịch Thiên], Con Đường Bồ Tát [The Way oƒ 
the BodhisatxraJ, chương 3, câu. 23-24. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, trang 108. Đây là 
bài thơ cuối cùng của Thiền Sư Nhật Bản Kozan Ichikyo, 77 
tuổi, đã viết trước khi ông qua viên tịch năm 1360 trong tư thế 
thiền định. 

Bản dịch của Nhóm dịch thuật Padmakara. 

Bản dịch của Chogyam Trungpa Rinpoche, Cơn Mưa Tuệ Giác 
(The Rain oƒ Wisdom], tr.190-191, Ấn bản Rumtek trong tập tư 
liệu về người Tây Tạng. 8§A:4 ff. 

Bản dịch của Robert Bly, Cuốn sách của Kabir [The Kabir 
Bookj: Bôn Mươi Bốn Bài Thơ Xuất Thần của Kabir, Tòa Báo 
Beacon, 1993. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.259. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.2 l5. 

Tiếng Phạn: om amrita teje hara hum 

Shantideva [Ngài Tịch Thiên], Con Đường Bồ Tát [The Way oŸ 
the Bodhisafra/, chương 3, câu 18-22. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.341. 
http:/www.1ep.utm.edu/time/#H3 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.270. 








30. 


31. 


32. 


33. 
34. 


35. 
36. 


37. 


38. 
39. 


Chú Giải 


Những Bồn Tôn An Bình và Phẫn Nộ, Tâm Pháp Thâm Sâu từ Tuệ 
Giác Tự Giải Thoát [The Peac@ful and Wrathful Deilies, The 
Profound Dharma oƒ Selfliberated Wisdom Mind] (Wyl. zab chos 
zhi khro dgongs pa rang groj) của Đức Karma Lingpa bao gồm 
nội dung Đại Giải Thoát Nhờ Lắng Nghe Trong Bardo [Great 
Liberation through Hearing m the Bardo] (WylL bar do thos grol 
chen mo). 

Lời cầu nguyện có tên tiếng Phạn là 7zizína Wadana và tiếng 
Anh nghĩa là Lời Tán Thán Tam Bảo JIn Praise oƒ the Three 
Jewels]. 

Bài nguyện có tên tiếng Phạn là Sharanagaana và tiếng Anh 
nghĩa là bài Nguyện Quy Y [Taking Refuge|. 

Bản dịch của Nhóm Dịch Thuật Rigpa. 

Shãntideva /Ngài Tịch Thiên), Con Đường Bồ Tát [The Way oƒ the 
BodhisatfxaJ, chương 2, câu 26. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.287. 

“Năm Thực Hành để đạt Giác Ngộ không qua Thiền Định": 
giải thoát nhờ nhìn thấy, giải thoát nhờ lắng nghe, giải thoát 
nhờ thưởng nếm, giải thoát nhờ xúc chạm, và giải thoát nhờ 
hồi tưởng hoặc suy niệm. Nguồn: Rigpawiki. 

Shãntideva /Ngài Tịch Thiên), Con Đường Bồ Tát [The Way oƒ the 
Bodhisatfxa], chương 6, câu 21. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.81. 

Hoffmamn, Những Bài Tử Thơ Nhật Bản, tr.103. 


327 


SỐNG LÀ DẦN CHẾT 


Chuyển Ngữ và Trình Bày: Lạc Hải Âm 
Hiệu Đính: Chánh Nhân 


Bản dịch hoàn chỉnh lần đầu ngày 16/07/2019, nhằm ngày vía Đức Phật A Di 
Đà - ngày 15/05, năm Heo Đất theo Tạng Lịch. 

Được sự chấp thuận từ Dzongsar Jamgyang Khyentse Rinpoche, bản dịch được 
đăng tải chính thức tại trang web 


http://siddharthasintent.org/resources/publications/living-is-dying-how-to- 





prepare-for-dying-death-and-beyond/ 





Mọi sai sót (nếu có) trong quá trình chuyển ngữ đều do sự yếu kém và là lỗi 
của người chuyển ngữ, xin được thành tâm sám hối trước Tam Bảo và Tam 
Gốc. 

Nhân duyên lành được đón nhận Giáo Pháp cốt tủy từ Dzongsar Jamyang 
Khyenste Rinpoche, xin nguyện hồi hướng trọn công đức thiện lành có được 
đến sự Giải Thoát hoàn toàn mọi khổ đau của tất cả chúng sinh ngay trong kiếp 
sống hiện tại hoặc ngay khi lìa bỏ đời sống này. 

Nguyện cầu tất cả chúng sinh đồng hưởng phúc lạc tối thượng! 


Nguyện cầu Chánh Pháp được trường tồn và hưng thịnh! 

Nội dung bản dịch Việt ngữ được phép in ấn, sao chép và lưu hành miễn phí 
với mục đích đúng đắn, không vì mục đích thương mại hoặc lợi ích của cá nhân 
nào. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp (nếu có), xin vui lòng gửi về địa chỉ 


email: dechen.lachaiam@gmail.com 


Nguyện mọi sự cát tường! 


328 


